Chân Thát Nghĩa của 


Thanh Tịnh Liên 
Thích Nữ Chân Thiền 





Sung Nghiem Zen Center 
11561 Magnolia S(., Garden Grove, €A 928611 
Phone: 7 Í1-6236-0 1 18 
Sung#gnghiem(©hotmail.eom 


Chân Thật Nghĩa của 
BÁT NHÃ TÂM KINH 


Thanh Tịnh Liên 
Thích Nữ Chân Thiền 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH 
Thanh Tịnh Liên 


Tranh và Bìa: Họa Sĩ Thúy Vinh 
Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Lam Thủy 
Phụ Bản: Tâm Khai, Lam Thủy, Thúy Vinh 


Đánh máy, Trình Bày: Chân Diệu 
Điều chỉnh Bản Thảo: Thuy Minh Hồng 
Dàn trang bản In: Lê Giang Trần 


Ấn Hành: 

Thiền Viện Sùng Nghiêm - Sung Nghiem 7en Center 
T1561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841 
Tel: 714-636-0T18 
Email: sungnghiem(@hotmail.com 
Web site: thienviensungnghiem.com 


Copyright ©: Thiên Viện Sùng Nghiêm 2016 
In tại: Printing Technic, California, USA - 2016 


Mọi trích dịch toàn thể bài viết hay từng đoạn 
Xin giữ nguyên chính ý, chính văn và ghi rõ xuất xứ. 


Thanh Tịnh Liên 
Thích Nữ Chân Thiền 


Chân Thật Nghĩa của 
Bát Nhã Tâm Kinh 


` 


Thiền Viện Sùng Nghiêm 
Sung Nghiem Zen Center 
2016 


sách tác giả l 

đã ân hành - xuât bản: 

‹ Thiền Thơ Không Tên 

« Cùng Vâng Trăng Soi (Tái Bản) 

s Như Lai Tạng 

‹ Những Liên Hệ Đền Cái Chất Cần Biết Rõ 


- Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi 
Đang Hiện Sống 


s Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi 

s Tiếng Chuông Ngân I & II 

‹ Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi (Tái Bản) 
s Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh 


Thanh Tịnh Liên s Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH 


MỤC LỤC 
Thay Lời Tựa 9 
PHẦN I 
BÁT NHÃ TÍNH KHÔNG 
KỳI. _ Bát Nhã Tính Không 17 
KỳlI. Bát Nhã Tính Không 37 
KỳIIl. Bát Nhã Tính Không 49 
Kỳ IV. _ Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 67 
Kỳ V. _ Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 85 
KỳVI. Bát Nhã Tính Không 99 
Kỳ VII. Bát Nhã Tính Không 139 
Kỳ VIII. Bát Nhã Tính Không 165 
KỳIX. Phật Đản Sinhl 203 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


PHẦN II 
8 BÀI GIẢNG THÊM 


Bài I- Chân Thật Nghĩa của các Căn, Trần và Thúc 
Trong Kinh Bát Nhã và Kinh Lăng Nghiêm 
với câu “Một Là Tất Cả” 

Bài II- Chân Thật Nghĩa của Thất Đại 
Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến và Thức 
trong Kinh Bát Nhã và Kinh Lăng Nghiêm 
với câu: “Một Là Tất Cả” 

Bài III- Chân Thật Nghĩa của Không Kiến và Thức 
Trong Kinh Bát Nhã và Kinh Lăng Nghiêm 
với câu: “Một Là Tất Cả” 

Bài IV - Phản Bổ Túc và Phản Kết Luận 
của Tứ Khoa Thất Đại 

Bài V - Tính Giác Diệu Minh 
Trong Kinh Lăng Nghiêm 

Bài VỊ - Tổng Kết về Tính Giác Diệu Minh 
trong Kinh Lăng Nghiêm 

Bài VỊI - Tại Sao có Sinh Tử Luân Hồi 

Bài VỊIII- Phật Đản Sinh 


215 


3/0 


235 


245 


257 


267 
281 
293 


Thanh Tịnh Liên s Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH 


Thay Lời Tựa 


ọi Đề Tài đều được chứng minh qua các 
Kinh Sách của Chư Phật, Chư Tổ sau đây, 
đồng thời Tác Giả cũng cố gắng tối đa khai 
triển và diễn Chân Thật Nghĩa của những Kinh 
Sách có liên hệ tới các bài viết trong khả năng còn 
hạn hẹp và non nớt, nên rất cần sự chỉ giáo của các 
bậc Tiền Bối, Thiện Tri Thức và Độc Giả. Kính xin 
quí Ngài từ bi hướng dẫn cho. 
Kinh Bát Nhã 
Kinh Kim Cang 
Kinh Pháp Hoa 
Kinh Lăng Nghiêm 
Kinh Lăng Già 
Kinh Viên Giác 
Kinh Pháp Bảo Đàn 
Kinh Duy Ma Cật 
Bửu Tạng Luận 


9 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thiền Thất Khai Thị Lục 
Duy Lực Ngữ Lục 
The Three Pillars oƒ Zen 


Chúng con, Thiền Viện Sùng Nghiêm: 

Xin tri ân và kính dâng lên Chư Phật Tổ, Chư 
Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng 

Xin tri ân và kính dâng lên quí Ân Sư, quí Thiện 
Tri Thức, quí Thầy, quí Cô từ vô thủy đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ, 
Cửu Huyền Thất Tổ từ vô thủy đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên tất cả mọi người 
thân yêu, Vợ Chồng, Chồng Vợ, Người Thương, các 
Con Cháu, các Nô Bộc, các Quí Vị đã giúp đỡ trong 
mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường từ vô thủy 
đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên đôi giòng họ Nội, 
Ngoại, Anh Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì từ vô thủy đến 
nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên tất cả quí vị Ân 
Nhân, quí vị Oán Thù và toàn thể các Bạn Bè Đạo 
và Bạn Bè Đời từ vô thủy đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên Muôn Lòai, Muôn 
Vật, Hữu Tình, Vô Tình, Hữu Hình, Vô Hình cùng 
toàn Thế Giới và Đại Vũ Trụ từ vô thủy đến nay. 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí Anh 
Hùng, Liệt Sĩ, quí Anh Thư, quí vị Chiến Sĩ Trận Vong 
(hữu danh và vô danh), quí Oan Hồn, quí vị Quá 
Vãng vô thừa nhận! Tất cả đều không phân biệt tôn 
giáo, chủng tộc, nòi giống... từ vô thủy đến nay. 


10 


Thanh Tịnh Liên s Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH 


Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí vị Hộ 
Pháp Đạo và Đời hiện hữu, đã và đang đóng góp 
công lao vô bờ từ thô tới tế, từ vật chất đến tinh 
thần, để hoàn hảo mỹ mãn về mọi mặt cho Thiền 
Viện như các vị sau đây: 

Quí vị chủ nhiệm, chủ bút, ký giả, báo chí, 
truyền thanh, truyền hình ... 

Quí vị nghệ sĩ: nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, điêu 
khắc gia, ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ, xướng ngôn 
viên... 

Quí vị nhiếp ảnh gia, đạo diễn, chuyên viên 
quay phim... 

Quí vị chuyên viên về máy móc, và các hệ 
thống âm thanh, internet, thu thanh, phát thanh, 
làm CD, DVD cho các chương trình trên hai làn 
sóng radio, và thu hình cho mọi chương trình trên 
TV... 

Quí vị trong ban copy, ấn loát, đánh computer, 
và in kinh sách 

Quí vị trong ban Thông Dịch 

Quí vị trong ban Dịch Thuật 

Quí vị trong ban Giảng Huấn, quí thầy, quí cô... 

Quí vị trong ban Y Tế: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y 


Quí vị trong ban Luật Pháp: luật sư, cố vấn luật 
pháp... 

Quí vị trong ban Thuế Vụ... 

Quí vị trong ban Ẩm Thực 

Quí vị trong ban Vệ Sinh 

Quí vị trong ban Giao Thông, chuyên chở... 


11 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Quí vị hộ pháp cho Chương Trình Phát Thanh 
của Thiền Viện 

Quí vị hộ pháp về Tịnh Tài, về mọi Vật Dụng 
hàng ngày v.v... 

Quí vị members của Thiền Viện 

Chúng con cũng không quên tri ân và kính 
dâng lên các vị Hữu Hình/Vô Hình, Hữu Tình/Vô 
Tình đến dự thính, đến thăm viếng hay đến tu học 
V.V... 

Nguyện toàn thể Chúng Sinh đều tu hành nỗ 
lực, tỉnh tấn để vượt thoát mọi phiền não sinh tử 
và thể hiện Cực Lạc Quốc ngay chính Thân Tâm 
mình tại đời sống hàng ngày của chúng ta. 


Thanh Tịnh Liên 
Thích Nữ Chân Thiền 


12 


PHẨN I 
BáT† Nhé Tính Không 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 

















Phụ Bản: Tâm Khai 


15 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


Kỳ I 
Bát Nhã Tính Không 


ức Phật giảng Bộ Kinh Bát Nhã ròng rã 22 
(hai mươi hai) năm, tại 4 (bốn) địa điểm khác 
nhau: 

Núi Linh Thứu, Thành Vương Xá 

Tịnh Xá Kỳ Hoàn ở thành Xá Vệ 

Cung Trời Tha Hóa Tự Tại 

Tịnh Xá Trúc Lâm ở nước Ma Kiệt Đà 

Với Pho Kinh Tạng Bát Nhã gồm 4,500,000 chữ 
(bốn triệu năm trăm ngàn chữ), 25,000 câu (hai mươi 
lăm ngàn câu), 600 (sáu trăm) quyển. 

Mục đích tối thượng của Đức Phật khi giảng 
Kinh Bát Nhã là Ngài muốn khai ngộ Trực Chỉ, tức 
chỉ thẳng ngay Phật Tính của muôn loài, muôn vật 
chúng sinh. Dù là loài Hữu Tình hay Vô Tình, Hữu 
Tướng hay Vô Tướng, tất cả đồng đều có Tâm Phật 
như nhau, nên sự bình đẳng như nhau, giá trị như 


17 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


nhau, nhiệm vụ đều quan trọng như nhau, không ai 
hơn alI, không có cái gì hơn cái gì cả! Nhưng vì chúng 
ta quá vô minh bởi tự mình theo vọng tưởng vô căn 
cứ, rồi tự chính mình lật ngược Tâm Phật thành cái 
Tâm tiêu cực, tức là Tâm Thức Nhị Biên, chấp Thân 
Tâm mình là có Thật và toàn Thế Giới, tất cả Vũ Trụ 
Vạn Vật cũng đều là Thật Có... 

Cho đến khi chúng ta thấy toàn thể những thứ ấy 
cứ hoại dần dần rồi tan rã hết, thì chúng ta với cái 
Tâm đầy si mê lại chấp rằng: Thân của mình là Thân 
Hữu Tướng nên phải là Vô Thường thì dĩ nhiên phải 
chết thật! Cũng như những đối tượng của chúng ta là 
gia đình, tài sản, và vạn vật quanh mình đều có hình, 
có tướng thì cũng là những vật vô thường cho nên 
cũng phải bị tiêu diệt thì cũng đúng quá rồi! Duy chỉ 
có cái Tâm Thức là Vô Tướng thì không chết, cho 
nên chúng ta chỉ chú trọng đến cái Tâm, vì vậy chúng 
ta cố cầu nguyện, cố tu hành sao cho cái Tâm ấy được 
Chứng Đắc một trong 57 đẳng cấp nào đó, để được về 
một nơi gọi là Thường Lạc mà hưởng thọ hạnh phúc 
an nhàn, để không còn bị luẩn quấn ở Cõi Sa Bà này 
là một trong Sáu Nẻo Luân Hỗi khổ đau! 

Với sự suy nghĩ miên man như vậy, chúng ta 
thường chấp: Nào là thân của chúng ta ở Thế Giới 
này thì trước sau gì cũng phải chết; nào là tất cả mọi 
đối tượng cũng đều là tạm bợ! Rồi cát bụi lại sẽ trở về 
cát bụi mà thôi... Chúng ta cứ lo hết cái này, lại sợ 
đến cái kia... vì hằng ngày cứ chứng kiến liên miên 
những đám Tang, chứng kiến rất nhiều gia đình, vợ 


18 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


chỗng con cái của họ buồn thảm, khóc lóc, nuối tiếc, 
than van thì tự nhiên chúng ta lại giật mình mà nghĩ 
tới bản thân mình, rồi cũng không thể nào thoát khỏi 
những cảnh tượng hãi hùng đó. 

Tất cả những nhận thức lầm lẫn ấy đều là do Vọng 
Tâm Thức phân biệt, giả dối của chúng ta tự tạo dựng 
nên. Vì vậy mới có sống, có chết, có đúng, có sai, có 
phải, có trái; do vậy mà có sinh, có tử và cứ thế mà 
triển miên mãi, để rồi sự chấp “Thật Có Sống Chết” ấy 
cũng trở thành sự thật. Vì tự chúng ta chấp thật, nên 
đương nhiên: “Duy Tâm Sở Hiện” là như thế. 

Tất cả chúng ta đều nhận thức rằng vấn để sinh 
tử là trọng đại, sinh tử là khổ đau cùng cực. Do vậy, 
ai ai cũng đều suy tư, nỗ lực tìm kiếm mọi biện pháp 
để giải quyết vấn đề này hầu thoát ra khỏi vòng sinh 
tử đau khổ triền miên. Cho đến khi chúng ta hiểu 
được chân lý của Đức Phật thì vấn đề sinh tử nan giải 
này bừng sáng con đường giải thoát. Chúng ta đã hiểu 
được cái Tâm Thức kỳ quái là gì? Tại sao nó cứ âm 
thầm tính toán mọi thiện ác theo nhân quả để đưa 
chúng ta quanh quấn mãi trong vòng bánh xe Luân 
Hồi Sinh Tử đây nước mắt và khổ đau. Chúng ta phải 
làm gì? Theo con đường nào? Phương cách nào để 
làm ngừng vòng quay bánh xe Luân Hồi này? 

May thay! Đức Phật, rất tuyệt vời, đã chỉ thẳng 
cho chúng ta “phương pháp trực chỉ” thấy biết tận 
nguồn gốc Trí Tuệ Bát Nhã của chính mình qua bộ 
“Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa” 600 quyền, mà trực 
tiếp là bài “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh” 260 


19 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


chữ được đọc tụng hằng ngày, để chúng ta không còn 
mê lầm, lấy cái tâm vọng tưởng đảo điên làm cái trí 
tuệ của mình, rồi cứ tiếp tục trôi lăn theo vòng quay 
sinh tử triển miên. 


Bát Nhã Tâm Kính - Phẩm “Tự” 
Đức Phật dạy: 

Này Xá Lợi Phất: 
Các Đại Bồ Tát muốn hết vô minh để Trí 
Tuệ hiển bày thì phải học và tu theo y chỉ 
của Bát Nhã Ba La Mật. 
Này Xá Lợi Phất: 
Các Đại Bồ Tát phải dùng phương pháp 
“Chẳng An Trụ mà An Trụ” trong Bát Nhã 
Ba La Mật để mà tu. 
Này Xá Lợi Phất: 
Đại Bồ Tát dùng phương pháp “Chẳng An 
Trụ mà An Trụ ” trong Bát Nhã Ba La Mật, 
vì Bát Nhã là Bất Sinh nên đầy đủ toàn bộ 
các Pháp Môn từ Tứ Thánh Đế, 37 Phẩm 
Trợ Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Bát Chính 
Đạo, Lục Độ và cuối cùng lại cũng chính là 
Bát Nhã Ba La Mật (Niêm Hoa Vi Tiếu) 
ôm trọn toàn bộ các Pháp Môn. 
Này Xá Lợi Phất: 
Đại Bồ Tát muốn đời đời thân thể giống 
như Thân Phật đủ 32 tướng Đại Nhân, 80 
Vẻ Đẹp, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. 


20 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn vừa phát ý thì Thân liền 
đến hằng xa thế giới ở mười phương, tức là 
vừa phát âm thì tiếng vang đến hằng xa thế 
giới ở mười phương, thì phải học Bát Nhã 
Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn Thế Giới của Chư Phật 
chẳng dứt, chẳng diệt, thì phải học Bát Nhã 
Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn mỗi lần ngồi Thiển có thể 
làm cho Thân Thể ở khắp tất cả không gian 
trong Đại Thiên Thế Giới, thì phải học Bát 
Nhã Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sinh trong 
hằng xa thế giới ở mười phương đều đủ Giới 
Hạnh Tam Muội, Trí Tuệ, Giải Thoát, Giải 
Thoát Tri Kiến, cũng là làm cho chúng sinh 
đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả 
A Na Hàm, quả A La Hán cho đến vào được 
Vô Dư Niết Bàn, thì phải học Bát Nhã Ba 
La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn được công đức của Chư 
Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, thì phải học 
Bát Nhã Ba La Mật. 


21 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn đứng trước tất cả các hàng 
Thanh Văn và Duyên Giác, muốn hầu hạ 
Chư Phật, muốn làm nội quyến của Chư 
Phật, muốn được quyến thuộc lớn, muốn 
được quyến thuộc Bồ Tát, muốn thanh tịnh, 
được đại phúc báu hiện tiễn, thì phải học 
Bát Nhã Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Muốn được nghe Pháp của Chư Phật ở mười 
phương tuyên nói, nghe xong nhớ mãi đến 
khi thành Vô Thượng Bồ Đề vẫn không 
quên, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. 
Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn được Ngũ Nhãn thì phải 
học Bát Nhã Ba La Mật. (Ngã Nhãn là 
Nhục Nhãn, Thiên Nhấn, Huệ Nhấn, Pháp 
Nhãn, Phật Nhãn) 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sinh trong 
hằng xa thế giới ở mười phương, thì do năng 
lực thanh tịnh của mình, là tùy theo sự tu 
hành ở mức độ nào để mà có năng lực hay 
Phật lực, thì sẽ độ được muôn loài trong ba 
Ác Đạo đều được làmThân Người, thì phải 
học Bát Nhã Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 


Đại Bồ Tát muốn học oai nghi của Chư 


22 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


Phật, muốn nhìn ngó như Tượng Vương, thì 
phải học Bát Nhã Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật sẽ dùng vô 
lượng, vô số Thanh Văn làm Tăng, lúc nói 
một thời Pháp, tất cả chư Tăng này liền 
được quả A La Hán, thì phải học Bát Nhã 
Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, sau khi 
nhập Niết Bàn mà Chính Pháp không diệt 
tận, cũng như không có danh từ diệt tận, thì 
phải học Bát Nhã Ba La Mật. 

Này Xá Lợi Phất: 

Tất cả các Đại Bồ Tát đều phải Tu như vậy 
tức là y theo Bát Nhã Ba La Mật, thì mới 
tiến tới được quả Vô Thượng Chính Đẳng 
Chính Giác. 


Y chỉ Đức Phật đã dạy như vậy, trong việc tu hành, 
dù chúng ta mong muốn bất cứ điểu gì, dẫu cao siêu 
đến đâu cũng đều phải học Bát Nhã Ba La Mật thì mới 
được thành tựu như sở nguyện. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba 
La Mật chính là Tâm Phật của chúng ta và của toàn thể 
vũ trụ vạn vật nên đương nhiên vi diệu, nhiệm mầu, 
viên mãn năng lực, viên mãn Phật Lực. Do vậy, chúng 
ta phải hiểu rõ ràng, phải thậm thâm về “Bát Nhã Tính 
Không” ấy, và chúng ta cũng đừng quên đặc tính của 
Bát Nhã Tính Không là thể hiện “Chân Lý Nhất 
Như”, nên không thể tránh mỗi câu Kinh Bát Nhã đều 


23 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


là Pháp Đối, cứ ra/vào, xuôi/ngược... để làm nhân với 
nhau mà lại thường lìa được Nhị Biên, nên tự động thể 
hiện nghĩa Trung Đạo tức là Phật Tính. Sự nhắc đi 
nhắc lại cứ nhiễu lần như thế... làm cho một số người 
nông cạn đã hiểu lầm về sự nhắc đi nhắc lại đó! Và họ 
bảo rằng: “Tất cả những câu Kinh cứ nhắc đi, nhắc lại 
như thế, chỉ là cùng một nghĩa như nhau mà thôi, nghe 
rất là nhàm chán!” 

Nhưng xin thưa, quí Ngài hãy thận trọng, chúng 
ta cần sự kiên trì để đọc kỹ, và suy tư trong từng câu 
Kinh cứ nhắc suôi, lại nhắc ngược nhiều lần, làm 
chúng ta tưởng như giống nhau, nhưng sự thật nó lại 
cũng vẫn khác nhau rất xa về sự sâu sắc của nó. 


Vậy: 

Thế nào là Thật Tính Bát Nhã? 
Thế nào là Tự Tính Bát Nhã? 
Thế nào là Thật Tướng Bát Nhã? 


Thế Nào là Thật Tính Bát Nhã? 

Thật Tính Bát Nhã là: Tính Không, Tính Bất 
Nhị, Tính Vô Sinh, Tính Ly tự động vi diệu thể hiện 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Biết, Tính Ngửi, Tính 
Nếm VỊ, Tính Chạm Xúc. Tất cả Tính ấy chính là 
Chân- Tính của toàn thể chúng sinh; Nó “vừa vi diệu 
nên vô tướng và vừa nhiệm mâu nên hiện tướng ”. 

Do vậy mà: 

Toàn vũ trụ vạn vật, cũng là Toàn Pháp, không 
rời Phật Tính 


24 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


Phật Tính không rời toàn vũ trụ vạn vật, cũng là 
không rời Toàn Pháp 
Thế Nào là Tự Tính Bát Nhã? 

Tự Tính Bát Nhã là Tự Tính nhiệm mâu cho nên 
tự động là Tự Tính Không, Tự Tính Bất Nhị, Tự Tính 
Vô Sinh, Tự Tính Ly, Tự Tính Thấy, Tự Tính Nghe 
v.v... đều tự động có diệu dụng Nhận Biết, tự thiên 
biến vạn hóa ... tất cả những Tính ấy chỉ là Một Tính 
Bát Nhã, đó chính là Phật Tính của toàn thể chúng 
sinh. Đã là Phật Tính thì đương nhiên có sự vi diệu! 
Cho nên: Tự Tính Bát Nhã là Tự Tính Tịnh, Tự Tính 
Định, Tự Tính Giác, Tự Tính Diệu, Tự Tính Minh, 
Tự Tính Chiếu Tỏa. 

Do vậy mà: 

Tự Tính chính là Chân Không tự nó hiện hóa 
Diệu Hữu (Diệu Dụng) 

Cho nên: 

“Chân Không bao trùm Diệu Hữu”? 


(Túc là Chân Không bao trùm vũ trụ vạn vật hiện hữu, 
cũng là vạn Pháp) 


Thế Nào là Thật Tướng Bát Nhã? 

Cũng vì “Chân Không không hề rời Diệu Hữu, 
Diệu Hữu không hề rời Chân Không”! Do đó Đức 
Phật dạy rằng: “Có như thế mới là Thật Tướng Bát 
Nhã”. Mà đã là “Thật Tướng Bát Nhã” thì tự động 
Vạn Pháp Diệu Hữu đều là Chân Không, Chân Không 
đều là Vạn Pháp Diệu Hữu! 


25 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vì vậy: 
Toàn Không chính là Toàn Sắc 
Toàn Sắc chính là Toàn Không 


Toàn Tính chính là Toàn Tướng 
Toàn Tướng chính là Toàn Tính 


Toàn Vô Tướng chính là Toàn Hữu Tướng 
Toàn Hữu Tướng chính là Toàn Vô Tướng 


Toàn Tâm chính là Toàn Thân 
Toàn Thân chính là Toàn Tâm 


Tuy nhiên, chúng ta đừng chấp thật để rỗi lại rơi 
vào cái Tâm Thức tiêu-cực sinh tử! Vì vạn Pháp đều là 
“Nhất Thiết Duy Tâm Tạo”, nên Vạn Pháp là sự hóa 
hiện nhiệm mầu, tự động vượt ra ngoài cái có/không. 

Đấy, Thật Tính Bát Nhã, Tự Tính Bát Nhã, 
Thật Tướng Bát Nhã là chính Thân Tâm của chúng 
ta, tuyệt siêu đến như thế; vậy mà chúng ta lại quên 
mất! Nay, nếu muốn hoàn nguyên Phật Tính nguyên 
thủy của mình để ra ngoài sinh tử thì chúng ta phải 
hiểu thật chi tiết và hiểu thật tuyệt đối về Bát Nhã 
Tính Không, cũng là Tự Tính của chính mình, là: 


Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 


Phật Tính 


26 


PHẦN I - Kỳ I * Bát Nhã Tính Không 


Vì Tự Tính Không cho nên mới Bất Nhị 
Vì Tự Tính Không cho nên mới Vô Sinh 
Vì Tự Tính Không cho nên mới Ly 


Vì Tự Tính Ly cho nên mới: 


Không dính dáng gì đến Vọng Tâm Thức 
Không dính dáng gì đến Tập Khí thế gian 


Vì Tự Tính Vô Sinh cho nên mới: 
Bất Sinh Bất Diệt 


Vì Tự Tính Bất Nhị cho nên mới: 


Sắc bất dị Không, 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 
Do vậy mà: 
Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
Tức là vạn vạn sắc tướng cũng như muôn loài, 
muôn vật cùng toàn thể vũ trụ vạn vật, dù vô tình, dù 
hữu tình, dù vô hình, dù hữu hình, tất cả đều là vạn 
Pháp đều không rời Tự Tính Bát Nhã. Do đó: 


27 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sắc chẳng thể rời Không 
Không chẳng thể rời Sắc 


Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không uy Sắc là Không 
Không tức thị Sắc Không là Sắc 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


Sắc chẳng khác Không 

Không chắng khác Sắc 

(Sắc có nghĩa là tất cả những gì có hình tướng. Không có 
nghĩa là Bát Nhã Tính Không, tức là Phật Tính của chúng 
ta và của vũ trụ vạn vật.) 


Cũng với nghĩa đó thì: 


Tính không rời Tướng Vì vậy Tính là Tướng 
Tướng không rời Tính Tướng là Tính 
Thân không rời Tâm Vìvâ Thân là Tâm 
Tâm không rời Thân Tâm là Thân 
Vô Hình không rời Hữu Hình Vì vậy 
Hữu Hình không rời Vô Hình $2 
Vô Hình là Hữu Hình 
Hữu Hình là Vô Hình 


28 


PHẦN I - Kỳ I * Bát Nhã Tính Không 


Vũ trụ vạn vật không rời Bát Nhã Tính 
Bát Nhã Tính không rời Vũ trụ vạn vật 


Xin) Vũ trụ vạn vật là Bát Nhã Tính 
——= ) S320 0121.801010) _ 
Bát Nhã Tính là Vũ trụ vạn vật 
Hoa lá cỏ cây, muôn loài, muôn vật 
không rời Bát Nhã Tính 
Bát Nhã Tính 
không rời hoa lá có cây, muôn loài, muôn vật 


Nếu chúng ta thâm nhập được diệu nghĩa cốt tủy 
của Bát Nhã Tính Không thì chúng ta chỉ cần y chỉ 
theo đó mà tu hành, là sẽ thành tựu được ý nguyện 
giải thoát mọi phiền não khổ đau và Sinh Tử Luân 
Hồi như Đức Phật đã dạy trong “Phẩm Tự” của Bát 
Nhã Tâm Kinh mà chúng tôi đã trình bày ở những 
trang trên. 

Tóm lại, chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng: 
Thân không bao giờ rời Tâm thì mới là Tâm Phật 
Tính không bao giờ rời Tướng thì mới là Phật Tính 
Đông Tiền phải có hai mặt thì mới là Đông Tiền 
Bàn Tay phải có xấp ngửa thì mới là Bàn Tay 

Nếu chúng ta chỉ quan trọng cái Tâm mà bỏ đi 
cái Thân thì sẽ lâm vào tình trạng: 

“Có Trí mà không có Thân”, tức là chúng ta ở 
trong cái Vô Tướng mà thiếu cái Hữu Tướng, thì chỉ 
có “Chân Không mà thiếu Diệu Hữu”, như thế là 
không hoàn hảo. 


Ngược lại, nếu chúng ta chỉ quan trọng cái Thân 


29 


Chân 


Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


mà bỏ đi cái Tâm thì cũng sẽ lâm vào tình trạng: “Có 
Thân mà không có Tâm”, tức là chúng ta ở trong cái 
Hữu Tướng mà thiếu cái Vô Tướng, thì chỉ có “Điệu 
Hữu mà thiếu Chân Không” thì cũng không hoàn 


hảo. 


Chú Ý: Đức Phật dạy rằng: “Phải có thân người mới 
Tu thành Bồ Tát, thành Phật được, ngoài ra bất cứ là 
thân gì cũng không Tu được như thế”, cũng như Chân 
Không là phải có Diệu Hữu; ngược lại có Diệu Hữu là 
phải có Chân Không. 


Do lẽ đó chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm về Sắc 


Thân của chúng ta là vô thường, cũng như cõi Sa Bà 
là vô thường, để rỗi coi thường, coi rẻ, là sẽ đi vào 
phiền não rất nặng nể! Vì trong Kinh Bát Nhã Đức 
Phật đã dạy rất rõ về cái Sắc, tức là “Sắc Thân” của 
chúng ta và của muôn loài, muôn vật đang hiện hữu 


như 


Sắc 
Sặc 


Sắc 


Sau: 


chẳng khác Vô Sinh, Vô Sinh chẳng khác Sắc 
chính là Vô Sinh, Vô Sinh chính là Sắc 


mà không Bất Nhị thì không phải là Sắc 


Tự Tính Bất Nhị nên Sắc Bất Nhị 


Tự Tính vô sinh nên Sắc vô sinh 
Tự Tính vô diệt nên Sắc vô diệt 


Tự Tính là Chân Không nên Sắc là Chân Không 
Tự Tính là Diệu Hữu nên Sắc là Diệu Hữu 


30 


PHẦN I - Kỳ I » Bát Nhã Tính Không 


Tự Tính là “Bát Nhã Tính Không” 
nên Sắc là “Bát Nhã Tính Không” 


Tự Tính là “Bát Nhã Ba La Mật” 
nên Sắc là “Bát Nhã Ba La Mật” 


Đối với tất cả các Tướng cũng đều y nghĩa như 
với các Sắc vừa kể trên: 
Tướng mà không Bất Nhị 
thì không phải là Tướng 
Tướng mà không Vô Sinh, Vô Diệt 
thì không phải là Tướng v.v... 
Bát Nhã Ba La Mật 
Phẩm Xá Lợi? Đức Phật dạy: 
Phải dùng “Pháp Tướng” để Tu. Chúng ta 
cung kính, tán dương, cúng dường Pháp này 
và y chỉ Pháp này mà an trụ. 
(Pháp Tướng túc là “Sắc Thân” hiện hữu cũng 
là muôn loài, muôn vật) 
Bát Nhã Ba La Mật 
Phẩm Tín Hủy” Đức Phật dạy: 
Sắc chắng trói, chẳng mở, vì “Tính Vô Sở 
Hữu” chính là Sắc. 
Sắc hiện tại, cho đến... “Nhất Thiết Chủng 
Trf” hiện tại, chẳng trói, chẳng mở, vì hiện 
tại “Tính Vô Sở Hữu” chính là Sắc. 
Sắc thanh tịnh, tức là “Bát Nhã Ba La Mật” 


31 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


thanh tịnh, cho đến... “Nhất Thiết Chủng 
Trí” thanh tịnh. 

Sắc chẳng thuộc Dục Giới, Sắc Giới, Vô 
Sắc Giới... chẳng thật là Pháp; chẳng gọi là 
Quá Khứ; Hiện Tại; VỊ Lai; chẳng gọi là 
Nhị Không cho đến “Vô Pháp/Hữu Pháp 
Không” cũng như vậy. Tứ Niệm Xứ cho 
đến... “Nhất Thiết Chủng Trí” cũng như 
thế. 

Để chứng minh Diệu Nghĩa của “Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tính Không”, Tính Bất Nhị, Tính Vô Sinh, 
Tính Ly đó, không hề rời chúng ta và muôn loài, 
muôn vật đang hiện hữu ngay đây như mới nói ở trên, 
thì: 

Tại đây chúng ta sẽ thấy Diệu Nghĩa Siêu Việt 
ấy cũng có ở trong rất nhiều Kinh Điển của Đức Phật, 
mà chúng tôi chỉ đưa ra một số Kinh sau đây tượng 
trưng cũng có đồng một Diệu Nghĩa của Tính Không, 
Tính Vô Sinh, Tính Bất Nhị đang thể hiện sự vi 
diệu, y hệt nghĩa của “Bát Nhã Tính Không” là: 

Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế 

Sau đây là 8 Kinh cũng đồng một Diệu Nghĩa ấy 
như Bát Nhã Tính Không: 

1. Xin được nhắc lại, Bát Nhã Tâm Kinh: 


“Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh chư Phật, 
hay hiển thị Tướng Thế Gian.” 


(Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính luôn luôn hiện hóa 
nên vạn Pháp ngay tại Thế Gian này. ) 


32 


PHẦN I - Kỳ I * Bát Nhã Tính Không 


2. Kinh Kim Cương Đức Phật dạy: 
“Tất cả vạn Pháp đều là Phật Pháp” 
(Tất cả vũ trụ vạn vật hiện hữu quanh chúng ta 
đều là Phật Pháp.) 

3. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: 
“Tính Giác Diệu Minh” vừa Diệu lại vừa 
Minh 
Tính Minh: Duyên biết toàn thể vạn vật 
trong vũ trụ 
(Tính Minh là Tính Sáng Suối, là Trí Tuệ Bát Nhã 
và cũng chính là Bản Thể của vũ trụ vạn vật hiện 
hữu còn gọi là vạn hữu hay là vạn Pháp.) 
Tính Diệu: Duyên khởi nên vũ trụ vạn vật 
(Tính Diệu tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, đồng thời 
Tính Diệu chính là cái Dụng của Tính Giác.) 


4. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy: 

“Thị Pháp Trụ Pháp Vị, Thế Gian Thường 
Trụ Pháp” 

(Mỗi một Pháp, túc mỗi một loài, mỗi một vật dù 
Hữu Tình, dù Vô Tình; dà Hữu Hình, dù Vô Hình 
đều có ngôi vị riêng, nhiệm vụ riêng, cùng đều hữu 
ích và cùng đều là Phật Pháp thường trụ tại Thế 
Gian này.) 


5. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: 
“Nhất Thiết Duy Tâm Tạo” 


(Toàn thể vũ trụ vạn vật hiện hữu cũng là vạn 
Pháp đều do một Phật Tâm tạo dựng nên.) 


33 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


6. Kinh Duy Ma Cật Trong phẩm 
“Nhập Pháp Môn Bất Nhị” 

Ngài Bồ Tát Tự Tại nói rằng: Sinh diệt là 
Nhị, Pháp vốn chẳng sinh, nay cũng chẳng 
diệt. Đắc “Vô Sinh Pháp Nhẫn” thì gọi là 
Nhập “Pháp Môn Bất Nhị”. 
Ngài Bồ Tát Phất Sa nói rằng: Thiện với 
Bất Thiện là Nhị, nếu chẳng khởi Thiện và 
Bất Thiện thì vào nơi Vô Tướng, nếu ai thấu 
đạt lý này là Nhập “Pháp Môn Bất Nhị.” 
(Ý nghĩa Bất Nhị của hai Đại Bồ Tát trong Kinh 
này cũng không khác gì với Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tính Không.) 


7. Pháp Bảo Đàn Kinh 
Lục Tổ Huệ Năng sau khi đắc Đạo, Ngài đã 
sững sờ mà thốt lên rằng: 
“Đâu ngờ Tự Tính hay sinh vạn Pháp” 


(Nghĩa của câu Kinh này cũng y hệt nghĩa của Kinh 
Bát Nhã, của Kinh Lăng Nghiêm, của Kinh Hoa 
Nghiêm, của Kinh Pháp Hoa... ở trên. ) 


8. The Three Pillars of Zen (Sách Ba Trụ Thiền) 


Zen Master Philip Kapleau said: 
“No matter what, we re all coming back 
here” 
(Thiền sư Philip Kapleau đã dạy rằng: Dù chúng ta 
là ai chăng nữa, cũng như muôn loài muôn vật đều 
cùng trở lại đây hết. ) 

Thật vậy, Tính Không, Tính Thấy của chúng ta 


34 


PHẦN I - Kỳ I + Bát Nhã Tính Không 


đều đang ôm trọn Thế Giới hiện hữu, bao gồm muôn 
loài, muôn vật, muôn màu, muôn sắc, muôn hương, 
muôn vị; đầy đủ vạn loài chúng sinh, có cả các vị 
Thánh, các vị Thần, các vị Bổ Tát và rất nhiều vị 
Phật; lại cũng có những loài Ma, A Tu La, Ngã Qui, 
Súc Sinh, Địa Ngục, và có cả Niết Bàn, Cực Lạc 
VN 


Y theo Diệu Nghĩa trực chỉ của các Kinh thì: 


Tất cả sự sự, vật vật đó vẫn là ở nơi đây! Cho nên 
ai là Thánh, ai là Thần, ai là Bồ Tát, ai là Phật, ai là 
Ma, ai là Qui, ai là Súc Sinh... Tất cả là tùy theo 
chính chúng ta tự tạo dựng cho mình một Vọng Tâm 
Thức vô minh, để rồi lại tự chính mình đi vào phiền 
não khổ đau hay là tự tại thường lạc! 

Thật ra từ vô thủy, ai ai cũng đã là Phật, còn vũ 
trụ vạn vật từ vô thủy đến nay... dù muốn dù không, 
lúc nào cũng vi diệu, nhiệm mầu, cứ vận hành, diễn 
tiến không ngưng nghỉ một cách âm thầm ẩn mật... 
để thể hiện thiên hình vạn trạng là vạn Pháp Sắc/ 
Không Tính/Tướng vô tận nơi đây... trong trạng thái 
bất biến; đó chính là y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh 
Đức Phật đã dạy: 

“Toàn thể vạn Pháp không tương tục 
mới là không diệt, không mất” 

Do lẽ đó, chúng ta không thể nào chấp vạn Pháp 
(tức vạn hữu, vũ trụ vạn vật) trước mắt là Thật Có 
hay Thật Không, để rồi dính mắc mà phiền não đau 
thương: vì tất cả sự sự, vật vật đang hiện hữu đó chỉ 


35 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


là do Bát Nhã Tính Không hóa hiện, tạo dựng nên. 
Do vậy, vạn Pháp đều là Siêu Việt thì đương nhiên 
vượt ra ngoài mọi lý luận, mọi tranh cãi bởi Tâm 
Thức Nhị Biên phân biệt của chúng ta. 


36 


PHẦN I - Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


Kỳ II 
Bát Nhã Tính Không 


ể tiếp tục kỳ trước, kỳ này chúng ta đi sâu về 

Bát Nhã Tâm Kinh, tức là chúng ta sẽ nhận 

định sâu hơn về nghĩa Sắc/Không của Kinh 
như sau: 


Không chẳng rời Sắc mới thật là Chân Không 


Chân Không: là Tính Không, là Tính Bất Nhị, là Tính 
Vô Sinh, là Tính Ly, chính là Bát Nhã Tính Không, 
cũng là Pháp Giới Tính 

Sắc chẳng rời Không mới thật là Chân Sắc 


Chân Sắc: là toàn thể vũ trụ vạn vật đang hiện hữu... 


Sắc/Không chẳng bao giờ rời nhau mới chính là Thật 
Tướng Bát Nhã . 


Chân Không chắng rời Diệu Hữu 
Chân Không là Tính Không, Tính Bất Nhị, Tính Vô 


37 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sinh, Tính Ly; là Pháp Giới Tính trùng trùng duyên 
khởi, cũng là Pháp Thân Phật. 

Diệu Hữu là toàn thể vũ trụ vạn vật dù Hữu Tình, dù 
Vô Tình... cũng là Vạn Pháp hiện hữu. 


Chân Không / Diệu Hữu chẳng bao giờ rời nhau mới 
chính là Chân Không Diệu Hữu 


Diệu Hữu chẳng rời Chân Không 

mới thật là Diệu Hữu nhiệm mầu. 
Chân Không, Tính Không mà không có Diệu Hữu thì 
chỉ là cái Không của đoạn diệt. Diệu Hữu mà rời 
Chân Không thì chỉ là sự tác ý của Vọng Tâm Thức 
nhị biên, chấp vũ trụ vạn vật là Vô Thường, nên ở 
trong trạng thái “Thành, Trụ, Hoại, Không”. 
Cho nên: 
Tâm không rời Thân mới là Tâm Phật 
Thân không rời Tâm mới là Thân Bát Nhã 


Tính không rời Tướng 

mới là “Bát Nhã Tính Không”, “Phật Tính”. 
Tướng không rời Tính 

mới là Thật Tướng Bát Nhã 


Vô Tướng không rời Hữu Tướng 

mới là Chân Không Diệu Hữu... 

Hữu Tướng không rời Vô Tướng 

mới là Thật Tướng Bát Nhã 

Hữu Tướng mà rời Vô Tướng là cái tướng bị chấp thật: 
có/không của Tâm Thức Nhị Biên Tương Đối, thì cái 
Hữu Tướng ấy phải bị Thành, Trụ, Hoại, Không! 


38 


PHẦN I - Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


Vô Tướng mà rời Hữu Tướng là cái Vô Tướng không 
ngơ, là nghĩa chấp thật : có/không, sinh/tử của Thức 
Nhị Biên Tương Đối, cái Vô Tướng không ngơ ấy 
chính là cái Không vô ký, cũng là cái Không của đoạn 
diệt. 

Tâm mà rời Thân là Tâm Thức Nhị Biên sinh tử 
Thân mà rời Tâm là Thân Sinh, Trụ, DỊ, Hoại 


Do lẽ ấy, cả bốn qui tắc trên đều cùng một nghĩa. 
Tóm lại, nghĩa siêu việt Sắc/Không của “Bát 
Nhã Tâm Kinh” cũng chẳng khác gì nghĩa của Lăng 
Nghiêm đã dạy như sau: 
Sắc chỉ dường như Có mà không phải thật 
Có. 
Không chỉ dường như Không mà không 
phải thật Không, 
Vì Sắc/Không là do Bát Nhã Tính hóa hiện, là 
Tự Tính hóa hiện, cũng chính là Pháp Giới Tính 
trùng trùng duyên khởi nên Vạn Pháp; tất cả đều 
chẳng phải Một mà cũng chẳng phải Nhiều! tự nó đã 
ra ngoài số lượng và lý luận của Thức Tâm phân biệt. 
Khi đã hiểu Bát Nhã Tâm Kinh là đã hiểu Chân 
Lý Giải Thoát Sinh Tử, nhưng xin hỏi có hữu ích gì và 
có dính dáng gì đến chúng ta không? Xin thưa: Ngộ 
được Chân Lý như thế, mặc dầu đấy mới chỉ là giải 
ngộ; nhưng cũng là chúng ta đã tu hằng hà sa số kiếp 
trong quá khứ rồi, nên nay mới ngộ cái lý ấy; nếu là 
người sâu sắc thì sẽ bàng hoàng mà suy tư và nhận ra 
rằng: Một ngày nào đó nếu chúng ta chết! Là mất cái 


39 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


thân này, thì không thể nào phù hợp với Chân Lý Bát 
Nhã, vì khi chết rồi thì chỉ còn cái Tâm mà mất cái 
Thân, tức là bị rơi vào tình trạng “Hữu Trí Vô Thân”. 
Nếu chúng ta chấp cái Thân đang hiện hữu này là có 
thật, là của mình thật thì chúng ta hoàn toàn vô minh! 
Vì thân này không bền bỉ, không trường tôn và chúng 
ta cũng không thể làm chủ nó được vì nó không hề 
nghe lệnh của chúng ta. Thí dụ chúng ta bảo nó đừng 
bệnh, đừng già, đừng chết v.v... 

Tuy cái Thân là như thế, nhưng Đức Phật lại dạy 
rằng: 

Được làm thân người khó khăn vô cùng, phải trải 
qua tỉ tỉ kiếp mới được làm thân người và chỉ có con 
người mới hiểu nổi Chân Lý Giải Thoát. Vì sao? Vì 
thân người mới có đầy đủ Sáu Căn; còn các thân khác 
thì không được đầy đủ như vậy, nên không thể nào 
hiểu nổi Chân Lý này. 

Do đó, khi được làm người như chúng ta mà hiểu, 
mà thực hành rốt ráo Chân Lý này, thì tự động sẽ giác 
ngộ, tức là sẽ thành Phật ngay ở thân người này. Do 
vậy khi mất thân này là chúng ta phải có ngay thân 
người tiếp tục để tiến tu đến viên mãn; nhưng phải biết 
rằng chúng ta khó có thể giữ được thân người với Sáu 
Căn hoàn hảo, vì trong chúng ta ai cũng phạm Giới, 
mà đã phạm Giới là tự động mất Sáu Căn tức mất thân 
người. 

Nếu muốn giữ được Sáu Căn toàn vẹn để tu tiếp 
đến viên mãn, chúng ta phải tu ngay lập tức khi còn 
đang được làm thân người; nhưng tu ra sao, tu thế nào 
mới g1ữ được cái thân người quí báu này? 


40 


PHẦN I ° Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


Xin thưa: Chúng ta phải tu đúng theo y chỉ của 
Bát Nhã Tâm Kinh, để không bị rơi vào tình trạng 
“Hữu Trí Vô Thân hay Hữu Thân vô Trí”, mà phải có 
thường hằng cả Trí lẫn Thân mới là viên mãn. 

Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Lấy Vô Niệm làm 
Tông”, Ngài giảng rất rõ về Vô Niệm 

Vô là vô Tâm Nhị Biên Phân Biệt 

Niệm là Niệm của Chân Như Bản Tính 


Do vậy mà chúng ta dùng ngay cái Chân Như 
Niệm làm “Tông Chỉ” để Tham câu “Công Án”, câu 
“Thoại Đầu”... Cái Chân Như Niệm ấy vốn sẵn có ở 
ngay trong chúng ta; nó ẩn mật, thường hằng, âm 
thầm nhận biết rất vi tế, nó còn được gọi là “Con 
MắtTâm”. 

Chúng ta dùng Chân Như Niệm ấy (Con Mắt 
Tâm) để tham câu “Thoại Đầu” hay tham câu “Công 
Án” tức là công phu, và khi công phu, chúng ta cố 
gắng giữ công phu trong từng sát na, trong từng niệm, 
trong từng hành động, trong từng cử chỉ, trong từng 
lời nói và ngay trong những tướng: Đi, đứng, nằm, 
ngôi, ngủ, nghỉ, làm việc đều nhất nhất không rời 
công phu; tức là giữ công phu luôn luôn đi song song 
với mọi công việc tu hành hàng ngày như: 

Ăn 

Ngôi Thiền 
Giữ Giới 

Bỏ Tập Khí 
Làm Công Quả 
Bố Thí v.v... 


Khi 


41 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Có nghĩa, mọi hành động từ thô tới tế, tất cả đều 
không thể rời cái âm thầm tĩnh lặng đang nhận biết 
từng câu tham, tức là câu hỏi về “Công Án” sao cho 
thật liên tục, không bị gián đoạn... thì đó gọi là công 
phu miên mật. 

Tới được giai đoạn này gọi là Đơn Tâm (Single 
Mind), thì chúng ta chỉ còn thấy âm thanh của câu 
hỏi về Công Án đó vang lên bất tận... ngoài ra không 
còn có một tạp niệm nào khác. 

Bởi vậy chúng ta phải chú ý 100% khi Tham 
Thiền. 

Thiền Sư Duy Lực dạy rằng: 

Tham Thiền tức là hỏi câu Thoại Đẩu, hay 
hỏi câu Công Án từ trong Tâm mình, thì 
mới đích thật là câu Công Án của mình, 
cũng là công phu của mình; trái lại, nếu 
không Tham Thiền được như thế thì đó là 
câu Công Ấn của người và hóa ra mình 
chẳng có Công Phu gì hết. 

Cho nên bắt buộc chúng ta phải Tham Thiền cho 
đúng mức thì mới có kết quả tốt. 

Thí dụ 

Chúng ta tham một trong những câu dưới đây: 

Câu Công Án “MU LÀ GÌ?” 

Câu Công Án “TÔI LÀ AI?” 

Câu Công Án: “NIỆM PHẬT LÀ AI?” 

Bằng sự chú ý tuyệt đối từ trong Tâm mình thì sẽ 


42 


PHẦN I - Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


có sự thắc mắc: “Không biết câu Công Án đó là gì?” 
nếu càng hỏi tới... hỏi thật miên mật, tức là hỏi không 
gián đoạn... thì lại càng thắc mắc và càng không biết 
gì cả? Nhưng không được nghĩ đến sự Ngộ Đạo, cũng 
không được đoán mò: Câu Công Án đó có nghĩa là 
cái này... có nghĩa là cái kia... thì bị lọt ngay vào 
Tâm Thức Nhị Biên Phân Biệt. 

Nếu chúng ta Tham Thiền đến được giai đoạn 
miên mật như thế mà cứ kiên trì, tiếp tục hỏi tới mãi thì 
giai đoạn Không Biết cũng càng ngày càng nhiễu... 

Xin thưa: cái Không Biết đó là Nghi Tình... Cái 
Không Biết càng nhiều, thì cái thắc mắc cũng nhiều 
y như vậy... để rồi Nghỉ Tình tự nôi lên; Nghi Tình 
nhiều thì sẽ ngộ nhiều, Nghỉ Tình ít thì ngộ ít, còn 
không Nghi thì không thể nảo ngộ được! Vì có Nghi 
mới có Ngộ. 

Sở dĩ chúng ta Tham Thiển mà không có Nghỉ 
Tình là vì chúng ta niệm câu Công Án bằng cái miệng, 
hay niệm bằng cổ họng, hay niệm bằng cái đầu là 
chúng ta niệm câu Công Án bằng cái Tâm Nhị Biên, 
tức Thức Số Sáu. Cho nên, không có đắc dụng, thì sẽ 
không có Nghi Tình, và xem như là không có công 
phu gì cả; ấy là lẽ đương nhiên. 

Chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách Tham 
Thiển trong những bài kế tiếp, với mục đích nhấn 
mạnh phương cách công phu sao cho thật đúng mức, 
thì mới đạt được mục đích Kiến Tính là sẽ biết mình 
là ai, biết vũ trụ vạn vật là gì và đương nhiên là Sáu 
Căn vĩnh viễn tự động là “Lục Thông Vi Diệu”. 


43 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vì vậy, muốn giải thoát Sinh/Tử, muốn thành Bồ 
Tát, muốn thành Phật thì không thể nào mà không có 
Sáu Căn. Đó là y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh trong 
Phẩm Vô Sinh Đức Phật đã dạy rất rõ về các Sắc 
Tướng của toàn thể vũ trụ vạn vật và Sắc Thân với 
Sáu Căn của chúng ta. 


Phẩm “Vô Sinh” 
Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: 
Nếu Sắc mà không phân hai, tức là Sắc Bất 
Nhị, thì mới chính là Sắc, cho đến... '“Nhất 
Thiết Chủng Trí” thì cũng vậy. 
Ngài Tu Bồ Đề trả lời: 
Nếu Sắc mà không Bất Nhị thì không phải 


Sắc, 

cho đến ... “Nhất Thiết Chủng Trí” thì cũng 
vậy 

Sắc chẳng khác Vô Sinh thì Sắc tức là Vô 
Sinh 

Vô Sinh chẳng khác Sắc thì Vô Sinh tức là 
Sắc 

Cho đến... Nhất Thiết Chủng Trí thì cũng 
vậy 


Vì Sắc vô sinh nên rốt ráo thanh tịnh, Sắc 
là Pháp chẳng sinh, tự nó rỗng không cho 
đến... Vô Thượng Bồ Đề thì cũng vậy 
Pháp vô sinh, Tướng vô sinh đều chẳng 
hợp, đều chẳng tan, không sắc, không hình, 
không tương đối. 


44 


PHẦN I - Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


Cho nên: 


Tướng tức là Vô Tướng 
Vô Tướng tức là Tướng 


Tất cả những gì về Sắc Tướng quanh chúng ta 
cũng chính là vạn Pháp trong Phẩm Vô Sinh của Bát 
Nhã Tâm Kinh vừa được giải thích ở trên, đều cùng 
một nghĩa, đều cùng một y chỉ như Lăng Nghiêm 
Kinh, như Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ 
Năng, nên tại đây, xin dược nhắc lại về Chân Như 
Niệm trong Pháp Bảo Đàn Kinh một lần nữa và 
cũng xin nhắc rõ về Sáu Căn, Sáu Trần tại sao vô 
cùng quan trọng? Bởi không có Sáu Căn thì không 
Tu đến viên mãn được và Sáu Căn chính là Thân Tâm 
của chúng ta mà nó còn liên hệ mật thiết đến Thế 
Giới, Vũ Trụ vạn vật, đồng thời nó liên hệ đến cả 
Tông Chỉ để dẫn đến sự Giác Ngộ là giải thoát sinh 
tử, như Lục Tổ Huệ Năng đã dạy như sau: 

Pháp môn Tổ Sư Thiền 

lập Vô Niệm làm ““Fông” 

Vô là Vô Nhị Biên 

(Túc là Vô tất cả mọi Tâm Trần Lao của Tâm Thúc) 
Niệm là Niệm Chân Như Bản Tính 

(Túc là niệm Chân Như của Bản Tính) 

Chân Như là Thể của Niệm, Niệm là Dụng của 
Chân Như, Chân Như có “*“Tính” nên khởi Niệm! Nếu 
Chân Như không có ““Fính” thì Nhãn, Nhĩ, Tỷ Thiệt, 
Thân, Ý là Sáu Căn, tức (Thân Căn của chúng ta); và 


45 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sắc, Thanh, Hương vị Xúc, Pháp là Sáu Trần, tức (Vũ 
Trụ vạn vật đang hiện hữu)... đều bị hoại ngay lập tức! 
Do vậy mà chúng ta nên hiểu rằng: 

- Thân không thể rời Tâm và Tâm không thể rời 
Thân; tức: 

- Hữu Thân không thể rời Hữu Trí và Hữu Trí 
không rời Hữu Thân. 

- Vũ Trụ Vạn Vật không thể rời Phật Tính, và 
Phật Tính không thể rời Vũ Trụ vạn vật, cũng là trực 
chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh. 

Xin nhấn mạnh: 

Nếu chúng ta không liên tục giữ Tông Chỉ để 
tham câu Công Án với “Chân Như Niệm” sẵn có ấy, 
để đi đến Giác Ngộ mà cứ dùng Thức Tâm Phân Biệt, 
để công phu, để suy nghĩ, để gàn dở, để ngoan cố, để 
phân tích lôi thôi... thì tự động sẽ mất Sáu Căn, tức là 
mất cái thân làm người thật sự, để rồi đi vào Sinh Tử 
luân hồi... 


Chú Ý: 


1. Thức Tâm Phân Biệt túc Thức Nhị Biên luôn luôn 
chấp thật, chấp giả, đã đưa chúng ta vào sinh tử hằng 
hà sa số kiếp rồi! Do vậy mà chúng ta phải tu sao cho 
đúng Chính Pháp, tu sao cho thật nghiêm chỉnh để 
chuyển hóa cái Tâm Thức vọng tưởng, vô minh thành 
Tâm Trí Tuệ sẵn có của chúng ta thì mới xong. 

2. Nếu chúng ta luôn giữ y Tông Chỉ mà Công Phu như 
đã nói ở trên thì: Sống cũng công phu, mà chết cũng 
vẫn công phu, ngô vẫn công phu, không ngô cũng 
vẫn công phu... Cố gắng, kiên trì được như thế thì 


46 


PHẦN I - Kỳ II ° Bát Nhã Tính Không 


không những đã không mất Sáu Căn mà còn Ngộ bất 
cứ lúc nào nữa! 


3. Đắc Vô Sinh Pháp Nhẫn 
Là các vị Trời, Người tu hành rồi đắc: Tu Đà Hoàn, Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán 


4. Đắc Nhất Thiết Chủng Trí 
Là những vị tu hành rồi đắc Bồ Tát 


5. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề 
Là những vị tu hành rồi đắc Vô Thượng Chính Đẳng 
Chính Giác. 


47 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


Kỳ III 
Bát Nhã Tính Không 


ỳ này chúng ta sẽ ôn lại và đi sâu vào đề tài 
Chân Không Diệu Hữu, vậy: 
Thế nào là Chân Không? 

Chân Không là cái Thể của Vạn Pháp cũng là 
Tính Không, Tính Bất Nhị, Tính Vô Sinh, Tính Ly tự 
động có sự vi diệu tuyệt đối là Tính Thấy, là Tính 
Nghe, là Tính Ngửi, là Tính Nếm Vị, là Tính Chạm 
Xúc, là Tính Hiểu Biết, chính là “Bát Nhã Tính 
Không”, còn gọi là Giác Thể diệu dụng ẩn mật, âm 
thầm, tĩnh lặng, nhận biết vô tư về vạn Pháp. 

Thế nào là Diệu Hữu? 

Diệu Hữu là toàn thể vũ trụ vạn vật... và đừng 
quên là: 

Trong Diệu Hữu có Hữu VI, có Vô Vi; có Hữu 
Hình, có Vô Hình; có Hữu Tướng, có Vô Tướng; và có 
muôn loài Hữu Tình, loài Vô Tình. 


49 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thế nào là loài Hữu Tình? 

Loài Hữu Tình là loài có bộ óc, có dây thần kinh, 
có máu đỏ, có nước mắt, có cảm giác mạnh như: loài 
người, loài súc vật, loài côn trùng, loài có sự chuyển 
động... 


Thế nào là loài Vô Tình ? 

Loài Vô Tình là loài không có bộ óc, không có 
dây thần kinh, không có máu đỏ, không có nước mắt, 
không tự mình di chuyển được như: mọi đồ vật, hoa lá, 
CỎ Cây V.V... 


Thế nào là Hữu Hình? 


Hữu Hình là tất cả mọi thứ có hình tướng trong 
vũ trụ. 


Thế nào là Vô Hình? 

Vô Hình là tất cả những gì không có hình tướng, 
trong nghĩa từ cạn tới sâu. 

Nghĩa cạn như: Hư không, người vô hình, trời, 
thần thánh, A Tu La, ngã quỉ, ma, âm cảnh v.v... 

- Nghĩa sâu như: Vô Tướng, Vô Vi, Tính Thấy, 
Tính Nghe, Tính Hiểu Biết, Pháp Giới Tính, Tính 
Giác Diệu Minh, Phật Tính v.v... 

Về Hữu Vi và Vô Vi: Thì cũng đồng nghĩa y như 
Hữu Hình và Vô Hình. 

Những gì mới kể trên như: Hữu Tình/Vô Tình; 
Hữu Hình/ Vô Hình; Hữu Vi/Vô Vi. Tất cả đều không 
thể ra ngoài trực chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh là: 

Hữu Tình không thể rời Vô Tình 


50 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


Vô Tình không thể rời Hữu Tình 

Hữu Hình không thể rời Vô Hình 

Vô Hình không thể rời Hữu Hình 

Hữu Vi không thể rời Vô Vi 

Vô Vi không thể rời Hữu Vi 
Thí dụ về Loài Hữu Tình: 

Là con người, nếu không có cơm ăn, không có áo 
mặc, không có tứ vật dụng v.v... thì làm sao sinh 
tồn? 

Thí dụ về loài Vô Tình: 

Như mọi vật dụng, hoa lá, cỏ cây v.v... Nếu 
không nhờ có bàn tay của Hữu Tình là con người biết 
chăm sóc, biết sáng tạo... thì loài Vô Tình cũng 
không thành cái gì cả; cũng như loài người còn biết 
phát minh ra mọi vật dụng để hữu ích cho đời. 

Do lẽ ấy: 

Nếu Hữu Tình mà rời Vô Tình thì không thể tổn 
tại được và ngược lại 

Nếu Vô Tình mà rời Hữu Tình thì cũng như vậy. 

Cho nên: 

Hữu Tướng tức là Hữu Hình, là Hữu Vị, là con 
người, là Vũ trụ vạn vật, là muôn loài có hình tướng 
đều không thể nào rời cái Vô Tướng tức là cái Vô 
Hình, Vô Vi được. 

Đó chính là trực chỉ của “Bát Nhã Tâm Kinh” đã 
dạy: Toàn thể vũ trụ vạn vật có hình tướng đều gọi là 
Sắc Tướng và Sắc Tướng ấy, không thể nào rời được 


51 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


cái Không (Không ở đây là Không bất nhị, Không 
vi diệu nhiệm mầu, cũng chính là cái Không siêu 
việt). 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 

Trở về thực tại: Thân Tâm hiện hữu của chúng ta 
đây, nếu y chỉ theo Bát Nhã Tâm Kinh thì: 

Sắc chẳng rời Không 

Không chẳng rời Sắc 
Nghĩa là: 

Sắc (Thân) không rời Không (Tâm) 

Không (Tâm) không rời Sắc (Thân) 


Hữu Tướng không rời Vô Tướng 
Vô Tướng không rời Hữu Tướng 


Hữu Tướng (Thân) không rời Vô Tướng (Tâm) 
Vô Tướng (Tâm) không rời Hữu Tướng (Thân) 


Lăng Nghiêm Kinh cũng đồng một nghĩa như 
Bát Nhã Tâm Kinh: 

Tính không rời Tướng 

Tướng không rời Tính 
Tức là: 

Tính (Tâm) không rời Tướng (Thân) 

Tướng (Thân) không rời Tính (Tâm) 
Vậy: 


52 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


Tính là Tướng, Tướng là Tính 

Tâm là Thân, Thân là Tâm 

Có nghĩa là Thân của chúng ta từ đầu tới chân 
không ngoài Sáu Căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) 
và Sáu Căn này lại không thể nào rời được Sáu Trần 
(Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp); vì nếu Căn mà 
rời Trần thì Căn chẳng ra Căn mà Trần chẳng ra Trân; 
tất cả đều là vô dụng. 

Thí dụ về Mắt (Căn Mắt): Nếu chúng ta không 
có Căn Mắt, chúng ta sẽ không thể thấy được vũ trụ, 
vạn vật (Sắc Trần) thì chúng ta là người mù. Thế cho 
nên: khi lái xe sẽ gây tai nạn, khi đi, đứng sẽ đụng 
chạm đủ thứ chướng ngại rồi ngã. 

Thí dụ về Tai (Căn Tai): Nếu không có Căn Tai 
thì có ai gọi cũng không phản ứng. Không thể nghe 
những lời Khai Thị về Phật Pháp, không thể hiểu đối 
tượng khi giao tiếp v.v... 

Do lẽ đó Căn/ Trần không thể rời nhau. Nhờ có 
Sáu căn hữu dụng này mà loài người mới tu hành 
được rốt ráo để rồi sẽ nhận ra: “Tất cả các Căn chỉ là 
một Tính Giác, cũng là Giác Thể; các Trần là Diệu 
Hữu, cũng là Giác Tướng”. Cũng đúng theo y chỉ 
Kinh Lăng Nghiêm với câu Kinh tối quan trọng: 
“Tính Giác Diệu Minh” có liên hệ tuyệt đối và cùng 
một nghĩa của “Bát Nhã Tâm Kinh”, với câu Kinh vi 
diệu nhiệm mầu: 

“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” 

Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Tính Không có nghĩa 


53 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


tuyệt đối tích cực: Tính Không, Tính Bất Nhị, Tính 
Vô Sinh, Tính Ly tự động có sự vi diệu là Tính Thấy, 
Tính Nghe, Tính Nhận Biết; Tính này không hề rời 
các Sắc tướng và vũ trụ, vạn vật bao giờ; có như vậy 
mới được gọi là ““Tính Không”. 


Tại đây, xin được lấy phần Tính Giác Diệu 
Minh của Lăng Nghiêm Kinh ra để chứng minh: 
“Tính Giác Diệu Minh” cũng có y hệt nghĩa ấy. Tính 
Giác là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Nhận Biết, Tính 
Không. Tính Giác này cũng không hề rời các Sắc 
Tướng và vũ trụ, vạn vật bao giờ. Đó mới chính là 
“Thật Tính” của toàn thể chúng sinh. 

Thật Tính này không vô tri như gỗ đá, cỏ cây là 
loài vô tình (không có đủ sáu căn trọn vẹn). Ngược 
lại, Thật Tính vi diệu mâu nhiệm, vừa Giác, vừa 
Diệu, vừa Minh vẫn chính là “Thân Tâm” hiện hữu. 
Khi Giác Ngộ chúng ta là Tính Giác, khi vô minh thì 
chúng ta là cái Bất Giác; chỉ vì chúng sinh mê mờ 
nên tự chia đôi Diệu Minh ra, rồi chỉ nhận cái Minh 
là cái vô tướng tức cái sáng suốt thôi, mà quên đi cái 
Diệu là cái duyên khởi nên vũ trụ vạn vật, tức là sự 
nhiệm mầu hóa hiện, hiện hóa nên muôn loài, muôn 
vật hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Sự mê mờ của 
chúng sinh là như thế. Chúng ta vô minh tự biến Tính 
Giác thành Tâm Thức Nhị Biên phân biệt, vì vậy mà 
Tính Minh biến thành Cái Năng Minh, còn Tính Diệu 
biến thành Cái Sở Minh. Do vậy mà có năng, có sở, 
có ta, có người nên mới có sống, có chết và mọi phiền 
não... Chung quy cũng chỉ vì chúng ta lầm lẫn, tách 


54 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


đôi Minh và Diệu, rồi chỉ nhận Minh làm Giác, thì tự 
động Diệu biến thành Sở Minh. 

Có biết đâu, Tính Giác là Diệu Minh tức là tự 
động Tính Giác có cả Diệu lẫn Minh, có nghĩa là Tính 
Giác, Tính Minh, Tính Diệu không hề rời nhau, nên 
trong Kinh mới gọi là Thủy Giác, tức là cả ba Tính ấy 
nguyên thủy chỉ là một Tính mà thôi. Đó là Nguyên 
Thủy Bản Giác của chúng sinh. 

Do vậy mà: 

Bản Giác chính là Tính Giác, Tính Giác chính là 
Bản Giác. 

Như thế thì có khác gì nghĩa của Bát Nhã Tâm 
Kinh: 

Một là Tất Cả, Tất Cả là Một. 

Vậy, khi nói về Tính Giác Diệu Minh thì chúng 
ta đã hiểu rõ là Tính này: 

Tự nó Giác, tự nó Diệu, tự nó Minh. 

Tự Diệu là: tự nó duyên khởi nên vũ trụ vạn vật. 

Tự Minh là: tự nó biết rốt ráo, thông suốt về mọi 
sự, mọi vật do chính nó duyên khởi ra... 

Cho nên, nếu đã là: Tính Giác, Bản Giác, Thật 
Tướng Bát Nhã, Phật Tính thì đều như thế đấy. Cái 
siêu việt của Tính này là: Tự Tính Thấy, Tự Tính 
Biết, Tự Tính Nghe, Tự Tính Tịnh, Tự Tính Định, Tự 
Tính Chiếu Tỏa, Tự Tính Vô Sinh, Tự Tính Vô Sở 
Trụ. Cũng vì thế mà Tính này hoàn toàn ngược lại 
với Cái Tâm Thức Vô Minh, tức là Tâm Thức Nhị 


55 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Biên, lúc nào cũng phải nhờ cậy vào Tiền Trần: Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp thì mới biết suy xét cái 
này, biết suy xét cái kia. 

Đến đây chúng ta đã khá hiểu được phần nào về 
Tính Giác Diệu Minh trong Kinh Lăng Nghiêm 
chẳng khác gì với Tính Bất Nhị Sắc/Không trong 
Kinh Bát Nhã. Cũng nhờ hiểu được Liễu Nghĩa của 
các kinh như thế mà chúng ta hiểu tại sao có sự mầu 
nhiệm thật sự đang hiện hữu ở ngay tại nơi đây trong 
từng sát na vi diệu, linh thiêng lại rất thực tế, và rất 
hữu dụng cho Đời. 

Căn cứ Y “Bát Nhã Tâm Kinh”, mỗi chúng ta tự 
động có ba Thân Bát Nhã, nhưng chúng ta phải làm 
sao Giác Ngộ Chân Lý này để thể hiện ba Thân đó? 

XIn thưa, hãy thực hành y Chân Tính: 

Dùng phương pháp Vô Niệm của Pháp Bảo Đàn 
Kinh: Chân Như là Thể của Niệm, Niệm là Dụng 
của Chân Như, hai cái ấy không hề rời nhau. 

Dùng đúng y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh: Siêu 
Việt Sắc /Siêu Việt Không không rời nhau. 

Dùng đúng y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh: Tính, 
Tướng y Mội. 

Tất cả những Kinh ấy đều cùng một Chân Lý là 
phải buông bỏ Nhất Niệm Vô Minh, là cái Niệm Phân 
Biệt của Tâm Thức, để xoay về dùng Chân Như 
Niệm là cái Bản Niệm vốn sẵn có, nó ẩn mật, âm 
thầm nhận biết rất vi tế, luôn thường hằng, hiện hữu 
trong chúng ta (xin đọc lại bài Bát Nhã kỳ II ở trên để 


56 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


rõ về Chân Như Niệm do Lục Tổ đã dạy), vì vậy mà 
chúng ta phải ứng dụng bằng cách dùng ngay cái 
Chân Như Niệm ấy, để tham câu Thoại Đầu hay 
tham câu Công Án. Tham tức là hỏi, còn gọi là công 
phu; và khi công phu, chúng ta phải cố gắng giữ công 
Phu cho thật miên mật. 

Thí dụ: Tham “Công Án MU” 


Trước hết chúng ta hãy để đầu óc như hư không, 
không có bất cứ niệm gì, rồi dùng cái âm thầm nhận 
biết để bắt đầu tham, tức là bắt đầu hỏi từng câu 
Công Án cho thật mình bạch, rõ ràng: “MU là gì?” 
hoặc hỏi câu: ” MU ở đâu?” cho đến khi mệt quá thì 
chỉ hỏi “MU? MU? MU”... `” Hỏi có nghĩa là Tham, 
và khi Tham Công Án MU, chúng ta sẽ không biết 
MU là cái gì cả, nhưng càng không biết thì càng hỏi 
tới, và cú hỏi mãi... 

Nếu câu hỏi ấy không bị gián đoạn, mà chúng ta 
cứ tiếp tục hỏi mãi như vậy, thì từ cái không biết mãi 
ấy, sẽ tự động nổi Nghi Tình. Nghi Tình càng nhiều 
là độ Tham Thiên của chúng ta càng sâu. Khi độ 
Thiền càng sâu, chúng ta cứ tham, cứ hỏi tới nữa, thì 
mức độ thắc mắc lại càng nhiều hơn gấp bội. Khi 
Nghi Tình tới tột độ, thì cái Tâm Thức vọng tưởng sẽ 
tự động tiêu tan tương ứng với cái độ mạnh của Chân 
Nghi đó. Do vậy, chúng ta rất cần công phu thật miên 
mật để nổi lên được cái Chân Nghi đầy năng lực 
mạnh mẽ thì mới phá được cái màn vô minh sâu dây, 
cứng như sắt, như thép của chúng ta. 


Nói đến Nghi Tình thì Thiền Sư Duy Lực có dạy 


537 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


về Chân Nghi (Chính Nghi) khác với Hồ Nghi như 
sau đây: 


Chính Nghí 


Tham thiển là Chính Nghi, Chính Nghi là chỉ 
chú Tâm mà tham thôi thì Tâm sẽ Tự Nghị, nghĩa là 
chỉ cho Tâm Nghi, chứ không cho Tâm đi tìm hiểu, 
so sánh, đoán mò để nuôi cái Nghi Tình cho thật 
mạnh... Vì vậy, khi tham Thiển đúng cách thì Nghi 
Tình tự nó mạnh, và khi mạnh tới cùng tột thì thình 
lình bùng nổ, gọi là Kiến Tính. 


Hồ Nghí 

Hồ Nghi là cho Tâm đi tìm hiểu hoặc tự giải 
thích Câu Thoại Đầu, Câu Công Án cho đến khi ra 
được đáp án. Đó không phải là Tham Thiển. Hỗ Nghi 
chỉ có thể được giải ngộ chứ không được chứng ngộ. 
Hồ Nghi chỉ phát minh được đồ dùng thế gian như 
các Khoa Học Ga. 

Bởi thế cho nên khi chúng ta Tham Thiển mà 
không đủ miên mật là không thể tới được cái Chính 
Nghi, chỉ vì chúng ta đã không chú Tâm đủ, lại còn 
tưởng tượng là có nghi tình và mong cầu có sự chứng 
đắc, thì đó vẫn là Cái Tâm Thức. Chỉ khi nào chúng 
ta tập trung cái Tâm 100% để Tham Thiền đến độ 
miên mật thì mới đến được giai đoạn Đơn Tâm tức là 
Nhất Tâm rồi sẽ vượt tất cả Hữu Tâm, Vô Tâm, Nhất 
Tâm để tới được cái Không Vi Diệu và cái dụng là 
“Chân Như Niệm”, nhưng vẫn còn ở giai đoạn vọng 


58 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


tưởng mỏng bao quanh. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp 
tục giữ được độ Tham Miên Mật mãi, thì “Chân 
Nghi” sẽ tự hiện, và Chân Nghi ấy cũng sẽ miên mật 
y như vậy. Đó là: “Giai đoạn Nghi Tình sắp thành 
khối”. Khi Nghi Tình đã thành khối, thì tự động vào 
được giai đoạn Vô Tướng Thuần Nhất, tức là giai 
đoạn không còn chút vọng tưởng nào, mà chỉ độc 
nhất là cái “Bản Niệm” đang tham, đang hỏi câu 
Công Án không hề gián đoạn. Khi ấy là ở trạng thái 
quên trong, quên ngoài: làm gì cũng sal, đi đầu cũng 
lạc, bởi vì cái Thức Tâm Phân Biệt đã chết. Giai đoạn 
quên trong, quên ngoài này giống như mình không 
còn Tham Thiền nữa, mà chỉ hoàn toàn là cái quên 
thôi. Nhưng sự thật thì không phải thế, mà ngược lại, 
vì độ Tham Thiền quá ư miên mật, khiến mình cứ 
tưởng như mình không còn Tham thiển nữa. Giây 
phút này gọi là đã đến Thoại Đầu, cũng là đầu sào 
trăm thước, cũng là giai đoạn vô tướng thuần nhất 
đang làm tan biến đi màn vô minh, cũng là làm tan đi 
Cái Thức Tâm Sinh Tử bao quanh Phật Tính ở một độ 
tương ứng với mức độ công phu của Hành Giả, để 
Tính Không tích cực được lộ diện ra cũng tương 
đương như thế. Đó gọi là Kiến Tính, là Giác Ngộ và 
khi Giác Ngộ thì Hành Giả đã biết “MU” là gì, đã 
biết mình là ai, cũng như Vũ Trụ từ đâu ra! 

Vậy, Kiến Tính là kết quả của Tham Thiễn, vì 
khi đã Kiến Tính thì tự động Thức chuyển thành Trí. 

Tham Thiền là đường lối do Đức Phật chỉ dạy, 
quá ư là thiết thực, quá ư là hiệu quả; hiệu quả ngay 


59 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


tại đây, hiện tại trong đời này của chúng ta. Nhưng 
muốn được kết quả như vậy, chúng ta phải biết cách 
Tham Thiền cho đúng mức là: 

Không bao giờ để Tâm không (Tâm Không là 
Tâm Vô Ký của đoạn diệt) mà Tham Thiễn cả, nghĩa 
là chúng ta phải biết ứng dụng cái Vô Niệm, tức Chân 
Như Niệm sẵn có để mà hỏi, để mà Tham câu Công 
Án cho thật liên tục... đừng bao giờ cho dứt nệm. Nói 
cách khác là không để bất cứ một tạp niệm nào xen vào 
thì mới được gọi là Đơn Tâm, là Nhất Tâm, nhưng 
không có nghĩa là chúng ta đè nén vọng tưởng hay cắt 
vọng tưởng; cho nên có vọng tưởng cũng tham, không 
có vọng tưởng cũng vẫn Tham; đừng để ý đến chúng, 
cứ thản nhiên mà Tham, tức là hỏi câu Công Án, vì có 
hỏi là sẽ có thắc mắc, mà có thắc mắc không hiểu, 
không biết gì về câu Công Án ấy là sẽ có nghi; và khi 
có nghi là sẽ có ngộ, có ngộ là sẽ được giải thoát luân 
hồi sinh tử. Đó mới chính là mục đích của việc Tham 
Thiển, chứ không phải Tham Thiền là để trừ vọng 
tưởng như nhiều người đã hiểu lầm. Sở dĩ chúng ta 
chấp thật có vọng tưởng, nên mới cần trừ khử nó, có 
biết đâu, nếu đã gọi là vọng thì không phải là thật! 

Chú Ý: Phương cách Tham Thiên trong sách Bát Nhã 

này còn phải nhắc di, nhắc lại, vì có nhiêu đoạn vẫn 

liên hệ đến cách Tu. Do vậy chúng tôi thiết nghĩ sự 
nhắc đi, nhắc lại như thế vẫn tốt, vì làm cho người 
đọc hiểu thâm sâu hơn. 

Tóm lại Pháp môn Tham Thiền tuy khó, nhưng 
cũng lại rất dễ; khó cho những ai lười biếng, những ai 
còn ham hố hưởng thụ, những ai không tin, nghi ngờ 


60 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


và ngoan cố. Nhưng lại dễ cho những ai siêng năng tu 
hành, chịu dấn thân, và khao khát Giác Ngộ để giải 
thoát sinh tử. 

Tuy nhiên trong Thiền Tông: “Kiến Tính mới bắt 
đầu t⁄”, nhưng sự tu hành sẽ dễ dàng hơn và việc bỏ 
Tập Khí cũng vậy, sẽ dễ hơn rất nhiều, vì chúng ta đã 
biết rõ là phải tu làm sao để phù hợp với Tự Tính, là 
cái Chân Thiện Mỹ thì mới viên mãn được. 

Khi đã ngộ vẹn toàn về cả Lý lẫn Sự, thì tự động là 

chúng ta đều có ba Thân Bát Nhã, thật ra thì: “ba 


thân là Một, Một là ba thân”. Nhưng để hiểu chi tiết 
hơn, nên chúng tôi tạm giải thích như sau: 


L Pháp Thân Phật: 

Là cái Thể của Diệu Hữu. Cái Thể chính là Tính 
Không, là Chân Không, là Tính Giác, là cái vi diệu, 
ẩn mật âm thầm tĩnh lặng, Thấy, Nghe, hay biết... 
cũng là “cái Tịnh”, “cái Định”, cái Bản Thể, cái Bản 
Giác; chính là Phật Tính và đó là cái Đại Công Đức. 
II. Báu Thân Phật: 

Còn gọi là Ứng Thân Phật là cái Dụng, là cái 
Diệu Hữu của “Cái Thể”, là cái tác dụng nhiệm mầu 
của Pháp Thân, nếu đã giác ngộ thì Diệu Hữu chính 
là cái Đại Trí Tuệ hiện hữu ngay tại Thân người, ở 
ngay Sáu Căn của chúng ta. 

“Sáu Căn là Một, Một là Sáu Căn” 
Sáu Căn này chính là “Lục Thông”, khi đã giác 


ngộ thì Sáu Căn đó mới có thể dùng thay cho nhau. 


61 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Và rất đặc biệt là Trí Tuệ Bát Nhã tự động làm bất 
cứ cái gì, từ việc nhỏ cho chí việc lớn đều là “Chân 
Thiện Mỹ” tuyệt đối! Ngay cả những việc như: Trồng 
cây, tưới vườn, nấu cơm, lau nhà, quét sân, lau cầu 
tiêu cho đến việc chữa bệnh, phát minh, làm máy bay 
v.v... đều chu toàn không một chút sơ hở. 


IIL Thiên Bách Ức Hóa Thân: 

Thật ra khi chúng ta chưa ngộ thì nó là cái Tán 
Loạn Tâm, cái Tâm Nhị Biên, cũng là cái Nhất Niệm 
Vô Minh, tức cái Niệm của Tâm Thức. Nhưng khi đã 
ngộ thì cái Tán Loạn Tâm tự động trở về “Nhất 
Tâm”, tức “Chân Như Niệm”, cũng chính là: “Cái 
Đại Hạnh” của chúng ta. 

Cái Đại Hạnh này tự động bao gồm hằng hà sa số 
“Chân Hạnh Nguyện” được thi hành trong từng Sát 
Na, đó là “Thiên Bách Ức Hóa Thân” của chúng ta, 
còn được gọi là: “Thiên Thủ Thiên Nhãn”, hiện 
đang thực dụng những hạnh nguyện ấy, ở ngay thân 
tâm, biểu hiện nơi Sáu Căn của chúng ta đang hiện 
sống, cũng như những vị đang làm các thiện hạnh: 
Hạnh bố thí, hạnh giúp người, hạnh sáng tạo, hạnh 
làm thợ mộc, hạnh làm thợ nể, hạnh làm Sĩ, Nông, 
Công, Thương v.v... để giúp ích cho đời. 

Ngoài ra Thiên Bách Ức Hóa Thân còn có 
nghĩa sâu rộng hơn nữa là trong quốc độ của người 
giác ngộ thì: “Không chỉ là loài người mà còn bao 
gồm tất cả muôn loài, muôn vật, và mọi thứ trong vũ 
trụ vạn vật, đều cùng chung một Phật Tính. Họ cũng 


62 


PHÂN I - Kỳ III + Bát Nhã Tính Không 


đang cùng thể hiện trọn vẹn mọi bổn phận và trách 
nhiệm của họ như chúng ta đang thấy ở ngay trước 
mắt, rất là thực tế, vậy có phải chăng? 


- Ai thật từ bi là Quan Âm Bồ Tát 

- Ai thật Thanh Tịnh là Phật Thích Ca 

- Ai thật Trí Tuệ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

- Ai thật Bình Đẳng là Phật Di Đà 

- Ai thật Nhẫn Nại, Kiên Trì là Địa Tạng Bồ Tát, 
Phổ Hiền Bồ Tát v.v... 

Và cùng với tất cả vạn vật, đều nhất nhất đang 
đóng góp cho đời một cách hoàn hảo tuyệt đối. Thật 
đúng như trong Kinh Pháp Hoa đã dạy: 

Thị Pháp trụ, pháp vị, 
Thế Gian thường trụ Pháp” 


63 


PHẦN I - Kỳ IV s Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 





Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Lam Thủy 


65 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


Kỳ IV 


Bát Nhã Tính Không 
(Siêu Việt Có) 


ài này chúng ta sẽ chứng minh thật rõ ràng về 

nghĩa Sắc/Không, Có/Không của “Bát Nhã 

Tâm Kinh” qua bảy Kinh ở những trang sau. 
Đồng thời chúng ta sẽ lần lượt so sánh từng yếu chỉ 
liên hệ tới nghĩa Sắc/Không, Có/Không của từng 
Kinh để thấy rõ Diệu Nghĩa siêu việt của Sắc/Không 
trong bảy Kinh ấy đều y hệt như nghĩa siêu việt Có/ 
Không của Bát Nhã Tâm Kinh. 

Sự chứng minh này sẽ giúp chúng ta thấy được 
Diệu Nghĩa Siêu Việt Sắc/Không, Có/Không mà Đức 
Phật đã giảng trong bảy kinh trọng yếu, từ đó tăng 
trưởng mạnh mẽ lòng kính tin yếu chỉ của Diệu Nghĩa 
Có/Không trong Kinh Bát Nhã. 

Chữ Không: Thường thường nói về Kinh Bát 
Nhã là hầu hết ai cũng nói: “Sắc Sắc, Không Không” 


67 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


và đều cùng nhấn mạnh vào chữ “Không” nhiều 
nhất. Nhưng tiếc thay chữ “Không” này lại bị hiểu 
như là không có cái gì cả, tức rơi vào cái rỗng không 
của đoạn diệt! 

Tiến lên một bước, có một số người cố tình giảng 
giải, lý luận thật tỉ mỉ, rồi bảo rằng: Chữ “Không” này 
không phải là không ngơ, không phải là không có cái 
gì cả, mà nó chính là Phật Tính; cho nên toàn thể vũ trụ 
vạn vật chỉ là một Phật Tính rỗng lặng mà thôi! 

Chữ Có: Về chữ “Có” trong Bát Nhã thì hầu như 
bị bỏ quên hẳn, nếu có hiểu chăng nữa thì sự hiểu về 
chữ “Có” đó cũng chỉ lơ mơ, dài dòng, phức tạp trong 
cái đa văn của Sở Tri Chướng, cũng là cái Tâm Thức 
Phân Biệt suy luận quá nhiều khiến cho những ai 
muốn nghiên cứu về Bát Nhã, hoặc những ai thật sự 
khao khát muốn ngộ về Chân Lý Bát Nhã đều cùng 
bị rơi vào trạng thái mơ hồ... suy đoán, thêm thắt, để 
rồi đã lạc lại càng lạc xa hơn. 

Trong 260 chữ của bài Kinh Bát Nhã có chia ra 
từng phần, từng giai đoạn thật, nhưng ai hiểu phần 
nào thì chỉ nói về phần ấy thôi, còn những phần khác 
thì không chú trọng mà chỉ nói sơ, hoặc không thấy 
nên bỏ luôn. Do thế mà không trọn vẹn. 

Theo Thiền Sư Philip Kapleau tác giả sách 
“The Three Pillars oƒ Zen” đã dạy rằng: “Nếu đã 
hiểu thật sự về Bát Nhã Tâm Kinh thì nên hiểu rốt ráo 
về cả hai chữ Sắc/Không (Form/Emptiness) đã, rồi 
từ từ phải nói đến cái Có trước, sau đó mới nói đến 
cái Không.” 


68 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


Do vậy ở đây, chúng ta nói về cái Sắc (Form), 
cũng là cái Có, trong Kinh Bát Nhã trước. 

Form là tất cả những øì Có hình tướng trong vũ trụ, 
kể từ hạt bụi cho đến vạn vật, chí đến hư không, nhất 
nhất đều gọi là Sắc, là Form! Theo y chỉ của Kinh Bát 
Nhã, tất cả Sắc (Forms) ấy chẳng thể rời Không, và 
Không cũng chẳng thể rời các Sắc (Forms) ấy. 


Cho nên: 
Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Sắc chính là Không 
Form 1s only Empfiness 


Không chính là Sắc 
Emptiness 1s only Form 


Sắc chẳng khác Không 
Form 1s no other than Empftiness 


Không chẳng khác Sắc 
Emptiness ïs no other than Form 


Thiền Sư Philip Kapleau luôn nhấn mạnh rằng 
“Chúng ta phải nói Có đã, rôi hãy nói Không, dĩ 
nhiên là cái “Siêu Việt Có” của Phật Pháp”; Nếu 
nói Không ngay thì chắng trọn vẹn, tức là không hiểu 
gì về Bát Nhã cả. 


69 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Trong khi Bát Nhã Tâm Kinh dạy rất rõ ràng, 
ngay trước mắt: 

Thí dụ: 

Đây là quả táo, con người, cái bàn, con kiến 
v.v... Tất cả đều là Sắc (Forms), đồng thời tất cả Sắc 
(Forms) ấy tự chúng vốn dĩ là Không, không cần 
đem phá hủy đi mới thấy chúng là Không: nếu đợi 
đến phá huỷ đi mới bảo là Không thì cái Không ấy 
là cái Không vô ký, cái Không đoạn diệt. 

Vì vậy: 

Quả Táo này chính là Không 

Thịỉs Apple 1s only Emptiness 


Không cũng chính là Quả Táo này 
Empfiness 1s only This Apple 


Cái bàn này chính là Không 
Thịs Table 1s only Empfiness 


Không cũng chính là Cái bàn này 
Empfiness 1s only This Table 


Đấy, sự hiện hữu của tất cả sự sự vật vật rất là 
thực tế. Vậy thì có phải quả táo, cái bàn cùng đều là 
Sắc Tướng (là Các Pháp) đang hiện rõ ở ngay trước 
mắt chúng ta không? Chúng đã thể hiện cái Có rõ 
ràng rồi, không ai có thể chối cãi được! 

Và vẫn đúng theo y chỉ của Kinh Bát Nhã: Chính 
Quả Táo này, Cái Bàn này, tự chúng vốn dĩ là Không 


70 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


(Emptiness)! Vậy, Cái Bàn này, Quả Táo này, chúng 
vừa là Sắc mà chúng cũng vừa là Không. 

Cũng nghĩa ấy: Cái Bàn này, Quả Táo này, tự 
chúng vừa là Có và tự chúng lại cũng vừa là Không, 
thật là vi diệu nhiệm mầu, Có/Không không sai khác! 

Vì vậy chúng ta nên hiểu rốt ráo về cái siêu việt 
Sắc/Không này, cũng là siêu việt Có/Không và vì 
siêu việt như thế, nên không cần phải đem vũ trụ vạn 
vật hủy diệt chúng đi, rồi mới thấy chúng là Không. 
Nếu phải đem hủy diệt, thì cái Không ấy, là Cái 
Không của đoạn diệt thật! 

Sau đây là Bảy Kinh đều cùng có những liên hệ 
về nghĩa Sắc/Không y như vậy: 

Kinh Lăng Nghiêm 

Kinh Kim Cang 

Kinh Pháp Hoa 

Kinh Hoa Nghiêm 

Kinh Pháp Bảo Đàn 

Kinh Viên Giác 

Kinh Duy Ma Cật 

Vâng, cả bảy Kinh này đều cùng một Tính: 

Bát Nhã Tính Bất Nhị, Tự Tính Bất Nhị, Phật 
Pháp Bất Nhị là siêu việt Sắc/Không, là siêu việt Cói 
Không là y hệt Bát Nhã Tâm Kinh. 

Để chứng minh lần lượt bảy Kinh trên đây có 
cùng một yếu chỉ. Trong bài này chúng ta sẽ nói về 
nghĩa “Siêu Việt Có” của bảy Kinh ấy trước, rỗi sẽ 
nói về nghĩa “Siêu Việt Không” ở bài sau. 


Z1 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Đức Phật đã dạy trong các Kinh: 


IL. Lãng Nghiêm Kính 
Tính là Tướng Tính/Tướng không khác biệt 
Tướng là Tính (Nghĩa Siêu Việt Có) 


Vô Tướng không rời Hữu Tướng 
Hữu Tướng không rời Vô Tướng 
Z 
Hữu Tướng/Vô Tướng không khác biệt 
(nghĩa Siêu Việt Có) 

Thân không rời Tâm 
Tâm không rời Thân 
x`—=-.:.-.,, 
Thân/Tâm không khác biệt 
(Nghĩa Siêu Việt Có) 

Vậy, không khác gì Kinh Bát Nhã đã dạy: 
Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 
`—————- Z7 
Săc/Không chẳng khác biệt 
(Nghĩa Siêu Việt Có) 


II. Kính Kim Cang 


“Nghĩa Ba Câu” cũng y hệt nghĩa của Kinh Bát 
Nhã, như: 


z2 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


1. Trong Phẩm Thọ Trì 
Vi Trần tức phi Vi Trần, Thị danh Vi Trần 
Vi Trân, chẳng phải Vì Trân, 
mới đích thị là Vi Trần. “Siêu Việt Có” 
2. Trong Phẩm Ly Sắc, Ly Tướng 
Sắc Thân đây đủ, 
tức Phi Sắc Thân đầy đủ, 
thị danh Sắc Thân đây đủ 
Sắc Thân đây đủ, không phải Sắc Thân đây đủ, 
mới đích thị là Sắc Thân đây đủ. “Siêu Việt Có”. 

3. Trong Phẩm Nhất Thể Đồng Quán 
Phật hỏi Tu Bồ Đề: 
“Ý ngươi thế nào? Như Lai có Nhục Nhãn, 
có Thiên Nhãn, có Huệ Nhãn, có Pháp 
Nhãn và có Phật Nhãn không?” 
Tu Bồ Đề đều trả lời: 
“Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có: 
Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp 
Nhãn, Phật Nhãn.” 
Có Nhục Nhãn, có Thiên Nhấn, có Huệ Nhãn, có 
Pháp Nhãn, có Phật Nhãn. Túc là “Siêu Việt Có” 
Phật lại hỏi: 
“Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Cát ở trong 
sông Hằng, Phật nói là Cát chăng?” 


Tu Bồ Đề: 
“Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai nói là 
Cát. 


Có Cát túc là “Siêu Việt Có” 


73 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


IIIL Pháp Hoa Kính 


1. Phẩm Phương Tiện 


Phật dạy “Lấy Nhân Duyên Xuất Thế Gian 
khai thị để Ngộ Nhập Tri Kiến Phật” 


“Thị Pháp Trụ, Pháp VỊ, Thế Gian Thường 
Trụ Pháp.” 


Chúng tử Phật do Nhân Duyên Xuất Thế 
của Tự Tính sinh khởi, nên Pháp nào trụ 
theo ngôi vị Pháp đó: Pháp Sinh, trụ ngôi 
Sinh; Pháp Diệt, trụ ngôi Diệt; Vạn Pháp 
Thế Gian luôn luôn thường trụ như vậy 
“Siêu Việt Có” 

2. Phẩm Như Lai Thọ Lượng 
Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật: 
“Tại sao Phật đắc Đạo chẳng được bao lâu 
mà đã giáo hóa được vô lượng Bồ Tát?” 
Phật trả lời: 
“Ta thành Phật đã trải qua Vi Trần kiếp...” 
Thành Phật là “Siêu Việt Có ” 

3. Phẩm Pháp Sư Công Đức 
Phật dạy: 
“Pháp Sư đã được Công Đức của Sáu Căn 
Viên Mãn” 
Nghĩa là phải có Sáu Căn mới tu được! Sáu 
Căn là “Siêu Việt Có” 


74 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


4. Phẩm Hiện Bảo Tháp 
Phật dạy: “Phải đợi khi mười phương phân 
thân Phật tựu tập lại rồi, Phật Đa Bảo mới 
chịu hiện ra cho thấy”. 
Vậy thì vô lượng phân thân chỉ là một Phật Tính! 
Là để thể hiện Tự Tính Bất Nhị, Phật Pháp không 
hai, túc: 
“Một là Tất Cả, Tất Cả là Một” 
Ý nghĩa Bát Nhã “Siêu Việt Có” 


IV. Hoa Nghiêm Kính 
Đức Phật dạy: 


Nhất Thiết Duy Tâm Tạo 

Tự Tính viên thông nên Sự Sự Vô Ngại. Đã gọi là 
Nhất Thiết Duy Tâm Tạo thì tất cả các Pháp vốn 
chẳng thể khác, dù to hay nhỏ và ngay cả vi tế nhất 
đến chỗ vô hình, vô tướng cũng vẫn vô ngại, vẫn dung 
nạp lẫn nhau và kiến lập lẫn nhau. 

Do vậy mà: 
Một là Tất Cả, Tất Cả là Một 
Tính là Tướng, Tướng là Tính 
Tính là Tính của Tướng, XI San cv 
Tướng là Tướng của Tính Siêu Việt Có 


Ý nghĩa 
Bát Nhã Tâm Kinh 


Nhất Chân Pháp Giới bao gồm vô biên Pháp 
Giới, mười thứ huyền môn, tổng nhiếp vô lượng Pháp 
Môn, mục đích chỉ là để diễn giải Pháp Giới dung 
thông, Sự Sự vô ngại. 


75 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Cho nên vạn Pháp: 


Tức Sự, tức Lý, tức Tính, tức Tướng, 
Tức Nhân, tức Quả, tức Đa, tức Nhất... 
Pháp Giới Tính là như vậy trùng trùng hiển hiện: 
Vô Lượng tức Một thì ẩn ẩn dung thông 
Một tức Vô Lượng thì trùng trùng thấu nhập 
Vạn Pháp thật là vi diệu nhiệm mâu, tuy ẩn ẩn, lại 
hiện hiện ngay trước mắt, đồng nghĩa với Bát Nhã 
Tâm Kinh: “Siêu Việt Có”. 
V. Pháp Bảo Đàn Kính 
Lục Tổ dạy ngài Huệ Minh: 
“Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi 
ấy cái gì là Bản Lai Diện Mục của Thượng 
Tọa Minh?” 


Cái Không Thiện, Không Ác ấy là “Trung Đạo”, 
cũng là Y Chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh: “Siêu Việt 
Có”. 

1. Trong Phẩm Định Huệ 

Lục Tổ dạy: 

Định, Huệ vốn Nhất Thể, chẳng phải là hai! 
Nếu Tâm, miệng đều lành là trong ngoài 
Nhất Thể, tức Định, Huệ đồng nhau. 

Định là Huệ, Huệ là Định 

Câu này cũng y như Diệu Nghĩa Bất Nhị của Bát 
Nhã Tính Không “Siêu Việt Có” 


76 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


2. Trong Phẩm Phó Chúc 
Lục Tổ dạy 36 Pháp Đối như: 

Sắc/Không; Sinh/Diệt; Hữu/Vô; 
Động/Tình; Tà/Chính v.v... 
®.——=====..._ằ_ 

Y như nghĩa Bất Nhị của Bát Nhã Tâm Kinh 
Có nghĩa là dùng Pháp Đối làm nhân với nhau, 
sẽ tự sinh nghĩa Trung Đạo. 


Thí dụ: Có ai hỏi: 


Thế nào là “Sáng”? Thì đáp: “Tối” 
Thế nào là “Tối”? Thì đáp: “Sáng” 

Vì Sáng mất thì Tốt, Tối mất thì Sáng, có nghĩa 
là dùng Sáng để tỏ sự Tối, dùng Tối để tỏ sự Sáng! 
Cứ trở đi trở lại như thế làm nhân với nhau sẽ tự lìa 
Nhị Biên và tự động thành nghĩa Trung Đạo, mà 
Trung Đạo thì là “Phật Tính” 


“Siêu Việt Có” 


VI. Kinh Viên Giác 
Các phương tiện Thiền để: 
“Lầa Huyễn tức Giác” 
Phật dạy: 


Các Bồ Tát sơ học và chúng sinh đời Mạt 
Pháp muốn cầu Tâm Viên Giác, nên dùng 
Chính Niệm để xa lìa các Huyễn! Ý Phật 
muốn nói ngoài Bản Niệm (Chân Như 
Niệm) ra, chẳng sinh một Niệm nào thì các 
Huyễn tự diệt, tức “Xa la được Huyễn”. 


?7 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Suốt 
nói: Khi 


Khi đã xa lìa được Huyễn tức là ha được 
Tâm Thức Vọng Tưởng thì Tâm Bát Nhã 
hiện ra, tức Tính Giác vốn sẵn đó hiện ra, tự 
động thấy mười phương vốn trong sạch, vô 
biên hư không là Bản Giác sở hiện! Bản 
Giác tròn đầy, sáng tỏ hiển hiện Chân Tâm 
trong sạch; vì Tâm trong sạch nên Kiến 
Trần trong sạch; Kiến trong sạch nên chẳng 
còn năng Kiến, sở Kiến. Nhãn Căn trong 
sạch nên Nhãn Thức trong sạch, do Nhãn 
Thức trong sạch nên Văn Trần trong sạch 
(chẳng còn Năng Văn, Sở Văn), Văn trong 
sạch nên Nhĩ Căn trong sạch, Nhĩ Căn trong 
sạch nên Nhĩ Thức trong sạch. Do Nhĩ Thức 
trong sạch nên Giác Trần trong sạch (chẳng 
còn Năng Giác, Sở Giác), như thế cho đến 
Tỷ, Thiệt, Thân, Ý đều cũng trong sạch như 
vậy. 


đoạn Kinh dài như trên, Đức Phật muốn 
Thức đã được chuyển thành Trí, thì toàn 


Thân Tâm, Thế Giới (Sáu Căn, Sáu Trần, Sáu Thức) 
là Một đều là Tính Giác trong sạch. 


Vậy là có Thân Tâm, có thế giới! tức là “Siêu 


Việt Có” 


Đức Phật dạy tiếp: 


“Thiện nam tử! Do Lục Căn (Thân Tâm) 
trong sạch, nên Sắc Trần trong sạch! Sắc 
Trần trong sạch, nên Thanh Trần trong 
sạch... cho đến Hương, Vị, Xúc, Pháp cũng 
đều trong sạch như thế!” 


78 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


Đoạn này Đức Phật muốn dạy chúng ta là: Khi 
Thân Tâm (Sáu Căn) trong sạch thì Thế Giới là Sáu 
Trần cũng phải trong sạch, vì: 

Thân Tâm không rời Thế Giới 

Thế Giới không rời Thân Tâm 

Cho đến Thất Đại: Đất, nước, gió lửa... và Tam 
Giới: Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới cũng đều trong 
sạch. 

Cuối cùng Đức Phật nói: “7ớmn lại tất cả các 
Pháp đều vốn là Tướng trong sạch!” Vậy thì Một 
Thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch, vì Nhiều 
Thân trong sạch như thế, thì mười phương chúng 
sinh Viên Giác trong sạch... do vậy mà tất cả đều 
cùng một nghĩa: 

“Một là Tất Cả, Tất Cả là Một” 

Như vậy cũng là y Diệu Nghĩa của Bát Nhã Tâm 
Kinh “Siêu Việt Có” 


VII. Kinh Duy Ma Cật 


1. Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị 
Ngài Duy Ma Cật bảo các Bồ Tát rằng: 
“Các Nhân Giả! Bồ Tát làm sao nhập Pháp 
Môn Bất Nhị? Hãy tùy sở ngộ của mình 


mà nói ra.” 
Trong Hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại 
nóI: 


“ Các Nhân Giả! Sinh diệt là Nhị, Pháp vốn 


79 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


chẳng Sinh, nay cũng chẳng Diệt. Đắc Vô 
Sinh Pháp Nhẫn này, gọi là Nhập Pháp 
Môn Bất Nhị.” 
Pháp chẳng sinh chẳng diệt là Bát Nhã, là Pháp 
Trung Đạo, túc “Siêu Việt Có”. 
Thiện Ý Bồ Tát nói: 
“Sinh Tử, Niết Bàn là Nhị. Nếu thấy Tính 
của Sinh/Tử thì chẳng có Sinh Tử, chẳng 
trói, chẳng mở! Vậy chẳng Sinh Tử, cũng 
chẳng Niết Bàn! Ai hiểu như thế là Nhập 
Pháp Môn Bất Nhị.” 
Pháp Bất Nhị là Bát Nhã, là Pháp Trung Đạo, túc 
“Siêu Việt Có” 
Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát dạy: 
“Sắc với Không là Nhị; Sắc tức là Không! 
Nên chẳng phải chờ Sắc diệt đi rồi mới là 
Không. Tính của Sắc tự Không! Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức cũng thế”. 
Ngũ Uẩn với Không là Nhị. Ngũ Uẩn tức là 
Không, chẳng phải Ngũ Uẩn diệt rồi mới là 
Không. Tính Ngũ Uẩn tự Không! 
Thấu đạt ý này là Nhập Pháp Môn Bất Nhị. 
Nhập Pháp Môn Bất Nhị là Bát Nhã, là Trung Đạo, 
tác “Siêu Việt Có” 

2. Phẩm Văn Thù Sư Lợi 

thăm bịnh ngài Bồ Tát Duy Ma Cật 

Ngài Văn Thù hỏi Duy Ma Cật: 
“I[rong Tứ Đại thì Đại nào là bịnh?” 


80 


PHÂN I - Kỳ IV ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Có) 


Ngài Duy Ma Cật trả lời: 
“Bình này chẳng phải Địa Đại, cũng chẳng 
ha Địa Đại! Thủy, Hỏa, Phong Đại đều 
cũng như thế. Nhưng vì bịnh chúng sinh từ 
Tứ Đại khởi, vì họ có bịnh nên tôi bịnh 
vậy.” 
Có tứ đại, có chúng sinh, và có bịnh túc “Siêu Việt 
Có” 
Và sau đây vẫn là những lời của Duy Ma Cật: 

Dù ưa xa làa tất cả, mà không hướng theo sự 
dứt hết thân tâm là hạnh Bồ Tát. 
Vậy là có Thân Tâm túc là “Siêu Việt Có”. 
Dù hành nơi Vô Tướng (Phật Tính) mà độ 
chúng sinh là hạnh Bồ Tát 
Có nghĩa là: “Không An Trụ mà vẫn An Trụ”; 
“Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế” túc là “Thân Tâm 
Nhất Như” mới độ sinh được. Có chúng sinh và có 
người độ túc “Siêu Việt Có”. 
Dù hành nơi Vô Khởi mà khởi tất cả Thiện 
Hạnh là Bồ Tát 
Tuy là Vô Niệm nhưng có Chân Như Niệm, túc có 
Thiện Hạnh Niệm, là “Siêu Việt Có” 

Tất cả đoạn trên này đều đồng một ý nghĩa Bất 

Nhị với Bát Nhã Tâm Kinh: 
Sắc tức thị Không 


XETtj li OEHigiED" “Siêu Việt Có” 
Không tức thị Sắc 


Siêu Việt tức xuất thế gian! Tuy Xuất Thế mà 
vẫn Nhập Thế, vì: 


81 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 

Do vậy mà: 

“Thị Pháp trụ Pháp VỊ, Thế Gian thường trụ 
Pháp” 

Qua sự chứng minh của bảy Kinh ở trên, chúng 
ta đã thấy tất cả đều có đồng một nghĩa với Kinh Bát 
Nhã về cái: Siêu Việt Sắc tức là “Siêu Việt Có” vạn 
Pháp hiện hữu tại Thế Gian. 


32 


PHÂN I - Kỳ V » Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 





Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Lam Thủy 


83 


PHÂN I - Kỳ V » Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


Kỳ V 
Bát Nhã Tính Không 
(Siêu Việt Không) 


chĩa “không” ở đây không phải là nghĩa “sắc 

sắc/không không” như nhiều người hiểu lầm 

mà chấp thật về chữ “Không” ở nghĩa tiêu 
cực, là cái rỗng không, là không có cái gì cả, tức là 
cái không của Đoạn Diệt. 

Trái lại, nghĩa Sắc Sắc/Không Không của Bát 
Nhã Tâm Kinh là cái Sắc/Không Bất Nhị, không 
khác nhau cho nên cái “Không” này rất là Tích 
Cực... 

“Không” đây là cái “Không Siêu Việt” nên nó 
không có: Tâm trần lao, Tâm phân biệt, Tâm nhị 
biên, Tâm vọng tưởng, Tâm tập khí và tuyệt đối Tâm 
này không có một niệm gì của Tâm thức cả mà chỉ 
duy một Bản Niệm tức cái Vô Niệm, cũng là Chân 
Như Niệm! Như Lục Tổ đã dạy, chúng tôi có nhắc ở 


85 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


“Bát Nhã Tính Không” Kỳ II. Đấy mới chính là cái 
“Không Tịch Diệt” tức “Niết Bàn Diệu Tâm”, là 
“Chân Không Diệu Hữu” hay còn gọi là Pháp Thân 
Phật! Đó là cái Thể của Diệu Hữu ( Diệu Hữu không 
rời Thể, và Thể không rời Diệu Hữu). 

“Siêu Việt Không” chính là Tính Không, tức 
Tự Tính Không, Tự Tính Bất Nhị, Tự Tính Vô 
Sinh, Tự Tính Ly, và cũng là Tính Thấy, Tính Nghe, 
Tính Hiểu Biết về vạn pháp, chứ chẳng phải chẳng 
thấy, chẳng hiểu, chẳng nghe. Cũng vì Siêu Việt 
Không như thế nên tự động là Tính Vô Sở Trụ, Tính 
Vô Vi, cho nên Kinh dạy: “ức Không, Túc Dụng, 
tức Diệu Hữu!”; còn nếu là cái không mà chẳng phát 
huy được cái Dụng thì chẳng thể gọi là Diệu Hữu. 
Cũng vì vậy mà: 

Kinh Kim Cương lấy “Vô Sở Trụ” làm yếu chỉ 
“siêu việt Vô” 

Pháp Bảo Đàn Kinh lấy: 


Vô Niệm làm Tông 
Vô Tướng làm Thể } “siêu việt Vô” 
Vô Trụ làm Gốc 


Vô Niệm đây chính là “Chân Như Niệm” 

Vô Tướng đây chính là Vô tướng không rời hữu 
tướng 

Vô Trụ đây là: Vô Tâm trần lao, vô Tâm phân 


biệt, vô Tâm vọng tưởng, vô Tâm tập khí... 


86 


PHÂN I - Kỳ V - Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


Có như thế mới chính là '““Tính Không Tịch Diệt”, 
chính là cái thể của Diệu Hữu, tức “Chân Không Diệu 
Hữu” (Chân Không không rời Diệu Hữu và Diệu 
Hữu không rời Chân Không) 

Thiền Sư Duy Lực luôn luôn dạy: 

“Vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ” “siêu việt Vô” 

Có rất nhiều người thắc mắc hỏi các vị Thiền Sư 
rằng: 

Thây đã Ngộ Đạo chưa? 

Ngài đã chứng Đạo chưa? 

Cô đã Đắc Đạo chưa? 

Các vị ấy, nếu là Thiền Sư thứ thật thì đều trả lời 
rằng: 

Thưa, chưa ạ! (Vì là Tự Tính “siêu 


tàn: Si Không, Tự Tính Ly, iêt 
Thưa, tôi không ngộ ạ! Ì_ TựTínan vôsinh | VIỆ 


Tôi chưa chứng đắc ạ! nên Bất Khả Đắc) |_ Võ” 


Sở dĩ các Ngài trả lời như thế vì với những chữ 
Chưa, chữ Không của các Ngài đều là nghĩa tối 
thượng, là nghĩa của “Siêu Việt Không”, là Tính 
“Không” luôn luôn phát huy cái Dụng Thấy, Nghe, 
Hay, Biết, tức cái Diệu Hữu và sự Nhiệm Mầu hiện 
hữu cũng là toàn thể muôn loài muôn vật. 


Nói một cách khác: “Chân Như vốn Không mà 
hiển bày Sự Dụng” nên mới gọi là “Chân Không 
Diệu Hữu”. 


87 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vạn Pháp là Dụng của Chân Như 
Chân Như là Thể của Vạn Pháp 


Bát Nhã Tính Không 
hay hiển thị Tướng Thế Gian 
(Bát Nhã Tính Không là Thể, 
hiển thị Tướng Thế Gian là Dụng) 


Diệu Hữu (Vạn Pháp) là Dụng của Chân Như 
Chân Như là Thể của Diệu Hữu (Vạn Pháp) 


Trí Tuệ là Dụng của Chân Như Tự Tính 
Chân Như Tự Tính là Thể của Trí Tuệ 
(Trí Tuệ là cái Dụng, không qua bộ óc) 


Chân Như là Thể của Niệm 
Niệm là Dụng của Chân Như 
(Niệm này là Chân Như Niệm! 

Chứ không phải là cái Niệm liên tục 
của Tâm Thúc Vọng Tưởng.) 


Bởi thế cho nên: Thể, Dụng đồng thời, đồng lúc, 
không bao giờ phân chia, như thế mới không rơi vào 
Tương Đối. Nếu Thể, Dụng mà rời nhau thì không 
phù hợp với Bát Nhã Tính (Tự Tính Bất Nhị, Phật 


Pháp Bất Nhị). 


Do vậy mà chữ “Không”, chữ “Vô” trong Bát 
Nhã Tâm Kinh, cũng như trong tất cả Kinh Liễu 
Nghĩa của Đức Phật đều là cái “Vô”, “Tính Không” 
rốt ráo, đều là “Tính Không” đầy đủ diệu dụng, 
“Tính Không” vi diệu nhiệm mầu, chính là Tính 


88 


PHÂN I - Kỳ V ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


“Siêu Việt Không”. “Tính Không vi diệu” này vốn 
sẵn có trong chúng ta và trong muôn loài, muôn vật, 
nhưng vì tâm thức vô minh là cái Tâm Sinh Tử kiên 
cố, sâu dầy của chúng ta che lấp hết. Chỉ khi nào 
chúng ta nỗ lực, thiết tha tu hành chân chính với một 
trong những phương pháp rốt ráo nhất của Đức Phật 
thì mới phá nổi màn vô minh hãi hùng ấy, để “Tính 
Không vi diệu” sẵn đó, ló rạng ra tương ứng với mức 
độ công phu miên mật của từng hành giả, tự động là 
nhân nào quả đó. 

Công phu lơ là thì không được một kết quả gì. 

Công phu miên mật thì sẽ chọc thủng được màn 
vô mình tương ứng với sự miên mật của hành giả. 

Nếu công phu miên mật không ngừng nghỉ túc là 
công phu đến tột độ, thì màn vô minh sẽ phải tàn lụi 
dần dân, để tự động “Tính Không nhiệm mâu” ló 
rạng ttơng ứng với mức độ tột cùng của công phu. 


Đúng như thế, cái Tâm Thức Vọng Tưởng của 
chúng ta bị soi mòn đến cỡ nào, thì Chân Không 
Diệu Hữu (Trí Tuệ) của chúng ta sẽ hiện hữu y cỡ đó. 
“Tính Không nhiệm mầu “này tự động phát huy cái 
dụng, cho nên Tính Không hé mở chừng nào thì cái 
dụng của nó cũng hé mở chừng ấy; Tính Không vô 
ngần mé thì Diệu Dụng cũng vô ngần mé; do vậy mà 
không thời gian, không không gian, không số lượng, 
không biên giới... Thế mới đích thị là “Tính Không vi 
diệu, nhiệm mầu”, là Chân Không Diệu Hữu, là 
Pháp Giới Tính, là Phật Tính! 


89 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Với nghĩa siêu việt ấy, trong “Bửu Tạng Luận” 
của đại sư Tăng Triệu đã dạy: 
Vô Thân mới là Đại thân, tức Thân vô ngần mé! 
Ba La Mật Đa Thân, Vô Vị Thân, tức Thân Phật! 
(Nhưng đừng chấp thật mới là Thân Bát Nhã Ba La Mật) 


“siêu việt Vô” 


Vô sở đắc, Bất Khả Đắc mới là chính đắc, 

tức Vô Vi Đắc! 

Như vậy mới không có Năng Thân/Sở thân, 
không có Tướng Đắc! 
=-——=-—....---.* 
“siêu việt Vô” 

Khi Thế Tôn sắp Nhập Niết Bàn, Ngài Văn Thù 
thỉnh Phật tái chuyển pháp luân. Thế Tôn quở rằng: 
“Văn Thù, Ta 49 năm trụ thế, chưa từng thuyết một 
chữ! Nay ngươi thỉnh ta tái chuyển pháp luân, vậy 
cho là ta đã từng chuyển pháp luân sao?” 


»———————-.....——_ ——-- 
“siêu việt Không” 
L. Kinh Kim Cang 
Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề trong đoạn Cứu 
Kính Vô Ngã: 
Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như Lai ở nơi 


Phật Nhiên Đăng có đắc pháp Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính Giác không? 


Tu Bồ Đề trả lời: 


90 


PHÂN I - Kỳ V ° Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


“Bạch Thế Tôn không ạ, theo con hiểu 
nghĩa của Phật nói, Như Lai ở nơi Phật 
Nhiên Đăng thật chẳng có đắc pháp Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác”. 

Phật dạy: 


“Tu Bồ Đề, Như Lai thật chẳng đắc pháp 
Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Tu Bồ 
Đề, nếu Như Lai có đắc pháp Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính Giác thì Phật Nhiên 
Đăng chẳng thọ ký cho ta rằng: Về đời sau 
ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca 
Mâu Ni.” 

— 5= 


“siêu việt Không” 


1. Phẩm Hóa Vô Sở Hóa 


Tu Bồ Đề! Các ngươi chớ cho Như Lai có 
nghĩ rằng '“Ta phải độ chúng sinh”. Tu Bồ Đề, 
đừng nghĩ vậy, tại sao? Thật chắng có chúng 
sinh mà Như Lai độ. Nếu nói Như Lai có độ 
chúng sinh, thì Như Lai mắc vào bốn tướng: 
Ngã, Nhân, Chúng Sinh, Thọ Giả. 

Tu Bồ Đề, Như Lai nói Có Ngã tức Phi 
Ngã, mà phàm phu chấp là Có Ngã! Tu Bồ 
Đề, Như Lai nói: “Phàm Phu tức Phi 
Phàm Phu, thị danh Phàm Phu” (»g”a 
ba câu). 
>~—————..-———-~ 


“siêu việt Không” 


91 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


2. Phẩm Oai Nghỉ Tịch Tịnh 
Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng “Như Lai 
hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm” thì 
người ấy chẳng hiểu được ý nghĩa lời ta nói. 
Tại sao? Vì Như Lai chẳng từ đâu đến, 
cũng chẳng đi về đâu nên gọi là Như Lai. 


“siêu việt Không” 
3. Phẩm Vô Đoạn Diệt 


Phật dạy Tu Bồ Đề: 


“Tu Bồ Đề, nếu ngươi nghĩ rằng Như Lai 
vì chẳng nhờ tướng đầy đủ, mới đắc Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác thì chẳng 
đúng! Vì nếu ngươi nghĩ thế thì người phát 
tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác 
là trực tiếp nói các pháp đoạn diệt sao? Thật 
ra Tâm Chính Đẳng Chính Giác là Tâm 
không hề có tướng đoạn diệt bao giờ!” 


“siêu việt Vô” 
Kính Duy Ma Cật 


Ngài Duy Ma Cật dạy 
Từ gốc Vô Sở Trụ lập tất cả các pháp 


“siêu việt Vô” 


Vẫn Kinh Duy Ma Cật. Trong phẩm “Nhập 
Pháp Môn Bất Nhị”: 


92 


PHÂN I - Kỳ V - Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


Khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật 
rằng: “Thế nào là Nhập Pháp Môn Bất Nhị 
của Bồ Tát?” Ngài Duy Ma Cật chỉ im 
lặng không trả lời gì hết! Do vậy mà Ngài 
Văn Thù mới tán thán rằng: “Lành thay! 
Lành thay! Cho đến chẳng có văn tự, lời nói 
mới là Chân Nhập Pháp Môn Bất Nhị!” 

` —=———ẮốÖẦ.. 


“siêu việt Không” 


Thế đấy, chữ “Không” của nhà Phật Siêu Việt là 
thế! Cho nên hầu hết các Kinh Phật Liễu Nghĩa đều 
nói đến “Ba La Mật” như: 

- Bát Nhã Ba La Mật Đa để siêu việt Sắc/Không 

-Ồ Nói đến Kim Cương Ba La Mật Đa để Siêu 
Việt bốn tướng Ngã, Nhân, Chúng Sinh, Thọ 
Giả. 

° Nói đến Ưng Vô Sở Trụ thì mới sinh kỳ Tâm 
là thế! 

« Sở dĩ các kinh nói đến: Vô Thượng, Vô Vi, Vô 
Thỉ, Vô Sở Trụ... là để thể hiện cái “Không” 
vi diệu nhiệm mâu! Và cũng là thể hiện cái 
Xuất Thế mà vẫn là Nhập Thế. với “Tính 
Không” này thì bộ óc hạn hẹp của Thế Gian 
không thể nào nghĩ và bàn luận øì được. 


Cho nên: 


93 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sự chứng đắc Ba La Mật 


Bố thí Ba La Mật “siêu việt 
Làm việc Ba La Mật Không” 


Cứu người, giúp người Ba La Mật 

thì hoàn toàn ngược lại với cái không của đoạn 
diệt, tức cái không của Tâm Thức Nhị Biên Tương 
Đối, luôn luôn chấp: Thật/Giả, Có/Không, Sinh/Tử; 
cái không này chỉ là cái không giới hạn và chướng 
ngại mà thôi. 

Tóm lại, Đức Phật dạy chúng ta Tu để được ra ngoài 
sinh tử, ra ngoài phiển não khổ đau, nói nôm na là Tu để 
thành Bồ Tát, thành Phật, như Đức Phật đã dạy: 

Ta là Phật đã thành 
Chúng sinh là Phật sẽ thành 

Sự thật Đức Phật dạy về ý nghĩa Siêu Việt của 
Bát Nhã Tâm Kinh là để: 

Trước hết chúng ta, hãy tu thành Phật đã! 

Rồi sau mới được nói là: “Không có Phật để thành!” 
®S———x-—----Z 
“siêu việt Không” 

Tức là: 

Phải nói Có đã, rồi hãy nói không! 

Có như thế chúng ta mới hiểu đúng mạch Kinh 
Bát Nhã, và cũng là đúng Liễu Nghĩa của các Kinh 
trọng yếu đã dạy cho chúng ta am tường về cái “Siêu 
Việt Có/Không”, tức là cái “Có/Không Tích Cực” 
hầu chúng ta không lầm lẫn với cái “Có/Không Tiêu 


94 


PHÂN I - Kỳ V - Bát Nhã Tính Không (Siêu Việt Không) 


Cực”, là cái Có/Không của tương đối chấp thật có 
Năng, có Sở, có sống, có chết. 

Do đó sự tu hành cần có trí tuệ để hiểu rốt ráo về 
Phật Pháp. Nếu chúng ta hiểu sai ý Kinh thì kết quả 
của sự tu hành cũng sẽ sai và chẳng được cái gì cả. 

Ý nghĩa chữ “sắc sắc... không không... có có... 
không không...” này của nhà Phật rất là tuyệt siêu, 
sâu sắc, nhiệm mầu và vi diệu! Không có cái gì có thể 
tả cho hết được... 

Chúng ta khổ công tu hành không phải để thành 
những vị Bố Tát, những vị Phật hoàn toàn vô tướng 
và ở nơi vô tướng! Đó là những vị Bồ Tát, những vị 
Phật chết! 

Quả thật là như vậy, nếu chúng ta cứ ngoan cố, 
bướng bỉnh, gàn dở mà tác ý để chỉ hiểu về Sắc/ 
Không một chiều tiêu cực theo Tâm Ý Thức của 
mình thì vô tình, chúng ta đã tự đưa chính mình vào 
cái Có/Không của: đoạn diệt, sinh tử, luân hồi thật sự. 


95 


PHÂN I - Kỳ VI ° Bát Nhã Tính Không 











Ä„la(“ 








Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Lam Thủy 


97 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Kỳ VI 
Bát Nhã Tính Không 


au khi chúng ta đã hiểu tường tận về nghĩa siêu 
việt Có, siêu việt Không của Bát Nhã Tâm 
Kinh là phần khá phức tạp, rất khó hiểu và nay 
trước khi trở về nguyên cả bài "Kinh Bát Nhã" 260 
chữ với các chi tiết từng chữ, từng phân, từng đoạn, 
thì chúng ta hãy ôn sơ lại vài Kinh dưới đây để nhắc 
nhở về cái Diệu Nghĩa của Bát Nhã Tính Không, 
cũng không có khác gì Diệu Nghĩa của nhiễu Kinh 
Liễu Nghĩa đều chỉ thẳng Phật Tính của chúng ta và 
của muôn loài, muôn vật ngay đây là đã tự động 
chứng minh vạn Pháp hiện hữu đều là "Xuất Thế mà 
vẫn Nhập Thế" 
1/ Đức Phật dạy: 
“*Thiên Thượng, thiên hạ, duy Ngã độc tôn” 
(Túc là Trên trời, dưới đất, toàn vũ trụ đều chỉ là 


Chân Như Phật Tính. ) 


99 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


2/ Hoa Nghiêm Kinh Đức Phật dạy: 
“Nhất Thiết Duy Tâm tạo” 
(Tức là Vạn Pháp đều duy Tâm Phật tạo dựng nên.) 


3/ Pháp Hoa Kinh Đức Phật dạy: 


“Thị Pháp trụ Pháp Vị 
Thế Gian thường trụ Pháp” 


(Vạn Pháp: ngôi vị nào, trụ y ngôi vị đó tại thế 
gian đều là thường trụ Pháp.) 

Đúng thế: “Phật Pháp không rời Thế Gian 
Pháp”! 


4/ Duy Ma Cật Kinh dạy: 


“Từ gốc vô sở trụ lập nên tất cả các Pháp...” 

(Vô sở trụ là Phật Tính!Câu này cũng không 
khác gì câu: 

“Nhất Thiết duy Tâm tạo” Hay câu: “Vạn pháp 
duy Tâm. ”) 


Vì vậy mà nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh chính 
là nghĩa trực chỉ, chỉ thẳng rằng: Toàn vũ trụ vạn vật 
mười phương, tám hướng đều là: Tự Tính Không, Tự 
Tính Bất Nhị, Tự Tính Vô Sinh, Tự Tính Ly, Tự Tính 
Bát Nhã, Phật Tính. (Y chỉ bộ Kinh Ma Ha Bát Nhã 
Ba La Mật). 

Do đó: 

Vạn Pháp tự là Tính Bất Nhị 

Nên Phật Phật bất nhị! Pháp Pháp bất nhị! 

Vạn Pháp tự là Tính Vô Sinh 

Nên Vạn Pháp đều bất sinh bất diệt! 


100 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Vạn Pháp tự là Tính Ly 

Nên Vạn Pháp không dính dáng gì đến mọi 
phiền não của Vọng Tâm Thức 

vì Tính Ly chính là Phật Tính 


Thế cho nên, vạn Pháp đều vô sở trụ, đều vô 
ngại, đều không một mảy may dính dáng gì đến cái 
Tâm Nhị Biên Tương Đối, cứ bầy vẽ điên đảo với 
mọi gán ghép, đặt tên, đặt tuổi, ngăn chia khoảng 
không gian, giới hạn khoảng thời gian, cùng là cho số 
lượng nặng/nhẹ vào Vạn Pháp. 

Cũng vì: 

Vạn Pháp vốn là Tự Tính Không, Tự Tính Bất 
Nhị nên tự động Vạn Pháp đều là: 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 

Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 

(Sắc là vạn hữu có hình tướng, cũng là vạn Pháp hiện 

hữu 

Không là Tính Bất Nhị, chính là câu Kinh: 

“Bát Nhã Ba La Mật hay hiển thị Tướng Thế Cian”.) 


Sắc/Không đều không sai biệt! 


Nên dĩ nhiên 
Tự siêu việt Hữu/Vô 
Tự siêu việt Có/Không 
Tự siêu việt Vạn Hữu/Vạn Vô 


Vì đồng đều 
không sai biệt! 


Cốt tủy của Vạn Pháp là như thế. 
Với Bát Nhã vi diệu, nhiệm mẫu siêu việt Có/ 


101 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Không, siêu việt Vạn Hữu/Vạn Vô ấy, cũng y như 
Kinh Lăng Nghiêm đều có cùng nghĩa là: Khi đối 
diện với muôn cảnh vật hiện hữu trước mắt thì chúng 
ta phải hiểu là: 

“Tất cả chỉ dường như Có mà không phải thật 
Có, dường như Không mà không phải thật 
Không!” Vì vạn pháp đều do Tâm tạo, nên mới ẩn 
ẩn, hiện hiện; hiện hóa, hóa hiện! Do vậy, chúng ta 
không thể nào dùng Tâm Thức Phân Biệt mà chấp là 
có thật cảnh giới, cũng như “Thân Tâm” hiện hữu của 
chúng ta là có thật hay không có thật trong nghĩa tiêu 
cực là vô thường, hay thường hằng. 

Bởi thế mà chúng ta mới hiểu được '“Trước muôn 
cảnh vật Sắc/Không tức Vạn Pháp, đều là do Bát Nhã 
Tính hóa hiện” thì tự động Vạn Pháp là bất nhị và 
Vạn Pháp chỉ là Một Tính cho nên: 

‹ Sắc là Không, Không là Sắc 

« Tính là Tướng, Tướng là Tính 

° Vô Tướng là Hữu Tướng, Hữu Tướng là Vô 
Tướng 

° Hữu là Vô, Vô là Hữu 

* Vạn Hữu là Vạn Vô, Vạn Vô là Vạn Hữu 

» Có là Không, Không là Có 


Đó chính là Bát Nhã Tính vốn như như, bình 
đẳng, hai cái Sắc/Không chẳng khác biệt nhau và 
không hề rời nhau bao giờ. Có như thế mới là: 


Trí Tuệ Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã! 


102 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Xin nhắc lại, đó là Chân Lý vốn “Xuất Thế mà 
vẫn Nhập Thế”! Đức Phật đã thuyết giảng trong 22 
năm, mục đích là trực chỉ khai ngộ chúng ta qua bộ 
Kinh dài “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”. Những 
yếu chỉ của Bộ Kinh này đã được tóm thu rất súc tích 
và tài tình vỏn vẹn trong 260 chữ mà chúng ta thường 
tụng hàng ngày. 

Tại đây rất cần thiết xin được nhắc nhở lại chữ 
“Vô” ở trong Kinh này. Như đã trình bầy rất chi tiết 
và rất cẩn trọng ở Bài Bát Nhã số V, chữ “Vô” ở đây 
là “Vô Siêu Việt, Vô Nhiệm Mầu!” nên nghĩa của 
nó rất tích cực, vẹn toàn không thiếu, không dư! 

Bởi lẽ ấy, xin đừng bao giờ hiểu lầm chữ “Vô” ở 
Kinh này với nghĩa Tiêu Cực, nghĩa một chiều để bị 
rơi vào cái đoạn diệt, rỗng không. 


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính. 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến Ngũ Uẩn 
giai Không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất 
dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị 
Sắc; Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục 
như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng: 
bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 
Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; Vô sắc, thinh, 


103 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


hương, vi, xúc, pháp; Vô nhãn giới, nãi 
chí Vô ý thức giới; Vô vô minh, diệc vô vô 
mỉnh tận; Nãi chí Vô lão tử, diệc Vô lão 
tử tận; Vô khổ, tập, diệt, đạo; Vô trí, diệc 
Vô đắc. 

Dĩ Vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát 
Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, 
Vô quái ngại cố, Vô hữu khủng bố, viễn 
ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết 
Bàn. 

Tam thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, đắc A Nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 
thần Chú, thị đại minh Chú, thị vô 
thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, năng 
trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết Chú viết: 

"Yết đế, vết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 
đế, Bô đề tát bà ha." 

Tới đây, chúng ta bắt đầu “Nguyện giải Như Lai 
chân thật nghĩa” của bài Kinh trên với chi tiết từng 
chữ, từng câu, từng đoạn theo y chỉ của bộ Kinh “Ma 
Ha Bát Nhã Ba La Mật”. 

Ma ha: 


Là đại, là to lớn mênh mông không ngằn mé (có 
nghĩa bao hàm toàn thể vũ trụ vạn vật, bao hàm Ba 
Cõi cùng khắp mười phương tám ướng). 


104 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Bát Nhã: 

Là Trí Tuệ Phật, cũng là Trí Tuệ sẵn có của 
chúng ta khi hết vô minh và hiểu Phật Pháp rốt ráo. 
Ba La Mật: 

Là Đáo Bỉ Ngạn, tức vượt qua bờ bên kia là bờ 
giải thoát phiền não sinh tử; còn có nghĩa nữa là tuyệt 
đối viên mãn thanh tịnh, tịch tĩnh, tịch diệt (Tâm Vô 
Sở Trụ). 


Đa: 

Chỉ là tiếng đệm, không có nghĩa. 

Thật ra, Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa là Tự 
Tính Bát Nhã, cũng chính là Phật Tính. 


Đoạn I: 


Ngay đoạn đầu của Bài Kinh 260 chữ, Đức Phật 
đã trực chỉ dạy rằng Thân Tâm của chúng ta chính là 
Tự Tính Bát Nhã: 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 


Ba La Mật Đa thời, 
chiếu kiến Ngũ Uẩn giai Không, độ nhất 
thiết khổ ách. 

Giải Nghĩa Đoạn I: 


Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát mà cũng chính là 
chúng ta. Với con mắt Bát Nhã đã hành thâm, tức là 
nhìn sâu, nhìn thông suốt thì thấy toàn “Thân Tâm 
Ngũ Uẩn” của chúng ta đều là giai Không! Không ở 
đây, không phải là cái không Tiêu Cực, là cái không 


105 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


trống rỗng, không có cái gì cả. Trái lại trong nghĩa 
trực chỉ thì tự Ngũ Uẩn đã chính là cái Không Tích 
Cực! Tức Cái Không của Bát Nhã Tính. Vì vậy: 

- Tự Thân Tâm Ngũ Uẩn không rời Tự Tính Bát 
Nhã nên Tính/Tướng không rời nhau. 


Tính là Bát Nhã Tính 
Tướng là Thân Tâm Ngũ Uẩn 


- Tự Thân Tâm Ngũ Uẩn không rời Tự Tính 
Không, Tự Tính Bất Nhị, nên 
Thân/Tâm bất nhị. 
Do vậy mà: 
Sắc tức thị Không 
tức là: 
Ngũ Uẩn tức thị Không 


Không tức thị Sắc 
tức là: 
Không tức thị Ngũ Uẩn 

- Tự Thân Tâm Ngũ Uẩn không rời Tự Tính Vô 
Sinh nên Tính/Tướng bất sinh, bất diệt, tức là Tính/ 
Tướng Ngũ Uẩn bất sinh bất diệt. 

- Tự Thân Tâm Ngũ Uẩn không rời Tự Tính Ly 
nên Tính,Tướng vô sở trụ, tức là “Tính,Tướng Ngũ 
Uẩn” không dính dáng gì đến Tâm Vọng Tưởng, vì 
Tính,Tướng Ngũ Uẩn vốn dĩ là Tâm Vô Sở Trụ. 

Ngũ Uẩn giai Không, Tích Cực như thế nên 
mới độ được nhất thiết khổ ách. 


106 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Chú Ý: Với những Hành Giả đang công phu bằng 
cách Tham Thiền thì: 

Ngài Quán Tự ở đây cũng chính là chúng ta hiện 
đang hành thâm Bát Nhã; Có nghĩa là đang tham 
thiển bằng Thúc Số Bảy, tức sự tập trung kịch liệt 
bằng Con Mắt Tâm để nhìn thật sâu, nhìn thông suốt, 
thì chỉ thấy có một cái Vô Niệm, chính là Chân Như 
Niệm đang âm thầm, tĩnh lặng, nhận biết từng hơi 
thở vào, từng hơi thở ra.. hoặc nhận biết rõ ràng, 
minh bạch từng câu Thoại Đầu hay từng câu Công Án 
mình đang tham (tức là đang hỏi). Đó gọi là công 
phu. 


Đoạn II: 


Đức Phật trực chỉ dạy về vạn Pháp đều vừa là 
Sắc cũng vừa là Không và Thân Tâm Ngũ Uẩn của 
chúng ta cũng y vậy, vạn pháp đều là Tự Tính Không, 
là Tự Tính Bất Nhị, là Tự Tính Bát Nhã: 

Xá Lợi Tử: “Sắc bất dị Không, Không 
bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức 
thị Sắc; Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc 
phục như thị.” 


Giải nghĩa đoạn l: 

Cũng vì toàn thể các Pháp trong Vũ Trụ Vạn Vật 
và toàn Thân Tâm Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức) là: Tự Tính Không, Tự Tính Bất Nhị, Tự Tính 
Vô Sinh, Tự Tính Ly. Đó chính là Tính Bát Nhã tự 
như thế, nên Sắc /Không chẳng thể tách rời nhau. Vì 
vậy mà: 

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 


107 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tức là: 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 

Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều bất dị Không 
Không cũng đều bất dị Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
Tức là: 

Thọ, Tưởng, Hành, Thức chính là Không 
Không cũng chính là Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 


Sự thật thì: 

Cái Sắc, cái Không, cũng như cái Có, cái Không 
của Kinh Bát Nhã trong đoạn [ và II này, thấy như rất 
giản dị về “trực chỉ”, nhưng thật ra lại rất là phức tạp, 
rất khó hiểu, nên nhiều người bị lầm lẫn, là chỉ quan 
trọng đến cái Không cho là cao, là tuyệt đối, mà quên 
đi cái Sắc! Cũng như chỉ chú trọng đến cái Tâm mà 
quên đi cái Thân. 

Do vậy trong bài này chúng tôi xin phép tạm 
ngưng trong vài trang giấy để giải thích về cái Sắc , 
cho nên chưa tiếp tục vào được đoạn II của bài “Bát 
Nhã Tâm Kinh” 260 chữ ; bởi vì đoạn II này của bài 
Kinh Bát Nhã đang nói về: 

Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 

Mà cái Sắc là cái tuyệt đối quan trọng, cho nên 
trong đoạn II này chúng tôi sẽ đi sâu và giải thích rất 
dài trong vài trang về cái Sắc thì mới có thể diễn 
nghĩa đầy đủ về sự sâu sắc của nó! Vì khi “Ngộ Đạo” 
chính là Ngộ về cái Sắc ấy, đó là sự thật! Cho nên cái 


108 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Sắc quan trọng vô cùng... mà không hiểu tại sao, rất 
nhiều người coi thường và quên hẳn nó! Thì đấy là 
nguyên nhân của vô minh đã làm nên phiển não sinh 
tử, bởi có ai ngờ được rằng cái Sắc cũng quan trọng y 
hệt như cái Không của Bát Nhã Tính Không! Nhưng 
trước khi nói về cái Sắc đó, thì chúng ta phải tuần tự 
“theo Y Chỉ của bài Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ” là 
trước hết, chúng ta nên hiểu rõ về “Tính Không” đã. 

Khi nói về “Tính Không” thì đại khái là ai cũng 
biết Tính Không có rất nhiều tên gọi; đó là do người 
đời đã gán đặt, để cho chúng ta tạm hiểu về Tính ấy. 
Tính Không có những tên: Chân Như, Phật Tâm, 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hiểu Biết, Tự Tính, Tự 
Tính Bát Nhã, Phật Tính v.v... 


Tuy là ai cũng biết tên của Tính Không như thế, 
nhưng hầu hết chúng ta chỉ biết một cách lơ mơ, hoặc 
chưa đủ duyên để hiểu rốt ráo về các đặc tính của 
Tính ấy. 

Thật ra, Chân Thật Nghĩa của Tính Không thì 
cũng giản dị thôi. Chúng tôi mạn phép tạm vạch rõ ra 
là Tính Không chỉ có hai phần cốt tủy mà chúng ta 
đừng bao giờ quên, vì đấy là nghĩa “Trực Chỉ” tối 
quan trọng trong Bát Nhã Tâm Kinh. 

Vậy chúng ta hãy tạm gọi hai phần cốt tủy ấy là 
hai chiếc “Chìa Khóa” hoặc là hai “Phương Trình” để 
dễ nhớ, dễ hiểu về Tự Tính Bát Nhã của chính mình 
và của Vạn Pháp. 


109 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Phương Trình thứ nhất 

Nói về Tính Không vỉ diệu: 

Tính Không vi diệu là Tính Siêu Việt Nhiệm 
Mầu của Bát Nhã Tính theo đúng y chỉ của bộ Kinh 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là: 


Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 

Trong Tính này tự động có cái ẩn ẩn mà lại hiện 
hiện... nên nó mới tự tịnh, tự định, mà tự chiếu tỏa 
vạn Pháp là thế! Tự nó có Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bị, 
Hỷ, Xả); tự nó là Trí Tuệ siêu việt (Trí Tuệ Bát Nhã); 
tự nó có lòng Đại Từ Đại B1; tự nó có Tính Bình Đẳng 
tuyệt đối... Tự nó có cái công năng linh động khôn 
lường: cái năng lực tuyệt đối vi diệu. Sự vận hành của 
nó luôn luôn tự nhận chân; tự điều động; tự phân biệt; 
tự giải quyết muôn điều, muôn việc, từ việc nhỏ cho 
chí việc lớn đều thiên biến vạn hóa tuyệt đối chu đáo, 
tuyệt đối hoàn hảo mà không phải cố ý hay suy nghĩ 
gì cả! Thật chẳng thể nghĩ bàn, chỉ vì Tự Tính ấy ra 
ngoài bộ óc thường tình của Thế Gian. 

Vậy, cái không thể nghĩ bàn đó là cái gì mà siêu 
việt đến thế? 

Xin thưa, đó là Phật Tính sẵn có trong muôn loài 
vũ trụ vạn vật đang hiện hữu ngay trước mắt chúng 
ta, ngay trong Tam Giới, cùng khắp mười phương, 
tám hướng. 


110 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Phương Trình thứ hai 
Nói về vạn Sắc Tướng nhiệm mầu: 
Sắc tức thị Không, 
Không tức thị Sắc 

Bát Nhã Tính còn có Tính siêu việt trực chỉ về 
toàn thể vạn Pháp, muôn loài muôn vật, trong mười 
phương tám hướng, trong vũ trụ hiện hữu là nơi 
chúng ta đang hiện sống... Tất cả đều không ngoài 
cái Sắc và cái Không tích cực, vô cùng vi diệu, 
nhiệm mâu. Đó chính là Đệ Nhất nghĩa “xuất thế mà 
vẫn nhập thế ” của Sắc/Không rất thực tế đang hiện 
hóa, hóa hiện từng sát na ngay trong từng người 
chúng ta cũng như trong muôn loài, muôn vật... 

Xuất thế là Tính Không vi diệu, 

Nhập thế là vạn Sắc Tướng nhiệm mầu hóa hiện. 

Xuất thế là Tính vi diệu, 

Nhập thế là Tướng nhiệm mầu hóa hiện. 

Cho nên Sắc/Không hayTướng/Tính hay hữu 
hình/vô hình cũng đều đồng nghĩa Bất Nhị. Do vậy 
mà: 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 

Tướng là Tính, Tính là Tướng 

Hữu Hình là Vô Hình, Vô Hình là Hữu Hình 
N Niớo 
Chúng ta tạm nhờ vào hai quy tắc vừa kể ở trên 
là hai chiếc “Chìa Khóa”, cũng là hai “Phương Trình”, 
để có thể hiểu rốt ráo về nghĩa Bất Nhị của vạn Pháp, 


111 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


cũng là vạn Sắc Tướng tại Thế Gian, cho nên chúng 
ta đã theo đúng y chỉ Bát Nhã Tâm Kinh để làm sao 
chứng minh rằng các Sắc Tướng cũng chính là Pháp 
Bất Nhị và cũng quan trọng y như cái Không trong 
Bát Nhã Tính Không. 

Cái Sắc ở trong Bát Nhã Tâm Kinh rất khó hiểu, 
rất phức tạp nhưng lại vô cùng quan trọng, nên chúng 
tôi đã nhắc nhở sơ ở trên là cần được giải thích thật 
rõ ràng và thật chỉ tiết về các Sắc Tướng đó... bởi vì 
đó là những Sắc Tướng mà mọi người thường hay 
nhầm lẫn, thường hay bỏ quên vì quá coi thường bởi 
sự Vô Minh nên thường chấp rằng các Sắc ấy chỉ là 
Thế Gian Pháp, nên chúng vô thường, chúng ô nhiễm, 
chúng chính là những nguyên nhân của sự phiển não, 
khổ đau và sự sống chết. 

Có biết đâu, theo y chỉ của Bát Nhã Tính Không, 
cũng như những Kinh đã được chứng minh ở trên thì 
vạn Sắc Tướng đó, cũng chính là vạn Pháp Bất Nhị 
“Nhập thế mà vẫn xuất thế”, vô thường mà vẫn 
thường, do đó: 

Sắc chính là Không, Không chính là Sắc 

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc 

Vậy: 

Sắc, Không chẳng phải hai 
Tướng, Tính y một 

Cho nên: 

Tính Không thế nào thì Sắc cũng y như thế ấy! 
Chúng ta cũng nên hiểu rằng Tính Không này chính 


112 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


là Chân Không Diệu Hữu chứ không phải cái không 
đoạn diệt, là cái không sinh tử! Cũng xin đừng quên 
Sắc ở đây là vạn Pháp, cũng chính là Diệu Hữu. 

Đó chính là trực chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh, mà 
tôi đã mạn phép tạm gọi như trên, là hai “Phương 
Trình” hay hai chiếc “Chìa Khóa”, là hai phần trực 
chỉ cốt tủy của “Bát Nhã Tâm Kinh”. 

Tại đây, lại xin được giải thích chi tiết thêm về 
chiếc Chìa Khóa Thứ Hai, hay Phương Trình Thứ 
Hai theo bộ kinh “Bát Nhã Ba La Mật Đa”; đặc biệt 
Phương Trình Thứ Hai này, chú trọng về giá trị của 
cái Sắc cũng như giá trị của cái Không, cả hai cái 
Sắc/Không ấy, giá trị như nhau và không hề rời nhau 
bao giờ. Xin nhấn mạnh một lần nữa, đó là Phương 
Trình Thứ Hai: 

- Nếu Sắc mà thiếu Không thì không phải là 
Chân Sắc. 
Vì Tự Tính Bát Nhã là Tính Không, là Chân 
Không Diệu Hữu, nên Sắc là Tính Không, là 


Chân Không Diệu Hữu. 

- Nếu Sắc mà không Bất Nhị thì không phải là 
Chân Sắc. 
Vì Tự Tính Bát Nhã là Bất Nhị nên Sắc đương 
nhiên là Bất Nhị. 


- Nếu Sắc mà không Vô Sinh, không Vô Diệt 
thì không phải là Chân- Sắc. 
Vì Tự Tính Bát Nhã là Vô Sinh, là Vô Diệt, 
nên Sắc cũng Vô Sinh, cũng Vô Diệt. 


113 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


- Nếu Sắc mà không Ly thì không phải là 
Chân- Sắc. 
Vì Tự Tính Bát Nhã chính là Tính Ly, tự động 
không dính dáng gì đến mọi trần lao, mọi 
phiền não của Tâm Thức Vọng Tưởng! Vì 
Thân Tâm vốn Nhất Như nên vẫn đó, vì vậy 
Sắc đương nhiên là Ly và Ly chính là 
Tính Vô Sở Trụ, 
nên Sắc cũng là Tính Vô Sở Trụ, 
Chúng ta cũng có thể nói vắn tắt cho gọn hơn về 
Tự Tính Bát Nhã như sau cho dễ nhớ: 
Nếu Sắc mà thiếu Không thì không phải là Sắc. 
Vì Tự Tính Không, nên Sắc Tự động là Không. 


Nếu Sắc không Bất Nhị thì không phải là Sắc. 
Vì Tự Tính Bất Nhị, nên đương nhiên Sắc là Bất 
Nhị. 


Nếu Sắc không Vô Sinh thì không phải là Sắc. 
Vì Tự Tính Vô Sinh, nên Sắc cũng Vô Sinh. 


Nếu Sắc không Vô Diệt thì không phải là Sắc. 
Vì Tự Tính Vô Diệt, nên Sắc Vô Diệt. 

Nếu Sắc không Ly thì không phải là Sắc. 

Vì Tự Tính là Ly, nên Sắc là Tính Ly, nên không 


ảnh hưởng gì đến toàn thể các thiện, ác của Tâm- 
Thức, vì Tự Tính Ly vốn là Tính Vô Sở Trụ. 


Vì thế mà: 


114 


PHÂN I - Kỳ VI ° Bát Nhã Tính Không 


Toàn thể các Pháp là toàn thể các Sắc Tướng, 
cũng là toàn thể các hình tướng trong vũ trụ, dù to, dù 
nhỏ, dù vi tế tới đâu thì cũng thế... Ngay cả toàn thân 
của chúng sinh thì cũng y như vậy, nghĩa là cùng 
khắp mọi nơi, mọi chỗ đều là: 


“Toàn Sắc là toàn Không 
và toàn Không là toàn Sắc” 

Đó chính là nghĩa Tích Cực, là nghĩa Diệu Dụng, 
là nghĩa Diệu Hữu, là nghĩa Diệu Vô, là nghĩa Siêu 
Việt của Tự Tính Bát Nhã, trực chỉ dạy chúng ta về 
nghĩa của các Sắc Tướng, tự chúng đã là Siêu Việt 
Hữu Tướng, cũng chính là Siêu Việt Sắc Tướng, hay 
nói thắng ra là Siêu Việt Sắc Thân, cũng chính là Siêu 
Việt Thân Tâm của toàn thể chúng sinh! Tất cả đều 
không sai biệt, đều là y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh dạy 
về khắp Pháp Giới và toàn “Thân Tâm” chúng sinh 
được trực chỉ rất rõ ràng, nếu chúng ta chịu học kỹ, 
chịu nghiên cứu kỹ để nhận chân về Tính Không cũng 
chính là Chân Không. Chân Không thì phải có Diệu 
Hữu; Diệu Hữu là toàn thể các sắc tướng đang hiện 
hữu với chân thật nghĩa “Bát Nhã”: 





Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 


Đoạn HH: 

Đức Phật trực chỉ dạy về toàn Thế Giới, Vũ Trụ, 
Vạn Vật, và Thân Tâm chúng ta. Tất cả đều là cảnh 
giới Bát Nhã: siêu việt Sắc/Không, siêu việt Vạn 
Hữu, siêu việt Vạn Vô, siêu việt Có/Không, siêu việt 


115 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vạn Pháp, siêu việt phương tiện, đường lối tu tập và 

siêu việt chứng đắc. 
Xá Lợi Tử! ““Thị Chư Pháp không tướng: 
bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 
Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; Vô sắc, thinh, 
hương, vi, xúc, pháp; Vô nhãn giới, nãi 
chí vô ý thức giới; Vô vô minh, diệc vô vô 
miỉnh tận; Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử 
tận; Vô khổ, tập, diệt, đạo; Vô trí, diệc vô 
đắc.” 


Giải nghĩa đoạn II: 

Đoạn này rất khó hiểu, rất phức tạp với chữ “Vô” 
Tích Cực của Bát Nhã tả về vạn Pháp, cũng là tả vũ 
trụ vạn vật. Chúng ta phải hiểu cả hai chiều về chữ 
“Vô” trong nghĩa tích cực này, nó vốn dĩ "Xuất thế 
mà vẫn nhập thế"! Cho nên Vạn Pháp là siêu việt Có, 
và ngay vạn Pháp đó cũng tự là siêu việt Không rồi, 
thì “Vô” này là “Vô Siêu Việt” nên vẫn phải có Vạn 
Pháp là lẽ đương nhiên! Và vì là Siêu Việt Vạn Pháp 
nên chính vạn Pháp ấy tự nó đã là Không nhưng là 
Siêu Việt Không"'. 

Đúng như vậy, trước cảnh giới Bát Nhã hoàn 
toàn do Nhất Thiết Duy Tâm Tạo, tức Tự Tính Bát 
Nhã hóa hiện ra toàn pháp giới... nên Vạn Pháp đó 
chỉ giống như có mà lại giống như không! Vì là sự vi 
diệu, nhiệm mầu hóa hiện... nên mới là sự siêu việt 
Vạn Pháp, siêu việt Sắc/Không, siêu việt Có/Không. 


116 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Vì thế, tất cả cảnh giới siêu việt ấy đều vượt 
ngoài bộ óc suy luận của thế gian! Vạn Pháp ấy đều 
là Tự Tính Bát Nhã, không dính dáng gì đến sự gán 
ghép, đặt tên, đặt tuổi, chấp thật, chấp giả trong nghĩa 
tiêu cực của Tâm Thức Vọng Tưởng, luôn luôn nhị 
biên, luôn luôn phân biệt để rồi chấp chước... 


Khi chúng ta đã hiểu như vậy thì nhận ra đoạn 
Kinh này Đức Phật muốn dạy, muốn Khai Thị, muốn 
cho chúng ta thấy rõ toàn cảnh giới Bát Nhã được 
diễn tả với chữ Vô, là nghĩa "Phật Pháp không rời 
Thế Gian Pháp" tức nghĩa hai chiều, cũng chính thật 
nghĩa đã xác định là có tất cả vạn vạn Pháp tại thế 
gian! Rồi, ngay sau đó mới được dùng phủ định mà 
nói là không có Pháp gì cả. Như vậy mới diễn tả rốt 
ráo được cái siêu việt “Có”, siêu việt "Không" của 
"Tự Tính Bát Nhã" vừa ẩn mật vi diệu, lại vừa nhiệm 
mầu hóa hiện muôn Pháp tại thế gian. 


Vì vậy đoạn Kinh này với chữ "Vô" đã diễn tả rõ 
ràng, trọn vẹn được cái thật tướng Bất Nhị của "Bát 
Nhã Tính". 

Chú Ý: 

Xin xem lại những bài Bát Nhã Tâm Kinh của những 

kỳ trước, chúng tôi đã nói rất tỉ mỉ về nghĩa siêu việt 

Sắc/Không và siêu việt Có/Không! Nghĩa rất tích cực 

của Kinh này, luôn luôn thể hiện Tự Tính Bát Nhã Bất 

Nhị, Tự Tính Bát Nhã Vô Sinh và Tự Tính Không của 

Bát Nhã, cũng là của thế gian. Vạn pháp tại Thế Gian 

không hề rời Bát Nhã Tính bao giờ cả. 

Do vậy chúng ta không thể chỉ hiểu một chiêu theo 

nghĩa tiêu cực, là sự tác ý của mình mà gán ghép cho 


117 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Kinh Bát Nhã về nghĩa cớ/không của doạn diệt! để rồi 
chấp vạn Pháp là có thật, hay chấp vạn Pháp là 
không có thật; Đó chỉ là cái tác ý của Tâm Thức Nhị 
Biên Tương Đối luôn phân biệt, để tự động rơi vào 
sinh với tử, có với không. 


Trong thực tế, dù chúng ta vô minh hay không vô 
minh, mắt chúng ta mù hay không mù, nhưng cảnh 
giới Bát Nhã vi diệu, như như siêu việt “Vô” nguyên 
thủy, bất biến, thường hằng vẫn dang thể hiện cái ẩn 
mật mà hiện hữu! Vạn Pháp diệu dụng, Vạn Pháp 
Diệu Hữu, Vạn Pháp Diệu Vô... Chúng ta thấy muôn 
cảnh như mơ mà thật! Như thật mà mơ! Dường như 
có mà không phải thật có, dường như không mà 
không phải thật không. Vì tất cả chỉ là từ cái “Vô vi 
diệu”, cái “Vô” nhiệm mâu; cái Vô chính là cái Thể 
phát huy ra diệu dụng của vạn Pháp! Bởi vậy, cái 
“Vô” chính là “Chân Không” chẳng hề rời “Diệu 
Hữu” bao giờ! Nên: Thể là Dụng, Dụng là Thể, Thểế/ 
Dụng đồng thời, đồng lúc, Thể/Dụng đều là Tự Tính 
Bát Nhã Bất Nhị, Vạn Pháp đều là Tự Tính Bất Nhị 
cho nên “Toàn Sắc mới là toàn Không, và ngược lại 
Toàn Không phải là Toàn Sắc”. 


Vì thế mà: 
Vạn Pháp chẳng rời Chân Không 
Chân Không chắng rời Vạn Pháp 


Không chính là Sắc 
Sắc chính là Không 
Tính chính là Tướng 
Tướng chính là Tính 


Vạn Pháp siêu việt Có 
Vạn Pháp cũng siêu việt Không 


118 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Tóm lại: 

Đoạn Kinh II của Bát Nhã, đã tả cảnh giới thế 
gian cũng chính là cảnh giới Bát Nhã và trực chỉ dạy 
cho chúng ta hiểu rõ về “Thân Tâm”, Thế Giới, Vũ 
Trụ, Vạn Vật, cùng các phương tiện tu hành, với mọi 
chứng đắc của những phương tiện ấy v.v... 

Tất cả đều là nghĩa Tích Cực tuyệt đối. Tất cả 
đều là Bát Nhã Tính Bất Nhị, nên: 

Vẫn có Ngũ Uẩn, vẫn có Sáu Căn, vẫn có Sáu 
Trần, vẫn có Sáu Thức, vẫn có Thập Nhị Xứ, vẫn có 
Thập Bát Giới. Đó là “Thân Tâm” của chúng ta và đấy 
mới chính là Siêu Việt Có. 

Cũng vì Bát Nhã Tính Bất Nhị như vậy nên vẫn có 
cả các phương tiện tu hành như: 

Tu theo Tứ Thánh Đế (Phật Giáo Nguyên Thủy, 
Tiểu Thừa), đắc quả vị Thanh Văn. 

Tu theo Thập Nhị Nhân Duyên (Mười Hai Nhân 
Duyên, Phật Giáo Nguyên Thủy, Trung Thừa), đắc 
quả vị Bích Chỉ Phật. 

Tu theo Lục Độ (Sáu Ba La Mật, Đại Thừa), đắc 
quả vị Bồ Tát. 

Tu theo Bát Nhã (Tối Thượng Thừa), đắc Diệu 
Giác, Đẳng Giác, Chính Đẳng Chính Giác. 

Mọi phương tiện tu hành và sự chứng đắc đều tại 
nơi chúng ta đang hiện sống, rất là thực tế. Bởi Đức 
Phật đã dạy: 


“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp”. 
119 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Cũng y như thế, trong sách: “The Three Pillars 
of Zen” (Ba Trụ Thiền), Thiền Sư Philip Kapleau dạy 
rằng: “Theo y chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh, thì phải 
nói Có đã, rồi hãy nói Không”, vì Không ở đây là 
nghĩa của Tự Tính Không, tức là nghĩa có sở đắc! 
Thì đương nhiên phải có tu, có chứng, có đắc đã, rồi 
mới được nói là vô sở đắc tức là vô tu, vô chứng, vô 
đắc và không có Phật để thành, không có văn tự, 
không có lời nói, không có đường lối tu hành, không 
có không gian, không có thời gian v.v... Có như vậy 
mới đích thật là Thật Tướng Bát Nhã với nghĩa hai 
chiều để thể hiện được cái Một, rồi tự siêu việt cả 
Một lẫn Hai là thế đấy. 


Đoạn IV: 


Đức Phật dạy cách y chỉ theo Bát Nhã Tâm 
Kinh là để hướng dẫn chúng ta có phương pháp tu 
hành rốt ráo: 

“Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát 
Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, 
vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết- 
bàn.” 


Giải nghĩa trong đoạn IV này: 
Câu "Dĩ vô sở đắc cố" 
Chữ “*Vô” của câu này ở nghĩa tích cực! nói “Vô” 


là để thể hiện cái diệu dụng, diệu hữu tích cực của Bát 
Nhã Tính. 


120 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Vô Thân mới là đại Thân. 
Vô Đắc mới là đắc Ba La Mật Đa. 
Ba La Mật Đa là tuyệt đối tịch tĩnh. 


Câu: “Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa 
cố”. 

Bồ Tát có Vô Sở Đắc thì mới thật là Bồ Đề Tát 
Đỏa, tức Bồ Tát có đủ năng lực vi diệu để độ cho 
chúng sinh bằng cách y chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Câu: “Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô 
hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết 
Bàn”. 

Chữ “Vô quải ngại” và chữ “*viễn Ly” trong câu 
này nghĩa là: Nếu các Bồ Tát tu hành đến độ Vô Sở 
Đắc thật sự, thì mới phù hợp với cái Vô Vi Diệu, Vô 
Nhiệm Mầu, Vô Diệu Hữu, cho nên đương nhiên 
Tâm thông suốt, chẳng còn gì chướng ngại cả, và tự 
động mọi vô minh điên đảo của Tâm Vọng Tưởng 
cũng tự ly tán hết; đó chính là Diệu Tâm của Bồ Tát, 
vô cùng thanh tịnh, tịch tĩnh... do vậy mà tạm được 
gọi là Niết Bàn Diệu Tâm. Đến đây nếu Bồ Tát vô 
sở trụ nơi Niết Bàn Diệu Tâm, thì mới có thể tinh tấn 
để có hy vọng bước tới được quả vị Phật! Nếu Bồ Tát 
còn có chút vọng tưởng nào, dù chỉ thoáng qua là có 
chứng, có đắc, có Niết Bàn thật sự, thì Bồ Tát ấy chỉ 
là dậm chân một chỗ mà thôi, không thể bước lên quả 
vị Phật được. 


121 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Câu: “Tam thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La 
Mật Đa cố, 


đắc A Nậu Đa La Tam Miệu, Tam Bồ Đề”. 


A Nậu Đa La: Là Vô Thượng 
Tam Miệu: Là Chính Đẳng 
Tam Bồ Đề: Là Chính Giác 


Chư Phật ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai đều tu 
đúng y chỉ của Bát Nhã Ba La Mật Đa như đã giải 
thích ở trên, nên mới đắc Vô Thượng Chính Đắng 
Chính Giác. 


Đoạn V: 
Đức Phật trực chỉ dạy rằng: 'Bát Nhã Ba La Mật 

Đa là Chú tuyệt diệu, là Chú tuyệt đối chân thật hữu 

dụng trừ được mọi khổ đau sinh tử” 
Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thần 
Chú, thị đại minh Chú, thị vô thượng 
Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, năng trừ 
nhất thiết khổ, chân thật bất hư: 


Giải nghĩa đoạn V: 
Bởi thế cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là: 
Thị đại thần Chú: 


Cho những ai còn nhiều vô minh, khi tu và tụng 
Bát Nhã đã không hiểu gì cả, mà lại tin rằng: Tụng 
càng nhiều thì càng linh ứng cho những gì mình 
nguyện ước! Tu và tụng như vậy thì chẳng dính dáng 
gì đến sự diệu dụng của Bát Nhã. 


122 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Thị đại minh Chú: 

Cho những a1, ít vô minh nên khi tu và tụng Bát 
Nhã, đã hiểu phần nào về Bát Nhã, vì vậy mà đã có 
thể hiện chút ít diệu dụng của Bát Nhã. 

Thị vô thượng Chú: 

Cho những ai vô minh đã tạm sạch. Thức đã 
chuyển thành Trí, nhưng chưa hoàn toàn, nên khi tu 
và tụng Bát Nhã thì cũng thấm nhuần, vì đã hiểu gần 
như trọn vẹn về Lý của Bát Nhã, nhưng về Sự thì 
chưa được tuyệt đối y chân thật nghĩa Bát Nhã trong 
mọi hành động của ““Phân Tâm”. Vì vậy mà cái diệu 
dụng bộc phát của Bát Nhã không được tròn đầy, 
không thể hiện đúng mức. 

Thị vô đẳng đẳng Chú: 

Cho những ai Thức đã chuyển hoàn toàn thành 
Trí Tuệ Bát Nhã. Sự thấm nhuâần cũng tuyệt đối, Lý 
và Sự viên dung! Nên tự động Thân Tâm thể hiện cái 
đại Diệu Dụng, đại Diệu Hữu, đại Diệu Vô của Bát 
Nhã, vì thế mà viên mãn trong mọi cử chỉ, hành động, 
lời nói... đều là Thật Tướng Bát Nhã: Chân, Thiện, 
Mỹ trong mọi lúc, mọi thời. Như thế mới là: 

Năng trừ nhất thiết khổ 
Chân thật bất hư 


Đoạn VỊ: 
Đây là những câu “Chú” cuối cùng của Bát Nhã 
Tâm Kinh: 


123 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết chú viết: 

“Vết đế, yết đế, ba la yết đế ba la tăng yết 
đế, Bồ Đề tát bà ha”. 


Giải nghĩa đoạn VỊ: 

Khi một vị nào đó là Phật, là Bồ Tát, là La Hán, là 
Bích Chi Phật, là Tu Sĩ hay Cư Sĩ đang tu... mà đọc 
Chú, thì câu Chú đó, bài Chú đó sẽ hữu hiệu tương ứng 
với sự thanh tịnh “Thân Tâm” và sự thông suốt về phật 
pháp ở cỡ nào đó của vị ấy. 

Dĩ nhiên là khi đọc Chú này, tức là đọc Kinh Bát 
Nhã, thì ai cũng đọc trọn vẹn cả bài Kinh với 260 chữ, 
với mục đích là muốn giúp toàn thể quí vị hữu hình 
cũng như vô hình, Âm cũng như Dương, đều hiểu được 
ý nghĩa tối thượng, chân thật của Bát Nhã Tâm Kinh 
mà thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. 

Sự hữu hiệu vô cùng quan trọng khi đọc Chú, vì 
câu chú hay bài chú nào cũng đều là những mệnh lệnh 
của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát cũng chính là Phật 
Tính của chúng ta, khi chúng ta chú Tâm 100% để 
Tụng Chú. Do lẽ đó, những câu Chú hay những bài 
Chú, khi đọc lên có hữu hiệu hay không và sự hữu hiệu 
nhiễu hay ít đều do năng lực tu hành tương ứng của 
từng vị. 

Thí dụ: 


Phật đọc Chú thì tuyệt đối hữu hiệu. 
Bồ Tát đọc Chú thì tùy theo Bồ Tát ở cỡ nào thì 


124 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


năng lực và sự diệu dụng sẽ tương ứng hữu hiệu ở cỡ 
đó. 

Chúng ta là những vị đang tu hành mà tụng Chú 
thì mức độ hữu hiệu tùy theo sự thanh tịnh ““Thân 
Tâm” của chúng ta ở cỡ nào, sự thấu hiểu về Bát Nhã 
ở cố nào, trí tuệ ở cỡ nào, Từ bi ở cỡ nào, để mà có 
năng lực và sự hữu hiệu tương ứng khi tự độ và tha 
độ. 

Sau đây là những Kinh Phật dạy y nghĩa của Bát 
Nhã Tâm Kinh về toàn vũ trụ, vạn vật, con người, 
trời, trăng, mây, nước v.v... đều do: Tự Tính Bát 
Nhã, Vạn Pháp Duy Tâm, Nhất Thiết Duy Tâm Tạo, 
Pháp Giới Tính trùng trùng duyên khởi... Có nghĩa là 
Phật Tính duyên khởi ra Vạn Pháp... 

Sự thật là vậy, hầu như tất cả các Kinh Phật dù 
nói xa, nói gần cũng đều dạy cùng một nghĩa y như 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật. 

Và đây là những dẫn chứng của vài Kinh có y 
nghĩa như Kinh Bát Nhã Ba La Mật. 

Thí dụ như: 

Bát Nhã Tâm Kinh trực chỉ dạy về “Tứ Cú Kệ”: 

Có 

Không 

Cũng Có, cũng Không 

Chẳng Có, chẳng Không 
Có nghĩa là: 


125 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vạn Pháp không thể nào rơi vào Tứ Cú này, tức 
là Vạn Pháp không liên hệ gì đến Tâm Thức Nhị Biên 
để mà chấp chước Vạn Pháp là thật hay là giả, là có 
hay là không, vì Vạn Pháp là do Tự Tính Bất Nhị, là 
do Tự Tính Không, là do Nhất Thiết Duy Tâm Tạo. 


L. Kinh Kim Cương 
Kinh Kim Cương Đức Phật dạy về: Nghĩa ba 
câu cũng không khác gì nghĩa Tứ Cú Kệ của Kinh 
Bát Nhã! Phật dạy Tu Bồ Đề như sau: 
"Những vi trần ấy tức phi vi trần, thị 
danh vi trần” 


À 


Có nghĩa, đây là những “VI Trần”, những “Vì 
Trần” ấy không phải là những vi trần, thì mới đích thị 
là những Vi Trần (nghĩa Ba Câu) nhưng đừng chấp 
thật. 

Như vậy là “nghĩa Ba Câu” y hệt “nghĩa Tứ Cú” 
của Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ vì Kinh Kim Cương là 
một phần của Đại Bát Nhã Tâm Kinh, cho nên khi 
Bát Nhã Tâm Kinh dạy: 

Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 

Thì Kinh Kim Cương cũng dạy: 
Vi trần tức thị Không 
Không tức thị Vi Trần 

Bởi tất cả Vạn Pháp đều do Tự Tính Không, 
đều do Tự Tính Bất Nhị, đều do Nhất Thiết Duy 


126 


PHÂN I - Kỳ VI ° Bát Nhã Tính Không 


Tâm Tạo lập nên. Vì vậy mà Vạn Pháp đều không 
sai biệt và không hề rời nhau. Nên: 
"Vạn Pháp tức thị Không, Không tức thị 
Vạn Pháp” 
Nghĩa là: Vạn Pháp Bất Nhị tức là Vạn Pháp 
không trong tương đối thì tự động la Tứ Cú. 


II. Kính Pháp Hoa: 


Đức Phật dạy: 


Ngay tại thế gian, tất cả Vạn Pháp đều là 
Tự Tính Bất Nhị, đều là Nhất Thiết Duy 
Tâm Tạo... 
Do vậy mà: 
Thị Pháp trụ Pháp vị 
Thế Gian thường trụ Pháp 

Nghĩa là: 

Mỗi Pháp đều có ngôi vị, Pháp nào trụ theo ngôi 
vị Pháp đó, Vạn Pháp ở thế gian đều có Phật Tính 
nên đều là thường trụ Pháp! 

Hai câu Kinh tiếp theo: 

Chư Pháp tùng Bản Lai 
Thường tự tịch diệt Tướng 

Câu Kinh: Chư Pháp tùng Bản Lai 

Có nghĩa là: Vạn Pháp, Pháp nào cũng tùng Bản 
Lai... vì là Tự Tính Bát Nhã hóa hiện nên vạn Pháp, 


127 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


tức là Vạn Pháp đều có Phật Tính ngaytại thế gian! 
Do đó trong Kinh mới có câu: 
Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
Và câu Kinh Thường tự tịch diệt Tướng: 
Có nghĩa là: Vạn Pháp đều là Phật Tính thì 
Tướng thường tự tịch diệt. Vì Vạn Pháp từ “Tính 
Không” hóa hiện ra, nên tự động vạn sắc tướng đều 


` 


là: 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
(Sắc ở đây là siêu việt Sắc, có hiện hữu hẳn hoi và 
Không ở dây là Chân Không Diệu Hữu, chứ không 
phải là cái không đối với cái có, túc là cái không của 
đoạn diệt.) 
Như vậy, nghĩa của Kinh Pháp Hoa y hệt nghĩa 
của Bát Nhã Tâm Kinh: 
Vạn Pháp đều là Sắc, cũng đều là Không 
Vậy đúng là: 
Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


(Siêu Việt Sắc đang hiện hữu, còn Không này là Không 
Tích Cực, Không Siêu Việt, nên nó tự thể hiện cái Siêu 
Việt Sắc.) 


Cho nên: 
Sắc/Không ở đây là Siêu Việt Sắc, Siêu Việt 
Không, cũng là Siêu Việt Có, và Siêu Việt Không! 


128 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


Xin nhắc lại, tất cả Vạn Pháp đều do Tự Tính hóa 
hiện... Nên cái Có và cái Không của Vạn Pháp đều 
đang hiện hữu... nhưng chỉ “Giống như Có mà không 
phải thật Có và giống như Không mà không phải thật 
Không.” Nghĩa là chúng ta không thể dùng cái Thức 
Tâm Phân Biệt theo nghĩa xác định hay nghĩa phủ 
định của thế gian để hiểu về Vạn Pháp siêu việt. 


IIIL Lãng Nghiêm Kính 

Đức Phật tóm thu tất cả Tứ Khoa và Thất Đại về 
Như Lai Tạng. 

Tứ Khoa: 

Tứ Khoa là: Ngũ Ấm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ 
và Thập Bát Giới. 

Ngũ Ấm: 

Ngũ Ấm là: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 
Lục Nhập: 

Lục Nhập là: Sáu cách thu nạp tiền cảnh (Sáu 
Trần), tức Sáu Căn của con người thu nạp Sáu Trần 
(Thế Giới). 

Nghĩa là trong từng sát na, Sáu Căn của chúng ta 
là: “Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, Ý”, tiếp xúc và thu 
nạp Sáu Trần là: “Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp” 
(Thế-Giới.) 

Nhãn Căn thu nạp Sắc Trần 

Nhĩ Căn thu nạp Thanh Trần 

Tỉ Căn thu nạp Hương Trần 


129 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Thiệt Căn thu nạp VỊ Trần 
Thân Căn thu nạp Xúc Trần 
Y Căn thu nạp Pháp Trần 
Thập Nhị Xứ 
Thập Nhị Xứ là: Mười hai chỗ Thấy, Nghe, Hay 
Biết rất giới hạn của con người: 
Nhãn Căn với Sắc Trần 
Nhĩ Căn với Thanh Trần 
Tỉ Căn với Hương Trần 
Thiệt Căn với Vị Trần 
Thân Căn với Xúc Trần 
Ý Căn với Pháp Trần 
Thập Bát Giới 
Thập Bát Giới là: Mười tám cái Thấy, Nghe, Hay 
Biết rất giới hạn của con người: 
Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
Tiếp xúc với: 
Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 
Để có: 
Sáu Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, 
Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức 
Thất Đại 
Thất Đại là: Địa Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại, Phong 
Đại, Không Đại, Kiến Đại và Thức Đại. Bảy thứ Đại 
này ở cùng khắp mười phương, tám hướng nên gọi là 
Đại. 
Phật tóm thu: 


130 


PHÂN I - Kỳ VI ° Bát Nhã Tính Không 


Tứ Khoa, Thất Đại về Như Lai Tạng có nghĩa là 
Phật muốn dạy chúng ta là: Toàn Thân Tâm của con 
người và toàn thế giới, toàn vũ trụ vạn vật đều vốn là 
Chân Như Tính cùng khắp, nhiệm mâu, sáng suốt và 
thường trụ. Đấy chính là Như Lai Tạng! 

Như vậy, nghĩa của Kinh Lăng Nghiêm cũng 
chẳng khác gì Bát Nhã Tâm Kinh. 

Bát Nhã Tính là Như Lai Tạng Tính, là Chân 
Như Tính, đều là Tự Tính Bất Nhị! Cũng là Pháp 
Giới Tính trùng trùng duyên khởi lập nên vạn pháp 
hiện hữu ở ngay trước mắt chúng ta. 


Kính Hoa Nghiêm 


Đức Phật dạy: 


Nhất thiết duy Tâm tạo. 
Vạn Pháp duy Tâm. 
Một là tất cả, tất cả là Một. 


Tâm chính là Pháp Giới Tính, là Phật Tính tạo 
dựng nên Vạn Pháp! Thì Vạn Pháp đương nhiên là 
Pháp Giới Tính, là Tự Tính Bất Nhị, cũng là Bát 
Nhã Tính, nên: 


“Một là tất cả, tất cả là Một”. 
Kính Viên Giác 
Đức Phật dạy: 
“Lầa Huyễn tức Giác” 
Theo y chỉ của “Kinh Viên Giác” cũng chẳng 
khác gì y chỉ của “Bát Nhã Tâm Kinh” thì: “Thân 


131 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tâm”, Thế Giới không hề rời nhau. Cho nên, khi Tâm 
chúng ta bị vọng tưởng huyễn hoặc do Nhất Niệm Vô 
Minh bao trùm và điều động từ vô thủy... thì đương 
nhiên toàn ““[hân Tâm”, cùng Vạn Pháp quanh chúng 
ta, cũng đều tưởng như là huyễn hóa hết. 

Cho đến khi nào chúng ta tu tập hết vọng tưởng 
s¡ mê thì Tính Giác sẵn đó sẽ ló dạng ra, gọi là Giác 
Ngộ! Mà sự Giác Ngộ cũng có cạn, có sâu, nên nhân 
quả sẽ tương ứng cùng mức độ để thấy được sự phơi 
bây tương ứng của Thật Tính cũng là Thật Tướng 
Bát Nhã vốn sẵn hiện hữu ngay tại "Thân Tâm" của 
chúng ta và ngay vũ trụ vạn vật đều là cảnh giới Bát 
Nhã... Tất cả là do kết quả của sự giác ngộ sâu hay 
nông mà hé lộ được Chân Tâm tương ứng! Đó gọi là 
Lầa Huyễn tức Giác. Thật ra, cảnh giới Bát Nhã thì 
lúc nào cũng vẫn thế, cũng vẫn đấy, không có gì thay 
đổi cả. Chỉ tại cái “Khái Niệm Bất Giác” nhị biên, 
chấp thật, chấp giả là cái vọng tưởng của Tâm Thức 
làm chúng ta mê muội, để rồi sống trong cái vọng 
tưởng điên đảo đó nên lúc nào cũng chấp ta, chấp 
người, chấp đúng, chấp sai, chấp giàu, chấp nghèo, 
chấp giỏi, chấp dốt, chấp sinh, chấp tử và chấp toàn 
thể vũ trụ vạn vật quanh chúng ta cũng là thật, là giả, 
là vô thường, là thường v.v... 

Lầa Huyễn tức Giác đi vào chỉ tiết rốt ráo hơn, có 
nghĩa là Tâm chúng ta ngoài “Chân Như Niệm” ra, 
chẳng sinh một niệm nào khác, tức là Tán Loạn Tâm 
trở về Nhất Tâm, cũng là Nhất Niệm Vô Minh tự 
động hồi Tâm chuyển hướng Thiện. 


132 


PHÂN I - Kỳ VI ° Bát Nhã Tính Không 


Khi “Niệm Bất Giác” tỉnh mộng thì tự động là 
“Tính Giác” vẫn sẵn đấy. 

Khi “Vô minh Niệm” tỉnh mộng thì tự động là 
“Chân Như Niệm” cũng vẫn sẵn đấy. 

Thật ra chân thật nghĩa của Lìa Huyễn tức Giác là 
chẳng chuyển, chẳng đập, chẳng phá, chẳng đi, chẳng 
về gì cả, mà chỉ là tu hành làm sao để bỏ được cái Khái 
Niệm Bất Giác nhị biên phân biệt đầy vô minh, thì Bản 
Giác, Tính Giác vốn có sẵn đó hiện tiền. 

Khi chúng ta đã tu hành đúng Chính Pháp, biết 
ha được mọi huyễn hóa của Thức Tâm, tức là đã 
chuyển được Tâm Niệm Vọng Tưởng trở về nguyên 
thủy của nó là “Chân Như Niệm”, thì tự động Thức 
chuyển thành Trí, tức “Bát Nhã Trí” thì đương nhiên 
thấy rõ toàn Thân Tâm, toàn Thế Giới vốn vẫn đấy, 
đều vốn là “Tính Giác”, tức “Phật Tính”. Do vậy mà 
con mắt thế gian của chúng ta, tức là con mắt mù bởi 
vô minh, làm nên huyễn vọng bao đời, bao kiếp! 
Ngày nay nếu đã giác ngộ thì không còn thấy vạn 
cảnh đang hiện hữu là thật hay là giả nữa! Vì khi 
Nhục Nhãn đã chuyển về nguyên thủy của nó là Phật 
Nhãn thì thấy thông suốt và thấy đúng y như câu 
Kinh Đức Phật đã dạy: 


Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp. 


Vạn Pháp là do Pháp Giới Tính, Phật Tính 
hóa hiện. 
Cũng vì vạn Pháp không hề rời Pháp Giới Tính 
như vậy, nên Vạn Pháp đích thị là “Phật Tính”! Vạn 


133 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Pháp cũng chính là Tính bình đẳng không sai khác; 
Do vậy mà Vạn Pháp còn được gọi là “Bát Nhã Tính”, 
là “Tính Bất Nhị” v.v... và bây giờ chúng ta mới hiểu 
được nghĩa của: 

Toàn Vọng là Chân, 

Lầa Huyễn tức Giác là thế. 

Đó là Chân Lý bất biến, thường hằng, mặc dầu 
không sai khác, nhưng vì là “Tự Tính Bát Nhã” biến 
hiện, hiện hóa ra muôn cảnh vật giống như có khác 
nhau... khiến chúng ta tưởng như là có sai khác! Sự 
thật thì tất cả chỉ là “Tính Chân Như” nhiệm mầu 
(Pháp Giới Tính), vốn dĩ vi diệu, ẩn mật, âm thâm, 
vận hành hiện hóa nên Vạn Pháp đang hiện hữu và cứ 
thế diễn tiến mãi... không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy 
nhiên, hãy cẩn trọng đừng chấp Vạn Pháp, toàn Vũ 
Trụ Vạn Vật, Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới là có 
thật. Bởi vì tất cả đều là siêu việt! Nên không ảnh 
hưởng øì đến những khái niệm của Tâm Thức Vọng 
Tưởng, chấp vạn Pháp đó là có thật hay không có 
thật, hoặc chấp tất cả đều là huyễn giả và chấp cả 
ThânTâm này cũng là huyển giả, thì thật là Vô Minh. 

Có biết đâu toàn thế giới, đại vũ trụ vạn vật và 
ngay cả Thân/Tâm hiện hữu của chúng ta đều là do 
“Bát Nhã Tính” hóa hiện, cho nên trước muôn cảnh 
vật “Bát Nhã” mà chúng ta chợt lóc lên một khái 
niệm chấp thật hay chấp giả, chấp Có hay chấp Không 
thì ngay lập tức, tự động chúng ta bị rơi vào tình trạng 
Nhị Biên tương đối của sinh tử. Vì chúng ta chỉ chấp 
một chiều là có hay không có, sống hay chết, trong 


134 


PHÂN I - Kỳ VI + Bát Nhã Tính Không 


khi Đức Phật dạy: “Phật Pháp không thể rời Thế Gian 
Pháp”. Đạo, Đời không phải là hai, cũng như Đồng 
Tiền phải có hai mặt mới là Đồng Tiền. 

Pháp Bảo Đàn Kính 

Lục Tổ dạy: 

“Ba mươi sáu Pháp Đố” là bao gồm hết vũ trụ, 
vạn vật... tức Vạn Pháp! 

(Pháp đối là Pháp Bất Nhị, Bất Nhị tức là Trung 
Đạo, mà Trung Đạo là Phật Tính). 

Ý nói Vạn Pháp đều là Tự Tính Bất Nhị, mà Vạn 
Pháp đã Bất Nhị, thì đương nhiên Vạn Pháp là Trung 
Đạo. 

Vạn Pháp là Trung Đạo thì Vạn Pháp là “Phật 
Tính” 

Vạn Pháp là Phật Tính thì lại đúng y chỉ của “Bát 
Nhã Tâm Kinh” đã dạy, đã tả về “Thân Tâm”, Thế 
Giới, Vũ Trụ: Tất cả đều là Bát Nhã Tính. 

Duy Ma Cật Kính: 

Dạy: “Từ gốc Vô sở trụ lập nên tất cả các 
Pháp” 

Vô sở trụ là Phật Tính, mà Phật Tính lập nên 


Vạn Pháp, thì Vạn Pháp phải là Phật Tính là lẽ 
đương nhiên! 


Vậy cũng đúng với nghĩa của Bát Nhã Tâm 
Kinh, vạn pháp đều do một Bát Nhã Tính, Pháp 
Giới Tính tạo lập nên. 


135 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 





Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Thúy Vinh 


137 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Kỳ VII 
Bát Nhã Tính Không 


ua sáu kỳ viết về những yếu chỉ quan trọng 
của Kinh Bát Nhã, chúng ta dù ít dù nhiều, 
chắc chắn đã giải ngộ được triết lý cao siêu 
nhưng rất hiện thực trong Bát Nhã Tâm Kinh. Tóm 
tắt, bao gồm các kỳ: 
Kỳ I - Mục địch tối thượng của Đức Phật: Trực 
chỉ khai ngộ “Phật Tính” của chúng sinh. 
Kỳ II - Chân Thật nghĩa của Sắc/Không trong 
“Bát Nhã Tâm Kinh” 
Kỳ II - Chân Không Diệu Hữu 
Kỳ IV - Siêu Việt Có 
Kỳ V - Siêu Việt Không 
Kỳ VI - Chân Thật Nghĩa của “Bát Nhã Tâm 
Kinh” với 260 chữ. 
Kỳ VII - Chân Thật Nghĩa của “Bát Nhã Tâm 
Kinh” với 260 chữ (Phương tiện phá chấp bằng chữ 
VÔ). 


139 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Dạy Phương Tiện Tu để phá chấp và cách chuyển 
Tâm Thức Số § (Tám) thành Trí Tuệ Bát Nhã. 

Vâng, 

Chúng ta hiểu từ tổng quát đến chi tiết... hiểu 
suôi rồi hiểu ngược, và hiểu qua cả 7 (bảy) Kinh khác, 
đều có cùng một nghĩa với Kinh Bát Nhã. Mục đích 
để tăng thêm sự tin tưởng, lòng tôn kính, biết ơn và tri 
ân Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni bằng cách thể 
nguyện theo bước chân Ngài là y chỉ: 


“Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu, Tam Bồ Đề”. 


Y theo mạch Kinh Bát Nhã, sau khi chúng ta đã 
tạm hiểu trọn vẹn những gì cần phải hiểu về “Bát Nhã 
Tâm Kinh” thì nay mới đi đến giai đoạn là buông bỏ 
hết tất cả những øì đã học và đã hiểu, để không còn 
vướng mắc một mảy may nào của tri kiến phàm phu. 
Mục đích là để không chấp trụ và làm sao để vượt ra 
ngoài được “Tứ Cú Kệ” của Bát Nhã, mà lại hợp với 
câu Kinh: “Ứng vô sở trụ nhi sinh Kỳ Tâm”, tức Tâm 
Vô Sở Trụ của Kinh Kim Cang! 

Do lẽ ấy mà bây giờ chúng ta học cách phá “Chấp 
thật” bằng chữ “Vô” của bài Kinh Bát Nhã 260 chữ 
đã dạy. 

Thưa, chữ Vô tới giai đoạn này lại có nghĩa khác. 
Chữ Vô trong giai đoạn tu hành này là cái “Vô của 
Bát Nhã” phá “chấp thật” tất cả những gì chúng ta đã 
học... để không còn một ý niệm nào của Tâm Thức 


140 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Phân Biệt mà chấp với trụ, làm chướng ngại và không 
phù hợp “Tâm Vô Sở Trụ'”. 

Nếu đã hiểu được những lời dạy thâm thúy của 
Bát Nhã Tâm Kinh như thế, thì chữ “Vô của Bát 
Nhã” ở đây quả đúng là Vô vi diệu, Vô nhiệm mâu. 

Theo Đức Phật Thích Ca với tích “Niễm Hoa Thị 
Chúng”: 

“Không có Bát Nhã thì không phải là Bát Nhã.” 
Mà: 

“Có Bát Nhã cũng không phải là Bát Nhã.” 

Bởi đã là Trí Tuệ Bát Nhã thì không có nghĩa nhị 
biên tương đối và không thể nào rơi vào Tứ Cú: Cớ/ 
Không, Chẳng Cớ/Chẳng Không, Cũng Cóớ/Cũng 
Không. 

Cho nên với chữ “Vô” phá chấp này không phải ở 
nghĩa tiêu cực, không phải là cái Không của đoạn diệt, 
tức cái “Vô”, cái “Không” trống rỗng, mà chữ “Vô” 
phá chấp ở đây là để thể hiện cái Đại Diệu Dụng nhiệm 
mâu của Tự Tính Bát Nhã. “Vô của Bát Nhã” phá chấp 
thật này lan tỏa tới đâu thì cái Đại Diệu Dụng hiện tới 
đó! Ngoài ra cũng còn có nghĩa khác nữa là cái “Vô 
của Bát Nhã” hay cái “Không của Bát Nhã” phá chấp 
tới đâu thì Tâm vọng tưởng, tri kiến phàm phu của 
chúng ta cũng được tẩy sạch tương ứng y như vậy. 

Do vậy mà cái “Vô của Bát Nhã” phá chấp thật 
ấy, khi nó đã phá tới cùng, thì cái Đại Diệu Dụng cũng 
tự động tới cùng, và cái Tri Kiến phàm phu với mọi tập 
khí của chúng ta cũng tàn lụi tới cùng để tự động hiển 


141 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


bày trọn vẹn cái Đại Diệu Dụng, Đại Trí Tuệ Bát Nhã 
với hào quang chiếu soi cùng khắp pháp giới và vũ trụ 
vạn vật. 

Chung quy là sau khi chúng ta đã hiểu hết sự vi 
diệu của Bát Nhã rôi, thì tất cả những điều đã học, đã 
hiểu, đã đạt v.v... đều phải xả buông hết để không 
“chấp thật Có” những thứ ấy. Nếu làm được như vậy 
thì mới đích thị là Tâm Trí Bát Nhã; Cho nên, chân 
thật nghĩa của Bát Nhã đòi hỏi chúng ta phải hiểu trong 
sự “Tuần tự vi tiến”; bởi thế mà chúng ta lại đi vào toàn 
thể bài Kinh Bát Nhã 260 chữ một lần nữa để hiểu cách 
phá chấp, cách tẩy tịnh bằng chữ “Vô” tuyệt đối, mầu 
nhiệm của “Bát Nhã Tính Không”. 


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kính. 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến Ngũ Uẩn 
giai Không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất 
dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị 
Sắc; Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục 
như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng: 
bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 
Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; Vô sắc, thinh, 
hương, vi, xúc, pháp; Vô nhãn giới, nãi 
chí Vô ý thức giới; Vô vô minh, diệc vô vô 
mỉnh tận; Nãi chí Vô lão tử, diệc Vô lão 


142 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


tử tận; Vô khổ, tập, diệt, đạo; Vô trí, diệc 
Vô đắc. 

Dĩ Vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã 
Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, Vô 
quái ngại cố, Vô hữu khủng bố, viễn ly 
điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 
Tam thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, đắc A Nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 
thần Chú, thị đại minh Chú, 

thị vô thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, 
năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 
hư. 


Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết Chú viết: 

'Vết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng 
yết đế, Bồ đề tát bà ha." 


Tới đây, chúng ta bắt đầu “Nguyện giải Như Lai 
chân thật nghĩa” của bài Kinh trên với chi tiết từng 
chữ, từng câu, từng đoạn theo y chỉ của bộ Kinh “Ma 
Ha Bát Nhã Ba La Mật`. 


Là đại, là to lớn mênh mông không ngần mé (có 
nghĩa bao hàm toàn thể vũ trụ vạn vật, bao hàm Ba Cõi 
cùng khắp mười phương tám hướng). 


Bát Nhã: 
Là Trí Tuệ Phật, cũng là Trí Tuệ sẵn có của 
chúng ta khi hết vô minh và hiểu Phật Pháp rốt ráo. 


143 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Ba La Mật: 


Là Đáo Bỉ Ngạn, tức vượt qua bờ bên kia là bờ 
giải thoát phiền não sinh tử; còn có nghĩa nữa là tuyệt 
đối viên mãn thanh tịnh, tịch tĩnh, tịch diệt (Tâm Vô 
Sở Trụ). 


Đa: 
Chỉ là tiếng đệm, không có nghĩa. 


Thật ra, Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa là Tự 
Tính Bát Nhã, cũng chính là "Phật Tính". 


Đoạn I: 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã 
Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn 
giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Y theo Bát Nhã là “Hành thâm Bát Nhã để chiếu 
kiến Ngũ Uẩn giai Không ”, tức chúng ta Tham Thiễn, 
mà phải tham đúng mức, tham đến độ công phu miên 
mật thì Nghi Tình sẽ thành khối, và đương nhiên sẽ 
rõ thế nào là Ngũ Uẩn giai Không. Đó mới là chân 
nghĩa của giai Không, cũng chính là chữ “Vô”, chữ 
“Không” đã chỉ ở trên. 

Chúng ta dùng chữ Vô để Tham Thiền thì kết 
cuộc là sẽ làm tan đi mọi vọng tưởng của Tâm Thức, 
vì khi chúng ta đã Tham Thiền tới mức độ thật miên 
mật thì tự động là cái “Vô”, cái “Không” tới đâu thì 
Vọng Tưởng tan biến tới đó, để Chân Tính ló rạng 


144 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


cũng tương ứng như vậy; nếu chúng ta tẩy được như 
thế, phá được như thế mới là Độ Nhất Thiết Khổ Ách. 


Tóm lại việc Tham Thiển cho đúng mức là sẽ đến 
kết quả thật sự mà tất cả cũng chỉ là sự nhiếp tâm tột 
độ, để nhận biết rõ ràng từng hơi thở vào/ra, hay sự 
nhiếp tâm tột độ vào từng chữ của câu Công Án thật 
minh bạch, sẽ sinh ra Nghi Tình và tuần tự đưa chúng 
ta đi qua từng lớp Vô Minh từ nông tới sâu của Tiền 
Ngũ Thức rồi đến thức Số Sáu, qua Thức Số Bảy và 
vào thẳng Thức Số Tám để tẩy, để phá đi cái màn vô 
minh rất vững chắc, rất sâu dây của Tâm Thức vọng 
tưởng đã âm thầm chiêu cảm mọi thiện/ác trong hằng 
hà sa số kiếp của chúng ta... rồi dựng lên thành một 
dòng Nghiệp Lực thật kiên cố, cứng chắc như sắt, như 
thép; để tự âm thầm đưa chúng ta đi quanh vòng sinh 
tử luân hồi không bao giờ ngưng nghỉ) 


Đoạn II: 
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị Không, Không bất 
dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị 
Sắc; Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục 
như thị. 

Hai chữ Sắc/Không này đã được giải thích rất rõ 
ràng ở bài Bát Nhã số IV: “Siêu Việt Có” tức là “Siêu 
Việt vạn Pháp hiện hữu có hữu hình”; bài số V: “Siêu 
Việt Không” tức là “vạn Pháp hiện hữu có hữu hình 
ấy đồng thời cũng đã là siêu việt vô hình”. Sở dĩ khó 
giải thích đến như vậy chỉ vì toàn thể vạn Pháp Sắc/ 
Không này là sự hóa hiện của “Nhất Thiết Duy Tâm 


145 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tạo”. Cho nên xin đừng hiểu lầm sắc sắc/ không 
không là nghĩa rỗng không để lại rơi vào sự “Chấp 
Thật Có” hoặc “Chấp Thật Không” là điều tối ky. 
Sự thật thì Sắc/Không là bất nhị 
Cái Sắc trong đoạn II này phải 
là 100% “cái Không Vi Diệu”: 
Sắc tức thị Không 
Cái Không trong đoạn II này phải là 100% 
“cái Sắc nhiệm mầu” đang hiện hữu: 
Không tức thị Sắc 
Thì Thọ, Tưởng, Hành, Thức (Ngũ Uẩn) 
cũng y như vậy: 


Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị. 


Cũng bởi Sắc và Không đều là do “Nhất Thiết 
Duy Tâm Tạo”... nên đều không có Tự Tính! Hai cái 
không khác nhau, cho nên Thân Tâm của chúng ta 
chính là nghĩa này, và tất cả vạn Pháp, vũ trụ, vạn 
vật, thì cũng không ngoài nghĩa ấy. 

Nếu chẳng hiểu trọn vẹn như vậy thì chúng ta 
vẫn còn vương vấn ở cái tri kiến phàm phu, là Tâm 
Vọng Tưởng với sự tác ý của Nhất Niệm Vô Minh 
(nhị biên phân biệt), luôn ở nghĩa tiêu cực chấp thật 
là có, hoặc chấp thật là không có gì. 

Chú Ý: 

Nên nhớ cái “Vô của Bát Nhấ/ vi diệu di tới đâu thì sự 


146 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


nhiệm mâu, diệu dụng hiện hữu tới đó! Nếu còn một 
my may nào trống rỗng thì không phải là Bát Nhã. 


Đoạn II: 

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng: 
bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 
tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 
Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; Vô sắc, thinh, 
hương, vi, xúc, pháp; Vô nhãn giới, nãi 
chí vô ý thức giới. 

Đoạn III này dùng chữ: “Vô của Bát Nhã” phá 
chấp thật, cũng là để tẩy sạch đi cái tri kiến phàm 
phu. cái Tâm vọng tưởng vô minh của chúng ta. 

'"Thị chư Pháp không tướng"' 

Có nghĩa là: Toàn thể các Pháp ở thế gian dù có 
hình tướng, hay không có hình tướng đều vốn dĩ là 
không tướng bất sinh, bất diệt. Chính là Tự Tính của 
toàn thể các Pháp ở thế gian. 

Vì tất cả là do: 
Bát Nhã Ba La Mật Đa hay hiển thị tướng thế gian 
(Bát Nhã Kinh) 
Nhất Thiết Duy Tâm Tạo 
(Hoa Nghiêm Kinh) 


Chư Pháp tùng Bản Lai 
Thường tự tịch diệt Tướng 
(Pháp Hoa Kinh) 


147 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Cho nên: 

Sắc chẳng thể rời được Không 
Không cũng chẳng thể rời được Sắc. 

Vạn Pháp hiện hữu trước mặt chúng ta đều có 
Phật Tính! Nên tự nó vừa có hình tướng và tự nó cũng 
vừa tịch diệt tướng rồi, không cần phải tiêu hủy đi thì 
nó mới không còn hình tướng; nếu chúng ta nghĩ rằng 
phải đem hủy diệt nó đi, thì ngay lập tức chúng ta bị 
rơi vào cái không của đoạn diệt! 

Chữ Không, chữ Vô trong đoạn III của Kinh Bát 
Nhã này, chúng ta lại càng phải hiểu nó ở nghĩa tích 
cực và cũng là đang trong giai đoạn tuần tự vi tiến, 
cho nên chữ Không, chữ Vô lại tự thiên biến, vạn hóa 
thành cái Vô của Bát Nhã phá chấp thật. 

Cái Vô của Bát Nhã phá chấp với 3 nghĩa như 
sau: 

1. Cái Vô phá đi những tác ý, những ý niệm chấp 
có thật hay chấp không có thật, cho dù là chấp siêu 
việt Có hay chấp siêu việt Không. 

2. Cái Vô này đông thời còn tẩy sạch đi những tri 
kiến của Tâm Thức vô minh. 

3. Cái Vô còn tuyệt siêu hơn nữa là khi cái Vô 
càng vĩ đại thì cái diệu dụng, diệu hữu càng nhiệm 
mầu và cũng càng hữu hiệu y như vậy. 

Tất cả cũng chỉ vì: Thị chư Pháp không Tướng 
như thế nên tự động vạn Pháp: 


148 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Bất sinh, bất diệt, bất cấu, 
bất tịnh, bất tăng, bất giảm 


Và vạn Pháp đều cùng một nghĩa của chữ “Vô” 
vi diệu như ba nghĩa ở trên, cho nên trong cái Không 
Tướng ấy, tức trong cái “Thị cố Không Trung” ấy, 
thì: 
° Không có cái gì để cho chúng ta chấp thật là 
có Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 
° Không có cái gì để cho chúng ta chấp thật là 
có Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. 
° Không có cái gì để cho chúng ta chấp thật là 
có Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, 
Pháp. 
« Cũng không có cái gì để cho chúng ta chấp 
thật là có 18 Giới. 
Và vẫn với nghĩa của chữ “Vô” vi diệu, nhiệm 
mầu là: 
‹ “Vô” vừa phá đi cái ý niệm chấp thật 
‹ “Vô” vừa tẩy sạch đi cái Tri Kiến của Tâm 
Thức 
« “Vô” vừa hiển bày cái diệu dụng, cái năng lực, 
cái thanh tịnh, cái Trí Tuệ và cái Vạn Đức... 
Đoạn IV 
Nên đoạn kinh sau đây cũng thế: 
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận; Nãi chí 
vô lão tử, diệc vô lão tử tận; Vô khổ, tập, 


149 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


diệt, đạo; Vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc 
cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, 
vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng 
tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 

Chữ 'Vô của Bát Nhã với ba nghĩa trên là để 
khẳng định rõ ràng: 

Không có cái gì để chúng ta chấp thật là có vô 
minh để tận nó đi. vì vô minh chỉ là cái vọng tưởng 
không có thật. 

Vô vô minh, diệc vô vô mỉnh tận 

Tất cả chỉ là vọng tưởng làm chúng ta có khái 
niệm nhị biên: già/trẻ, sống/chết mà thôi. Vì vậy, 
không có cái gì để chúng ta chấp thật là có già, có 
chết cả. 

Đồng thời đoạn này còn dạy là chắng có đường 
lối tu Quán Thập Nhị Nhân Duyên để cho chúng ta 
chấp thật là có đắc Duyên Giác (Bích Chi Phật, Độc 
Nhãn Phật). 

Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận 

Cũng chẳng có đường lối tu theo Tứ Thánh Đế 
là: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo", để chúng ta chấp thật là có 
đắc Thanh Văn (Bốn quả vị Thánh Đế: Tu Đà Hoàn, 
Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nghe tiếng 
Phật dạy mà ngộ đạo nên gọi là Thanh Văn). 


Vô khổ, tập, diệt, đạo 


150 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Và cũng chẳng có cái gì gọi là đường lối tu Trí 

Tuệ để cho chúng ta chấp thật là có đắc Bồ Tát. 
Vô trí, diệc vô đắc 
Thật đúng như vậy vì: 
Dĩ vô sở đắc cố 

Tất cả đều không chấp thật có chứng đắc gì cả thì 
mới phù hợp với chữ Vô của Bát Nhã: vi diệu như 
trên đã giải thích, và mới có đủ năng lực, đạo lực làm 
Bồ - Tát: 

Bồ-Đề-Tát-Đóa 

Để giác hữu tình, tức giác ngộ cho chúng sinh. 

Nếu tất cả đều 'Vô' sở đắc thật sự 100% y chữ Vô 
vi diệu của Bát Nhã đã giải thích ở trên, thì thân tâm 
tuyệt đối là thân tâm Bát Nhã, vốn tự thanh tịnh, tự 
hiển bày cái diệu dụng, cái năng lực hữu dụng tuyệt 
đối. Đấy chính là: 

Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố 

Và cũng vì hoàn toàn “Vô sở đắc” như thế, y như 
nghĩa Vô của Bát Nhã" ở trên, nên Tâm không bị cái 
sở đắc làm quải ngại. 

Do vậy mới được gọi là: 

Y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại 

Khi đã là Tâm Bát-Nhã vô quải ngại rồi, thì 

đương nhiên cũng được: 
Vô hữu khủng bố 

Chữ “Viễn Ly' ở đoạn Kinh này cũng y nghĩa như 

chữ Vô của Bát Nhã là: 


151 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tự Ly những khái niệm chấp thật Có 

Tự Ly những tri kiến nhị biên của phàm phu 

Và vì tự động Ly nên tự hiển thị diệu dụng của 
Bát Nhã. 

Do vậy mà Kinh dạy: 


Viễn ly điên đảo mộng tưởng, 
cứu cánh Niết-Bàn 

Câu Kinh này có nghĩa: 

Không có cái gì để cho chúng ta chấp thật là có 
cứu cánh Niết-bàn cả. Sở dĩ chúng ta chấp là có Niết- 
bàn thật sự là do sự hiểu lầm về mọi tác động của 
Tâm vọng tưởng: lúc thì nó liên tục tán loạn bời bời, 
lúc thì nó ngưng, (chính lúc ngưng đó), chúng ta hiểu 
lầm là Niết-bàn! Cái ngưng tạm thời không suy nghĩ, 
không có một vọng tưởng øì cả, nó hoàn toàn trống 
rỗng lâu hay mau là tùy từng hành giả tu Thiên với 
từng pháp môn khác nhau mà có tình trạng đó xảy ra, 
nhất là các vị tu Thiên Chỉ là Thiền Samatha”" Cho 
nên, khi chúng ta đã hiểu rõ như vậy thì đừng chấp là 
có Niết-bàn. Như thế mới không bị sự điên đảo của 
Tâm Thức Vọng Tưởng làm phiễn. 


Đoạn Kính V: 


Tam thế Chư Phật y Bát-Nhã-Ba-La- 
Mật-Đa cố, 
đắc A-Nậu- đa-la-tam-miệu tam-bô-đề. 
Đoạn kinh nây nói đến Tam Thế Chư Phật (Chư 
Phật ba đời) cũng phải y chỉ theo đường lối "Bát Nhã" 


152 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


thì mới đạt đến được "A-Nậu-đa-la-tam-miệu tam- 
bổ-để" là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Tức là: 

Ngay cả Chư Phật ba đời (Tam Thế Chư Phật), 
sau khi đã phá được Chấp Thật "Có" từ Phàm Phu, 
Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa cho đến Tối 
Thượng Thừa, phá sạch hết mọi tri kiến, không còn 
chấp thật bất cứ pháp môn nào nữa thì mới đạt đến: 


"A-Nậu-đa-la-tam-miệu tam-bô-đề" tức 
Vô Thượng Chính Đẳng, Chính Giác 
"Y chỉ Bát Nhã" là phải thông suốt hết mạch 
kinh, phải hiểu tuần tự từ thô tới tế, từ suôi tới ngược, 
nhất là phải hiểu rốt ráo những chữ Không, Vô và 
Ly. 
Vì Tự Tính Không nên vạn Pháp đều tự động 
Bất Nhị, do đó: 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 
Vì Tự Tính Vô Sinh nên vạn Pháp đều tự động: 
Bất Sinh Bất Diệt 
Vì Tự Tính Ly nên vạn Pháp đều tự động: 
Vô Sở Trụ 
Mục đích nhắc đi nhắc lại ý nghĩa vô cùng quan 
trọng của ba chữ nầy (Không, Vô, Ly) là để chúng ta 
thấm nhuần y chỉ của Bát-Nhã Tâm-Kinh và sửa 
soạn vào đường lối "Niêm Hoa Thị Chúng" tức 
phương pháp Tu Trực Chỉ của đức Phật Thích-ca 


153 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Mâu-ni thì mới tu tới được Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Và đồng thời: Với ba chữ: "Không", "Vô", "Ly" 
này: Đức Phật còn dùng để phá chấp thật Có, phá chấp 
thật Không, tức phá đi Tâm Thức Nhị Biên, cũng là 
phá "Nhất Niệm Vô Minh". Và vẫn với chữ Vô lại 
được dùng để nói đến cái Vô Niệm là phương cách: 


"Trực chỉ Nhân Tâm, 
Kiến Tính Giải Thoát Sinh Tử" 

Sau đây là phương cách tu "Trực Chỉ Bát Nhã" 
với chữ Vô của Tâm Kinh cũng không khác với Lục 
Tổ Huệ Năng đã dạy: Lấy Vô Niệm làm Tông Chỉ để 
Tu. 
^ wr:a... | VÔ: Là Vô Tâm Thức Nhị Biên phân biệt 
Vô Niệm 

Niệm: Là Niệm Chân Như Bản Tính 
Tới đây chúng ta đang ở đoạn V với câu Kinh: 
Tam thế Chư Phật y Bát-Nhã-Ba-La- 
Mật-Đa cố, 
đắc A-Nậu- Đa-La-Tam-Miệu Tam-Bồ- 
Đề. 

Dạy về chư Phật ba đời cũng phải tu theo Bát 
Nhã Ba La Mật Đa (tức là tu theo Bát Nhã Tính 
Không cũng là tu theo Trực Chỉ chữ Vô của Bát 
Nhã), thì mới đắc được "Vô Thượng Chính Đẳng 
Chính Giác"! Cho nên chúng tôi lại phải xin tạm 
ngưng khoảng 2 trang giấy, để nói về phương cách 
Thiền Trực Chỉ "Niêm Hoa Vi Tiếu", tức phương 


154 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


cách: "Giáo Ngoại Biệt Truyền" của Đức Phật đã 
truyền qua các Tổ cho đến ngày hôm nay, có nhiều 
cách như: Ngồi Thiền đúng cách; Tham Thoại Đầu; 
Tham Công Án; Chỉ Quán Đả Tọa tức là cách Thiền 
chú Tâm vào Hơi Thở v.v... 

Hiện tại với chúng ta thì dùng Vô Niệm để tẩy 
xóa sạch mọi tri kiến, mọi tập khí phàm phu, bằng 
cách thay Nhất NiệmVô Minh bằng Chân Như 
Niệm. Có nghĩa là: Bằng sự chú tâm tuyệt đối làm 
sao mà ngoài Chân Như Niệm ra sẽ không có bất cứ 
Niệm nào khác của Tâm Thức Vọng Tưởng chen vào 
nữa. Tức là thay vì chúng ta công phu theo cách tham 
câu Công Án hay câu Niệm Phật v.v... bằng cái 
miệng, hoặc bằng cổ họng, hoặc bằng ý nghĩ trong 
đầu; đó chỉ là công phu hời hợt bên ngoài của Thức 
Số Sáu (Ý Thức) thì bây giờ chúng ta dùng ngay Thức 
Số Bảy để công phu (Thức Số Bảy là cái Thức luôn 
nghĩ ngợi, nói thầm thì liên miên suốt ngày đêm 
không ngưng nghỉì). 

Nay chúng ta bắt Thức Số Bảy đó thay những cái 
nói thầm thì lôi thôi ấy bằng sự nỗ lực chú tâm Tham 
Thiền tức là hỏi câu Công Án (hỏi tức là Tham). 

Khi chúng ta ngôi Thiền, hãy dùng sự nỗ lực chú 
tâm 100% để nhận biết từng Hơi Thở vào, từng Hơi 
Thở ra, cũng như nhận biết từng câu hỏi của câu Công 
Án, có nghĩa là mình đang Tham, tức đang hỏi, cũng 
là đang Công Phu... nhưng nếu có trường hợp bị 
Vọng Tưởng xen vào, hoặc tự dưng mình ngừng 


155 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tham, ngừng hỏi thì sự nhận biết cũng tự động nhận 
ra ngay lập tức. 

Chúng ta nên nhớ: Hơi Thở vào, Hơi Thở ra, 
cũng như những câu Tham, tức những câu hỏi về 
Công Án đều là sự Vô Thường, nên lúc có, lúc không, 
tức là lúc sống, lúc chết! Còn Cái Đang Nhận Biết 
thì ngược lại, nó thường hằng và lúc nào cũng vẫn 
đấy, nó rất bén nhạy, cho nên khi chúng ta Tham 
Thiền có liên tục hay không liên tục, tức là câu Công 
Án chúng ta có hỏi hay không hỏi nữa, nó đều nhận 
biết hết, thì Thở hay không Thở nữa nó cũng nhận ra 
y như vậy. 

Đấy là cách công phu trực chỉ của Bát Nhã: làm 
sao từ Thức Số Bảy đi vào Tâm Thức Số Tám, để phá 
đi cái cội nguồn Vô Minh, Vô Tướng mà trong từng 
Sát Na, nó đã, và vẫn đang chiêu cảm những thiện/ác 
của chúng ta trong hằng hà sa số kiếp thành một dòng 
Nghiệp Lực, tuy vô hình, vô tướng, nhưng rất kiên 
cố, rất sâu dây, và cũng rất phân minh theo Nhân 
Quả, để đưa chúng ta đi quanh vòng bánh xe luân hồi 
mãi mãi. 

Đó là sự thật! Nếu chúng ta muốn vĩnh viễn thoát 
khỏi vòng sinh tử, thì không có cách gì ngoài cách phá 
đi cái vòng nghiệp lực vô hình, vô tướng ấy, tức là làm 
sao phải phá cho được cái Kho Vô Tướng, tức Thức Số 
8 (Tám) đang chứa Nhân Quả thiện / ác trong hằng hà 
sa số kiếp của chúng ta; nếu chúng ta phá được Tâm 
Thức ấy, thì mới vĩnh viễn giải thoát; và đó mới đích 
thật là A-Nậu-ĐÐa-La-Tam Miệu Tam-Bồ-Đề. 


156 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Nếu chúng ta kiên trì và khao khát giải thoát sinh 
tử thì chúng ta hãy y chỉ cách tu theo Bát Nhã của 
Đức Phật là dùng ngay cái "Vô Niệm” mà công phu, 
vì chỉ có cách này là vào thắng được Thức Số Bảy, để 
rồi tiến vào Thức Số Tám, mà phá cho hết cái 
"Không" sâu dây kiên cố đó! Ngoài ra đường lối nào 
cũng vẫn bị cái "Không" này án ngữ vì chưa được rốt 
ráo mặc dầu mọi đường lối vẫn là của Đức Phật dạy. 

Phải chăng Ngài muốn chúng ta trước sau gì khi 
tiến tới cứu cánh tuyệt đối là phải thông suốt cả bốn 
Thừa (Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Tối Thượng 
Thừa), rồi hãy gọi là Nhất Thừa hay Bát Nhã Ba La 
Mật Đa (vô tu, vô chứng, vô Pháp Môn, vô danh tự, vô 
lời nói). Đó là y chỉ bài Kinh Bát Nhã 260 chữ mà Đức 
Phật đã hướng dẫn chúng ta. 

Tại đây xin nói về kết quả của Công Phu khi 
chúng ta thực hành công phu trực chỉ này: 

Vâng, với Thức Số Bảy mà công phu không bị 
gián đoạn thì sẽ có Nghi Tình và nhờ công phu Nghi 
Tình sẽ tự động giúp chúng ta thanh tịnh được Thức 
Số Bảy và mọi tán loạn Tâm trong từng Sát Na, để rồi 
tiến vào Thức Số Tám. Nếu vẫn giữ Công Phu thật 
miên mật như thế, thì tự động chúng ta sẽ chuyển hóa 
được Tâm Thức Vọng Tưởng thành Nhất Tâm, rồi 
vượt Niệm/Vô Niệm, và cuối cùng là vượt cả Vô Tâm 
lẫn Hữu Tâm. Để rồi Thân Tâm, Vũ Trụ, Vạn Vật chỉ 
là Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật Đa. 


Vô Tâm là hoàn toàn không một mảy may niệm 
nào của hữu tâm (tức Thức Tâm), mà duy nhất là 


157 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


công phu thôi, vì công phu quá ư miên mật đến nỗi 
tưởng như không hề có công phu. 

Nếu chúng ta giữ được công phu miên mật không 
ngưng nghỉ như vậy... kể cả trong mọi tư thế: Đi, đứng, 
nằm, ngôi, ngủ, nghỉ, làm việc v.v... cho đến khi toàn 
thể thân tâm đều là công phu... thì đó mới là công phu 
với Chân Như Niệm thật sự! Để rồi tự động Chân Như 
Niệm này hiển bày toàn là diệu dụng, diệu hữu của 
Thân Tâm Bát Nhã tức “Thân Tâm Nhất Như”. 

Thưa đó là đường lối “Niêm Hoa Thị Chúng”, 
tức đường lối “Bát Nhã Trực Chỉ” mà Đức Phật thuyết 
Pháp tại Hội Linh Sơn, núi Lình Thứu. 


Xin được nhắc sơ về sự tích “Niêm Hoa Thị 
Chúng” của Đức Phật Thích-ca Mâu-n1. 


Niêm hoa vi tiếu (Niêm Hoa Thị Chúng): Đây là 
một giai thoại Thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp mỉm cười. 

Ngày hôm ấy, trên núi Linh Thứu trước mặt 
đông đảo đại chúng, Đức Thế Tôn không 
tuyên thuyết pháp như mọi ngày, mà lặng lẽ 
đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác, 
chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có đại trưởng lão 
Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền 
tuyên bố với đại chúng: “Ta có Chánh Pháp 
Nhãn Tạng, Niết-Bàn Diệu Tâm, Thật 
Tướng mà Vô Tướng. Đó là Pháp Môn Vì 
Diệu, không lập văn tự và lời nói, tức Giáo 
Ngoại Biệt Truyễn. Nay ta trao cho Ma-ha 
Ca-diếp” 


158 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


Đoạn Kinh: 


Tam thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

Đoạn này được giải thích cặn kế vì nó là đường 
lối Tu Trực Chỉ Bát Nhã vô cùng quan trọng, rất cần 
thiết không thể thiếu cho tất cả mọi hành giả đã đi 
đến mức tu cuối cùng của mục đích giải thoát sinh tử 
vĩnh viễn là A-Nậu-đa-la-tam miệu Tam-Bồ-Đề, là 
Chính Đẳng Chính Giác. 

Sau đây xin được tiếp theo nốt hai đoạn cuối của 
bài Kinh Bát Nhã 260 chữ. 

Đoạn kinh: 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại thân 
chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị 
vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, 
chân thật bất hư. 

Đoạn Kinh này nhấn mạnh về năng lực thanh 
tịnh là kết quả của sự tu hành. Tùy theo sự khao khát 
giải thoát sinh tử ở cỡ nào, để có sự kiên trì, sự nỗ lực, 
sự tự tin mà y chỉ việc tu hành theo đường lối Trực 
Chỉ Bát Nhã. 

Như đã nói ở trên, khi đã thâm nhập, đã hiểu, đã 
thông suốt Tâm Bát Nhã rồi, thì cuối cùng chúng ta 
phải dùng cái “Vô Vi Diệu” để quét, để tẩy tịnh cho 
hết những tri kiến đã học, đã hiểu, đã chấp, dù chỉ là 
sự chấp chước thoáng qua, rất mơ hồ, cũng không 
phù hợp với Tự Tính Bát Nhã được. 


159 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thế đấy, cái “Không”, cái “Vô” trong Đạo Phật, 
tức cái “Không”, cái “Vô” của Bát Nhã Tâm tuyệt 
diệu làm sao! Vì cái “Không”, cái “Vô” nhiệm mầu 
này phá tới đâu, tẩy tịnh tới đâu thì cái Diệu Dụng, 
Diệu Hữu, Diệu Hạnh, Diệu Đức và “Năng Lực Vi 
Diệu” của Tự Tính Bát Nhã hiện ra tới đó... 

Do vậy mà sự đọc, tụng Chú, tức là “tụng mệnh 
lệnh của Chú” có hữu hiệu ít, có hữu hiệu nhiều hay có 
hữu hiệu tối đa, đều là do sự tương ứng tu hành của các 
vị hành giả đã thâm nhập Bát Nhã đến cỡ nào, và sự 
hành thâm cái “Vô” phá chấp thật, cũng là cái “Vô” 
tẩy tịnh mọi tri kiến phàm phu được tới đâu thì cái 
Năng Lực của Tự Tính Bát Nhã sẽ hiện hữu để thể hiện 
sự thực dụng ở cỡ đó! Cho nên khi tụng Kinh Bát Nhã 
là tụng Chú Bát Nhã, cũng là tụng mệnh lệnh của Tự 
Tính Bát Nhã để tự độ và tha độ chúng sinh... thì tùy 
theo mức độ thực hành cái “Vô” (phá chấp thật) của 
từng vị hành giả, có sự thanh tịnh càng nhiều thì càng 
bộc phát sức mạnh, sức dụng và sức chiêu cảm để lợi 
ích chúng sinh ... 

Tóm lại, tùy theo kết quả tu hành của từng vị để có 
sự phát huy “mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã” và cũng 
y theo từng trình độ của các vị để mà có năng lực biến 
thiên như sau: 

Mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã chỉ phát hiện ở 
mức độ: 

“Đại Thần Chú” 
Mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã phát hiện ở mức 


độ cao hơn là: 


160 


PHẦN I - Kỳ VII + Bát Nhã Tính Không 


“Đại Minh Chú”. 

Mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã phát hiện ở mức 
độ tối đa là: 
“Vô Thượng Chú”. 


Mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã phát hiện tới 
cứu cánh là không còn gì có thể so sánh được nữa là: 


“Vô Đẳng Đẳng Chú”. 

Cái tự độ và tha độ của một hành giả khi tụng, 
đọc “Chú Bát Nhã” tức tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà 
sức diệu dụng của Tự Tính Bát Nhã thể hiện được 
mệnh lệnh là “Vô Đắng Đắng Chú”, thì quả đúng là 
“Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư” thật sự rồi. 

Đoạn chót là câu Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, 
tức thuyết chú viết: 
Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết 
đế, Bồ đề tát bà ha. 

Đây là một câu Chú ngắn, gọn. Nếu chúng ta 
tụng thật nỗ lực bằng Nhất Tâm Thanh Tịnh thì cũng 
thể hiện được cái mệnh lệnh của Tự Tính Bát Nhã rất 
hữu hiệu khi cần thiết! Nhất là khi vội vã không đủ 
thời gian để tụng nguyên cả bài kinh Bát Nhã. 

Chú Ý: 

“Thần Chú” là mệnh lệnh, biểu hiện sức diệu dụng, 

sức mạnh, cũng là năng lực ví diệu của Bát Nhã Tính. 


161 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 

















Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Thúy Vinh 


163 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Kỳ VII 
Bát Nhã Tính Không 


ộ Kinh Bát Nhã Tính Không hầu hết được cô 

đọng trong hai Yếu Chỉ dưới đây, dùng để làm 

Tông Chỉ, tức là để căn cứ vào hai Yếu Chỉ đó 
mà khai triển, diễn giải sự thiên biến vạn hóa về nghĩa 
siêu việt, không ngần mé của vạn Pháp do Bát Nhã 
Tính Không tạo dựng nên! Và cũng vì sự thiên biến 
vạn hóa của “Bát Nhã Tính” như thế, nên chúng ta 
không thể tránh được việc nhắc đi, nhắc lại rất nhiều 
lần... Tuy nhiên mỗi chỗ cần nhắc như vậy, đều có 
nghĩa khác nhau! Do vậy mà khi đọc về “Bát Nhã” 
chúng ta rất cần sự kiên trì và suy tư thật nhiều, hầu 
thấm nhuần những Diệu Nghĩa của Bát Nhã Tính 
Không là thế. Và đây là: 


Yếu Chỉ I 
Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 


165 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 


Yếu Chỉ II 


Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Chúng tôi xin được mạn phép gọi hai Yếu Chỉ 
ấy là hai Phương Trình cho dễ hiểu, dễ nhớ: 


Phương Trình I: 
Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 

Vì vạn Pháp là Tự Tính Không cho nên vạn 
Pháp: Không quá khứ, không hiện tại, không vị lai; 
Không thời gian, không không gian; Không phương 
tiện; Không danh từ, không lời nói v.v... 

Vì vạn Pháp là Tự Tính Bất Nhị cho nên vạn 
Pháp: không đẹp / không xấu; Không giỏi / không 
dốt, Không yêu/ không ghét; Không vui / không 
buôn; Không đi / không về; Không chứng / không 
đắc;Không sinh / không tử. 

Vì vạn Pháp là Tự Tính Vô Sinh cho nên vạn 
Pháp: không sinh, không diệt; Không sạch, không 
nhơ; Không tăng, không giảm; Không còn, không 
mất v.v... 


166 


PHÂN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Vì vạn Pháp là Tự Tính Ly cho nên vạn Pháp: 
Tự Tịnh, Tự Định, Tự chiếu tỏa, Tự vi diệu, Tự nhiệm 
mâu; Tự chẳng dính dáng gì đến mọi phiền não, trần 
lao, tập khí của Vọng Tâm Thức. 


Phương Trình II: 


Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Sắc tức thị Không là: Toàn thể vũ trụ vạn vật 
cũng là toàn Pháp, cũng là vạn vạn sắc tướng đang 
hiện hữu đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính 
Không hiện hóa, nên vạn vạn pháp đó là Tính Không 
và là “Tính Không” vi diệu nhiệm mâu, tức Chân 
Không nhưng lại có Diệu Hữu và “Diệu Hữu” chính 
là vũ trụ vạn vật... 

Không tức thị Sắc là: Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tính Không tức là toàn thể vũ trụ vạn vật, cũng là 
vạn Pháp, cũng là vạn sắc tướng đang hiện hữu ngay 
đây. Vạn pháp hiện hữu này vừa là Sắc cũng vừa là 
Không. 

Thật ra đã gọi là Tính Không, là Tính Giác, là 
Phật Tính thì không thể nào phân tích, giảng giải, lý 
luận gì được, nhưng vì phương tiện nên chúng ta cũng 
phải tạm dùng mọi danh từ, mọi lời nói dù là giả danh 
để diễn giải, thì mới có thể tạm hiểu về Tính Không 
ấy: 

167 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Không Pháp nào cộng với Pháp nào. 

Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Các Pháp đều Vô Sở Hữu, Vô Sở Hữu chính là 
Tự Tính của các Pháp. Đây cũng gọi là các Pháp Vô 
VỊ, 

Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Các Pháp vốn Vô Sinh, Vô Diệt, Vô Cấu, Vô 
Tịnh. 

Thật Tướng của các Pháp rỗng không nên: 

Các Pháp chẳng khởi, chẳng thành tựu. 

Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Các danh tự Chư Phật, các danh tự Bồ Tát, cùng 
danh tự của các Pháp đều vốn không tên gọi, tên gọi 
là giả danh, tên gọi vốn Vô Sở Hữu nên tên gọi chẳng 
an trụ. 

Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Tác dụng Bất Khả Đắc, các Pháp đều Bất Khả 
Đắc, vì Bất Khả Đắc như thế nên chẳng thể thấy. 
Chẳng hạn như “Hữu Vi Tính” chẳng thấy “Vô Vi 
Tính” vì nếu rời “Hữu Vi” thì chẳng thể nói “Vô Vi”, 
và rời “Vô Vi” thì chẳng thể nói “Hữu Vi”; cho nên 
đối với tất cả các Pháp đều không chỗ thấy và cũng 
chẳng thấy Pháp nào ra ngoài “Thật Tính” này hay 
còn gọi là “Pháp Tính” này; và cũng vì Bất Khả Đắc 
nên không chấp chước, thì sẽ tăng thêm sự kỳ diệu, 
nhiệm mầu, tuyệt siêu lợi lạc. 


168 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Các Pháp đều không có tướng hoại. 

Thật Tính của các Pháp rỗng không nên: 

Chỉ dùng danh từ để nói, để giảng giải. 

Tuy Thật Tính của các Pháp là vậy, nhưng nếu 
chúng ta không chí tâm học hỏi rốt ráo để hiểu và 
thực hành Bát Nhã cho thật Ba La Mật, thì hiểu như 
trên mới chỉ là giải thích và hiểu một chiều, cũng 
chẳng khác gì đồng tiền chỉ có một mặt thì không 
phải là đồng tiền. Bởi thế, với Bát Nhã là phải hiểu 
cả hai chiều mới chính thật là Thật Tướng Bát Nhã. 
Cho nên Đức Phật mới dạy rằng: 


“Vô Sở Trụ mà vẫn an trụ” 
“Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế” 
“Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp” 


Do vậy mà: 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


Vì thế mà trong Bát Nhã Tâm Kinh 
Phẩm “Xá Lợi” 
Phẩm “Tập Tán” 
Phẩm “Tạm Giả” 
Đức Phật dạy: “Phải dùng Pháp Tướng để tu”, 


nghĩa là: 


169 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Phải có thân người với Sáu Căn (Mắt, Tai, Mũi, 
Lưỡi, Thân, Ý). 

Phải có vũ trụ vạn vật với Sáu Trần (Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, Xúc, Pháp). 


Phải có Thất Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, 
Kiến, Thức) và muôn Pháp đang hiện hữu, tức là 
dùng ngoại phương tiện để hướng vào nội phương 
tiện thì mới có thể nhận ra vạn Pháp với chúng ta là 
đồng nhất với Bát Nhã Tính Không. 


Vạn Pháp là Bát Nhã Tính Không 
Bát Nhã Tính Không là Vạn Pháp 
Bát Nhã Tâm Kinh 

Phẩm Hành Tướng” Đức Phật dạy: 

Mặc dầu là phải có thân người với Sáu Căn mới 
tu thành Phật được, nhưng nếu chấp thân người này 
có thật, thân này có đức hạnh, thân này đang tu hành 
giỏi dang, thân này có chứng, có đắc v.v... là tự mình 
khởi nên duyên này, duyên kia thì lại tự mình gây 
mọi phiền não, sinh tử... Có biết đâu vạn sắc tướng 
hiện hữu đều chẳng tương tục bao giờ! Vì không 
tương tục như thế cho nên vạn sắc tướng ấy mới 
không sinh, không diệt, còn trái lại vạn sắc tướng mà 
cứ vĩnh cửu, không thay, không đổi gì cả thì tất cả 
vạn vật chỉ giống như plastic, giống như gỗ, giống 
như đá, không thể hiện được sức sống linh động, kỳ 
diệu, tuyệt siêu, ý nghĩa đó là do câu Kinh Bát Nhã 
Đức Phật dạy: 


170 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Sắc chẳng tương tục, tức Sắc không sinh/không diệt 
Sắc chẳng tương tục, tức Sắc không diệt/không mất 


Cho nên phải có thân người, nhưng không được 
chấp chước thân này là thật hay là giả, là có hay là 
không, nếu được như thế thì mới gọi là hiểu được Chân 
Lý Bát Nhã và mới thành Phật ở ngay thân này. 


Với cùng ý nghĩa ấy: 
Trong Kinh Bát Nhã 
“Phẩm Tự” Đức Phật dạy: 


“Dùng phương pháp chẳng an trụ, mà an trụ mới 
là thực hành Bát Nhã.” 


Do vậy muốn giải thoát Sinh Tử thì phải học, 
phải hiểu Bát Nhã cho thật thấu đáo qua thân tâm 
Ngũ Uẩn hiện hữu của chúng ta và qua vũ trụ vạn vật 
ngay tại đây là sẽ ngộ Đạo, vì thế: 

Trong Kinh Bát Nhã 
Phẩm Phụng Bát? Đức Phật dạy: 


Trong Tính Không chẳng có Ngũ Uẩn: “Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức”, nhưng nếu mà lìa “Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức” thì cũng chẳng có Tính 
Không. 


Như vậy thì: 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tức là Tính Không. 
Tính Không tức là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 


(Tính Không là Tính vi diệu, nhiệm mâu) 


171 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Nói rõ hơn: 

Sắc chẳng khác với Không, cũng chẳng phải 
Không khác với Sắc, 

thì Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng y như vậy. 

Do đó chúng ta đừng bao giờ quên, nếu thậm 
thâm về Bát Nhã, thì tự động phải hiểu rằng: Có tất 
cả vạn Pháp ngay tại Thế Gian này, rồi sau đó mới 
được nói Không Có vạn Pháp! Tuy là phải nói thế là 
theo nghĩa của Bát Nhã Tính Không, nhưng sự thật 
thì phải hiểu rằng: dù muốn, dù không muốn thì tất cả 
vạn Pháp vẫn đang diễn tiến, hiện hóa, hóa hiện từng 
sát na không hề ngưng nghỉ bao giờ. Đó chính là sự 
Siêu Việt Có, vốn dĩ như vậy, thường hằng bất biến... 
Bởi vì vạn Pháp đều là do Tự Tính Bát Nhã hóa 
hiện, cho nên: Ngũ Uẩn vốn là Thật Tính, vốn là Tính 
Không siêu việt. Do vậy mà: 
Sắc rỗng không nên không có “Tướng Hoại” 
Thọ rỗng không nên không có ““Tướng Thọ” 
Tưởng rỗng không nên không có “Tướng Biết” 
Hành rỗng không nên không có “Tướng Ngã” 
Thức rỗng không nên không có “Tướng Tri Giác” 


Còn ngược lại là chúng ta theo Ngũ Uẩn Vô 
Minh với Ý Niệm Bất Giác, nên cứ gán ghép cho là 
có Hoại, có Thọ, có Biết, có Ngã, có Tri Giác (Đó là 
tác ý Kiến, Văn, Giác, Tri của Tâm Thức). 

Với Bát Nhã Tâm Kinh thì: 
Tất cả vạn Pháp: Vũ Trụ vạn vật, con người (chẳng 


172 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


trong Tam Giới, chẳng ngoài Tam Giới...) đều tự là 
Tính Không, đều tự là Tính Bất Nhị, đều tự là Tính 
Vô Sinh, đều tự là Tính Ly, nên đương nhiên phải có: 


Ngũ Uẩấn: Sắc, Thọ Tưởng, Hành, Thức 
Các Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý 
Thất Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến, Thức. 
®X————— >7 


Thân Tâm của chúng ta 


Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. 
Ngũ Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không. 
x==—===-.....-—....” 

Vũ Trụ Vạn Vật 


Tất cả: Ngũ Uẩn, các Căn, các Trần, các Thức, 
Thất Đại vừa kể trên đều do Tự Tính Bát Nhã mà ra, 
cho nên tất cả đều chẳng sinh, chẳng diệt, đều vô ngã, 
đều vô sở hữu nên đều bất khả đắc, đều là Tính Ly tức 
là Tự Tính Tịch Diệt; mà đã tịch diệt thì là bất sinh! 
Như vậy vạn Pháp đều chỉ là Như duy nhất, không hai, 
không khác! Đó là Thật Tính Không trong Bát Nhã, 
cũng chính là Chân Không: mà đã là Chân Không 
thì không thể nào rời Diệu Hữu... Vì vậy, Thật Tính 
Không mới không thể rời Thân Tâm hiện hữu của 
chúng ta và toàn thể vũ trụ vạn vật này. 

Bởi thế, khi thực hành Bát Nhã, chẳng nên có ý 
niệm bất giác, nghĩa là ý niệm phải phá hoại Tướng 
của các Pháp để rồi bị đi vào đoạn diệt Sinh Tử. 


Thí dụ như chúng ta chấp: 


173 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Khi chúng ta chết, phải đem thiêu rỗi mới gọi 
là không! 

Cái nhà, phải phá tan tành hoặc bị hư hoại, tàn 
như tro bụi rồi mới gọi là không! 

Thì những cái không đó gọi là không tiêu cực, 
tức là cái không của Nhất Niệm Vô Minh luôn luôn 
trong nhị biên tương đối, là cái không của sinh tử. 

Có biết đâu rằng: 

Vạn Pháp vốn tự đã là Không, cũng vốn tự là 
Sắc, vạn Pháp vốn tự Vô Sở Trụ mà lại An 


Trụ. 
Vạn Pháp vốn tự Xuất Thế mà vẫn Nhập 
Thế. 

Cho nên, 


Trong Bát Nhã Tâm Kinh 

Phẩm Tùy Hỷ” Đức Phật dạy: 

Chư Phật, chư Bồ Tát chẳng chấp thật, chẳng 
chấp giả mà thực hành y chỉ của Bát Nhã để hiểu 
rằng: 

Vạn Pháp vốn chắng hai Pháp, chắng phải 
chẳng hai Pháp. 

Vạn Pháp vốn chẳng phải Tướng, chẳng phải 
chẳng Tướng. 

Vạn Pháp vốn chẳng phải Pháp có thể được, 
chẳng phải Pháp chẳng thể được. 

Vạn Pháp chẳng phải Có, chẳng phải chẳng 
Có. 


174 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Chẳng Thấy, chẳng Biết, chẳng Nghe, chẳng 
phải chắng Thấy, chẳng phải chắng Biết, 
chẳng phải chẳng Nghe. 

Có như thế mới là tuyệt đối Thấy, Nghe, Biết tức 
là siêu việt Thấy, siêu việt Nghe, siêu việt Biết. 

Với Bát Nhã Ba La Mật thì vạn Pháp vốn chẳng 
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, 
nhưng chẳng bỏ Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô Sắc, cũng 
chẳng trụ Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô Sắc. 

Với Bát Nhã Ba La Mật thì vạn Pháp cũng 
chẳng trụ Pháp Vô Vi, chẳng bỏ Pháp Hữu Vi. Những 
Pháp Tướng này luôn luôn thường trụ, không sal, 
không khác... Vì Pháp Tướng, Pháp Trụ, Pháp VỊ 
đều thường trụ nên chẳng hề sai, chẳng hề mất bao 
giờ! 

Vì thế mà: 

Bát Nhã Tâm Kinh 
Phẩm Vô Tác” Đức Phật dạy: 


Với Bát Nhã, dầu rằng vạn Pháp đều là Tự Tính 
rỗng không, nhưng chư Đại Bồ Tát lại bởi nơi Bát 
Nhã Ba La Mật mà được Vô Thượng Bồ Đề; vì các 
Pháp tự là Tướng Không thì Tướng Không đó đã 
chính là Vô Thượng Bồ Đề; và cũng vì Bát Nhã Ba 
La Mật là Tính Không như vậy, nên mới: Không 
Nói, không Nghe, không Thấy, không Biết, không 
Chứng... Do đó mà không diệt, không mất. 

Ngược lại, người vô minh thì lúc nào cũng lăng 
xăng với những cái: Thấy, Nghe, Hay Biết... là tại 


175 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


cái Bất Giác của chúng ta chia Tính Giác (Phật Tính) 
làm sáu Giác Quan là: cái Thấy, cái Nghe, cái Ngửi, 
cái Nếm, cái Hay, cái Biết để rồi đi vào Sáu Nẻo 
Luân Hồi, tức là đi vào cái diệt, cái mất. 

Xin nhấn mạnh để chúng ta đừng quên rằng chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát thực hành theo y chỉ Bát Nhã 
Tính Không và lại chính ngay nơi Bát Nhã Tính 
Không đó mà được Vô Thượng Chính Đẳng, Chính 
Giác! Bởi các Pháp vốn tự là Tướng Không nên 
chính Tướng Không đó là Vô Thượng Bồ Đề! Và vì 
Vô Thượng Bồ Đề là Tính Không, là Bát Nhã Tính, 
là Phật Tính, cho nên mới: Siêu việt toàn thể Sắc/ 
Không, siêu việt mọi phương tiện, siêu việt mọi 
chứng đắc, siêu việt mọi Thấy, Nghe, Hay, Biết, và 
bặt mọi ngôn ngữ, lý luận, giảng giải v.v... 

Bởi những lý lẽ vừa kể trên, nên khi chúng ta tạm 
dùng danh từ để viết, để nói, để giảng, để tạm diễn 
nghĩa về Phật Pháp, về Bát Nhã Tính Không, thì 
phải tuyệt đối chú ý mà y chỉ Chân Lý Bát Nhã Tính 
Không, tức sẽ không bao giờ có thể ra ngoài được 
những dữ kiện sau đây: 


1. Nếu đã “Xác Định” là có vũ trụ vạn vật, thì ngay 


sau đó phải “Phủ Định” là không có vũ trụ vạn vật. 


2. Nếu đã “Phủ Định” là không có vũ trụ vạn vật, 
thì ngay sau đó phải “Xác Định” là có vũ trụ vạn vật. 


“xí 


Vũ trụ vạn vật tức vạn Pháp hiện hữu 


176 


PHẦN I - Kỳ VIII + Bát Nhã Tính Không 


Nói rõ hơn, nếu chúng ta “Xác Định” trước là Có 
vạn Pháp, thì sau đó chúng ta phải “Phủ Định” ngay 
là Không Có vạn Pháp! Hoặc ngược lại là nếu chúng 
ta “Phủ Định” trước là Không Có vạn Pháp, thì ngay 
sau đó chúng ta phải “Xác Định” là Có vạn Pháp, 
nhưng phải diễn giải cho thật rành mạch là vạn Pháp 
cũng là toàn thể: 

Vạn vạn sắc tướng tức thị Không 
Không tức thị vạn vạn sắc tướng. 


Sắc/Không ấy không thể rời nhau như đã nói ở 
trên, được dẫn chứng qua: “Phẩm Phụng Bát” của 
“Bát Nhã Tâm Kinh” Đức Phật dạy: 

Trong Tính Không chẳng có Ngũ Uẩn :Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức, nhưng nếu mà lìa Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức thì cũng chẳng có Tính Không. 

Do vậy: 

Ngũ Uẩn chẳng rời Tính Không 

Tính Không chẳng rời Ngũ Uẩn 


Sắc chẳng rời Không 
Không chẳng rời Sắc 


Sau khi đã chứng minh được toàn thể vạn Pháp 
không thể rời được Tính Không, thì đương nhiên vạn 
Pháp là Tính Không, là Một; là Oneness! Nói cách 
khác toàn thể Sắc/Không chỉ là Một; là Oneness! 
Thì tất cả đều là Đồng Nhất. 

Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


177 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


“Thân” chính là Tâm 
“Tâm” chính là Thân 
Dụng chính là Thể 
Thể chính là Dụng 


Giai đoạn cuối, đúng theo y chỉ của Bát Nhã 
Tính Không nên chúng ta phải nhấn mạnh một cách 
rõ ràng: Toàn thể vạn Pháp đều là siêu việt, đều vượt 
(beyond) Nhị Biên: có/không, thật/giả... là những 
Vọng Tưởng Bất Giác của chúng ta, lúc nào cũng gán 
ghép sống với chết; đẹp với xấu; giỏi với dốt; đắc với 
không đắc và có danh tự, với không có danh tự v.v... 
thì tất cả những sự đặt điều đó đều không hễ dính 
dáng gì đến toàn thể vũ trụ vạn vật, tức là vạn Pháp 
đang hiện hữu quanh đây đều vượt ngoài Tâm Thức 
phân biệt, nhị biên của chúng ta. 

Xin nhắc lại: Vì vạn Pháp vốn là Bát Nhã Tính 
Không, là Thật Tính rỗng không cho nên Vô Sở Hữu, 
Bất Khả Đắc. Do vậy mà: 

Vạn Pháp vượt ngoài Một với Nhiều 

Vạn Pháp vượt ngoài Có với Không 

Vạn Pháp vượt ngoài Hữu Tướng với Vô Tướng 

Vạn Pháp vượt ngoài Sắc với Không 

Vạn Pháp vượt ngoài Biết với Không Biết 

Tuy là tất cả vượt ngoài mọi sự như thế, nhưng sự 
vi diệu, nhiệm mâu của Bát Nhã Tính vốn vẫn cứ ẩn 
mật mà lại hiện hữu, hiện hữu mà lại ẩn mật trong 
từng sát na ngay tại thân tâm chúng ta và ngay ở vũ 
trụ vạn vật, bởi vậy mới không thể bàn luận và tranh 
cãi gì được. 


178 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Hai thí dụ dưới đây là để chúng ta hiểu rõ về Bát 
Nhã và cũng là để chỉ cách diễn giải về Bát Nhã theo 
đúng tôn chỉ Bát Nhã Tính Không, và đây là những 
gì được nhắc nhở lại tất cả dữ kiện mới viết ở trên để 
cho vào hai thí dụ sau đây, hầu khi chúng ta cần thực 
hành cách giảng giải hay cách viết về Bát Nhã Tính 
Không thì cứ y theo trực chỉ của Bát Nhã Tính là 
như vậy, để chẳng đi lòng vòng mất thời giờ và lạc 
mất Tông Chỉ. 


Thí dụ † 

Dùng nghĩa Phủ Định trước: 

Nếu chúng ta dùng nghĩa “Phủ Định” trước, để 
nói là Không Có tất cả vạn Pháp đang hiện hữu ở 
ngay đây, bởi chỉ có một Tính Không rỗng lặng mà 
thôi! Cho nên: Vô tu, vô chứng, vô ngôn, vô thuyết, 
vô phương tiện, không có Phật để thành v.v... thì sau 
đó, lập tức chúng ta phải “Xác Định” ngay là: Có vạn 
Pháp vi diệu, nhiệm mầu do Bát Nhã Tính hóa hiện 
đang hiện hữu tại đây. Do đó mà: 

Vạn Pháp vốn vẫn thường hằng ẩn ẩn, hiện hiện 
ngay đây; Vẫn vô sở trụ mà an trụ; vẫn xuất thế mà 
nhập thế! Cho nên chúng ta: 

Vẫn có Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, 


Thức. 

Vẫn có Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỉ, Thiệt, Thân, 
bế 

Vẫn có Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, 
Xúc, Pháp. 


179 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vẫn có Thất Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, 
Kiến, Thức. 
Vẫn có các đường lối: Tứ Thánh Đế, Thập Nhị 
Nhân Duyên, Bát Thánh Đạo, Lục Độ, Niêm 
Hoa Thị Chúng (Bát Nhã). 
Vẫn có mọi Chứng Đắc: Tu Đà Hoàn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm, A La Hán,Bồ Tát Sơ Phát 
Tâm cho đến Bồ Tát Thập Địa, Càn Tuệ Giác, 
Tứ Gia Hạnh Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, 
Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Diệu Giác, Đẳng 
Giác. Tức là vẫn có tất cả 57 đẳng cấp về 
chứng đắc. 

Thí dụ 2 

Dùng nghĩa Xác Định trước: 

Nếu chúng ta dùng nghĩa “Xác Định” trước, để 
nói là Có tất cả vạn Pháp đang hiện hữu ở ngay đây! 
Thì sau đó, lập tức chúng ta phải dùng nghĩa “Phủ 
Định” để nói rằng Không Có bất cứ Pháp nào tại đây 
(bởi vạn Pháp là do sự hóa hiện của Chân Như Phật 
Tính... cho nên tất cả chỉ giống như Có mà chẳng 
phải Thật Có; giống như Không mà chẳng phải Thật 
Không! ). 

Sự thật thì tất cả vạn Pháp vẫn Có nhưng là siêu 
việt Có 

(ức là “siêu việt vạn Pháp ” đang hiện hữu trong 
từng sát na chưa từng ngưng nghỉ bao giờ...) 


Tiến lên một bước: 


180 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


À 


Để chứng minh về “Thật Tính” của vạn Pháp 
Sắc/Không qua Bát Nhã Tâm Kinh thì “Toàn Sắc/ 
Toàn Không” trong vũ trụ vạn vật đều chẳng hề rời 
nhau như đã chứng minh ở những trang trên. Tại đây 
chúng tôi chỉ nhắc lại để cho vào thí dụ: 


Thì vẫn trong “Phẩm Tùy HỈ” của “Bát Nhã 
Tâm Kinh” Đức Phật dạy: 


Thật Tính Bát Nhã không rời vạn Pháp 
Vạn Pháp không rời Thật Tính Bát Nhã 


Hữu Tướng chẳng hề rời Vô Tướng 
Vô Tướng chẳng hề rời Hữu Tướng 


Toàn Sắc chẳng hề rời Toàn Không 


Toàn Không chẳng hề rời Toàn Sắc 


Hữu Hình chẳng hề rời Vô Hình 
Vô Hình chắng hề rời Hữu Hình 


Xuất Thế chẳng hề rời Nhập Thế 
Nhập Thế chẳng hề rời Xuất Thế 


Và nếu tất cả vạn Pháp Sắc/Không đều không 
thể rời được nhau như thế thì tất cả vạn Pháp Sắc/ 
Không chỉ là “Một”, là “Oneness”. Do vậy mà: 


181 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Một là Tất Cả, Tất Cả là Một 

Sắc là Không, Không là Sắc 

Tướng là Tính, Tính là Tướng 

Hữu Hình là Vô Hình, Vô Hình là Hữu Hình 
Xuất Thế là Nhập Thế, Nhập Thế là Xuất Thế 


Và cuối cùng, y theo diệu nghĩa của Bát Nhã 
Tính Không, Đức Phật dạy. Xin được nhắc lại y như 
phần đã giải thích ở trên: 

“Tất cả vạn Pháp đều Vượt (Beyond) ngoài Tâm 
Thức Vọng Tưởng gán ghép của thế gian! Vạn Pháp 
vốn là Siêu Việt” (bởi: “Vạn Pháp vốn là Bát Nhã 
Tính, Bát Nhã Tính vốn là vạn Pháp”, là Thật Tính 
rỗng không nên Bất Khả Đắc, và vô sở hữu), vì vậy 
tất cả vạn Pháp đều Vượt (Beyond), tức là đều siêu 
VIỆt: 

Vạn Pháp vượt ngoài Một với Nhiều 

Vạn Pháp vượt ngoài Có với Không 

Vạn Pháp vượt ngoài Hữu Tướng với Vô Tướng 

Vạn Pháp vượt ngoài Sắc với Không 

Vạn Pháp vượt ngoài Biết với Không Biết 


Tới đây, nếu chúng ta lại chấp thật về chữ “Vượt” 
theo nghĩa tiêu cực tức là nghĩa chẳng còn gì cả! Thì 
giống như vạn Pháp từ “Bát Nhã Tính Không” hóa 
hiện ra, rồi cuối cùng lại phải trở về với “Bát Nhã 


182 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Tính Không” là hợp lý, là hợp tình theo nghĩa của 
Vọng Tâm Thức là chẳng còn có gì để nói, để thắc 
mắc, để suy tư nữa... Như vậy thì rất nguy! Và xin 
thưa rằng: 

Nếu hiểu như thế, vô tình chúng ta lại rơi vào cái 
không ngơ, là cái Không Vô Ký, tức là Cái Không 
của sinh tử là đi ngược lại với Phẩm Tùy Hi của “Bát 
Nhã Tâm Kinh” mới nói ở trên. 

Pháp vốn chắng phải Có, chẳng phải chẳng Có 

Pháp vốn chẳng phải Tướng, chẳng phải chẳng 
Tướng 

Pháp vốn chẳng chứng đắc, chẳng phải chẳng 
chứng đắc 

Pháp vốn chẳng phải Thấy, chẳng phải chẳng 
Thấy 

Pháp vốn chẳng phải Biết, chẳng phải chẳng 
Biết 

Cũng với nghĩa y như vậy nên: 

Bát Nhã Tâm Kinh 

Trong “PhẩmVô Tác” Đức Phật dạy: 

Với Bát Nhã, dầu vạn Pháp đều là Tự Tính Rỗng 
Không, nhưng chư Đại Bồ Tát lại do nơi Bát Nhã 
Tính Không đó mà được Vô Thượng Bồ Đề! Bởi 
các Pháp vốn tự là Tướng Không thì Tướng Không 
đó đã chính là Vô Thượng Bồ Đề; cho nên mọi siêu 
việt ở đây đều có nghĩa là: 

Chẳng an trụ mới thật là an trụ. 


Chẳng chứng đắc mới thật là chứng đắc 


183 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Chẳng phải tướng mới thật là tướng 

Chẳng Thấy Biết mới thật là siêu Thấy Biết 

Và Đức Phật còn nhắc nhở: 

Với Bát Nhã thì chẳng bao giờ dùng tư tưởng 
Bất Giác, dù chỉ là ý niệm phá hoại các tướng của các 
Pháp thôi, cũng đều bị đi vào đoạn diệt! Vì thế khi 
thực hành Bát Nhã rất giản dị, là cứ trực chỉ y theo 
nghĩa của Bát Nhã Tính Không mà Đức Phật đã dạy 
rất là rõ ràng, rất là minh bạch như thế thì chúng ta 
chỉ việc tuân theo thôi là xong, chứ đừng có tác ý, để 
rồi tưởng tượng viển vông mà vẽ rồng, vẽ rắn là đi 
ngược với chân lý Bát Nhã! Trong thực tế ở khắp 
mọi nơi, mọi chỗ, chúng ta vẫn thường tụng Bát Nhã 
Tâm Kinh hàng ngày: 

Sắc tức thị Không 

Không tức thị Sắc 


Đó chính là 
Sắc chẳng khác Không Thật Tướng 
Bát Nhã 


Không chẳng khác Sắc ; : x 
của chúng fa và 


của vũ trụ vạn Vật. 
Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


Trong Kinh Bát Nhã đã dạy như vậy, thì chúng 
ta cũng nên hiểu rằng: Vạn vạn Sắc Tướng vốn tự là 
Không, cũng vốn tự là Sắc, nghĩa là vạn vạn Sắc 
Tướng vốn tự vừa là Sắc, tự vừa là Không rồi, thì 
không còn cần phải đem hủy diệt các Sắc Tướng đó 


184 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


đi rồi mới chấp nhận là Không. Nếu đợi đến hủy diệt 
mới cho là Không thì cái Không đó chẳng phải là 
Tính Không vi diệu, nhiệm mầu của Bát Nhã. 

Thế cho nên, thực tế ngay trước mắt, đối với thân 
tâm chúng ta và vũ trụ vạn vật, dù muốn hay dù không 
muốn, dù bướng bỉnh tới đâu, với cái Nhất Niệm Bất 
Giác chấp chước ấy! Chẳng thể nào chúng ta làm ảnh 
hưởng hay làm dính dáng gì đến vạn vạn sắc tướng 
vốn dĩ là: 

Tự Tỉnh Không, 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly. 

Vạn Pháp là Tự Tính Không nên Vạn Pháp: 
Không tên, không tuổi, không thời gian, không không 
gian, không danh tự, không lời nói, không lý luận, 
không tranh cãi v.v... 

Vạn Pháp là Tự Tính Bất Nhị nên Vạn Pháp: 
Không đẹp/không xấu; không giỏi/không dốt; không 
giầu/không nghèo; không chứng/không đắc; không 
đi/không về; không sinh/không tử v.v... 

Vạn Pháp là Tự Tính Vô Sinh nên Vạn Pháp: 
Không sinh/không diệt; không còn/không mất; không 
sạch/không nhơ; Không tăng/không giảm. 

Vạn Pháp là Tự Tính Ly chính là Tự Tính 
Không nên Vạn Pháp: Tự Tịnh, Tự Định, Tự Chiếu 
Tỏa, Tự vi diệu, nhiệm mâu, không dính dáng gì đến 


185 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


phiền não sinh tử và mọi tập khí của Tâm Thức Vọng 
Tưởng. 

Tự Tính của vạn Pháp vốn là như vậy nên chẳng 
gì có thể thay đổi được vạn Pháp, cũng là Vạn Hữu 
Vi Diệu này. Nó cứ ẩn mật, âm thầm mà vận hành, 
mà diễn biến không hề ngưng nghỉ... Chỉ vì Thật Tính 
của Vạn Pháp vốn Như Thị! Không bao giờ thay đổi, 
chẳng quá khứ, chẳng hiện tại, chẳng tương lai, chẳng 
đầu, chẳng giữa, chẳng cuối, cứ thế thôi! Vậy thì ai 
dám bảo vạn Pháp là tạm thời, là vô thường, là không 
có Tự Tính? 

Tóm lại: 

Tất cả những øì là siêu việt, những øì là Vượt 
(beyond) như Bát Nhã Tính Không trực chỉ dạy, 
vốn dĩ là: 

Là Tính Không 
Là Tính Bất Nhị 
Là Tính Vô Sinh 
Là Tính Ly 

đều thiên biến vạn hóa từng sát na... như ẩn, như 
hiện, như có, như không. Vì vậy mà trong Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật mới dạy rằng: 


“Vạn vạn sắc tướng không tương tục, 
mới thật là siêu tương tục 


Vạn vạn sắc tướng vô thường, 
mới thật là siêu thường hằng.” 
Có như thế mới thật là Tính Không của vạn 


186 


PHẦN I - Kỳ VIII + Bát Nhã Tính Không 


Pháp; có như thế mới chính thật là Thật Tướng Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. 

Do vậy, mà chúng ta không thể lý giải, không thể 
phân tích, không thể bàn luận, không thể tranh cãi. 
Bởi thế, trước cảnh siêu việt của“Bát Nhã hiện hữu 
vượt Có, vượt Không” này, chúng ta chỉ còn biết chắp 
đôi bàn tay lại để tri ân và tán dương. 

Tới đây là kết luận của Phương Trình I: 

Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 


Sau đây là phần diễn giải về: 
Phương Trình II 


Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 


Như phần mở đầu Bát Nhã Tính Không, chúng 
tôi mạn phép gọi bốn câu Kinh dưới đây trong Bát 
Nhã Tâm Kinh là Phương Trình II để cô đọng lại 
và dễ nhớ. 

Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 

Bốn câu Kinh này là yếu chỉ tối quan trọng trong 

bài Bát Nhã Tâm Kinh mà những ai đã học, đã viết, 


187 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


hay đã tụng Bát Nhã Tâm Kinh đều biết và đều 
thuộc lòng: 

Sắc bất dị Không 

Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Cũng có nhiều Thiện Tri Thức đã giảng, đã khai 
triển, và dịch bốn câu Kinh này cho rõ nghĩa và dễ 
hiểu như sau: 

Sắc chẳng khác Không 
Không chẳng khác Sắc 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


Nhưng lạ thay, dù các Ngài có thậm thâm đến 
đâu, có thiện chí đến đâu để dịch rõ nghĩa, giúp cho 
mọi người hiểu về bốn câu Kinh Bát Nhã ấy, nhưng 
tất cả mọi người chúng ta đều hiểu khác nhau... mà 
hầu hết đều hiểu lầm về bốn câu Kinh này. 

Người này thì bảo rằng: “Cuộc đời là sắc sắc, 
không không ấy mà, có gì đâu!” 

Người kia thì lại nói: “Cái Thân của chúng ta, 
rốt cuộc là sẽ trở về Cái Không như Bát Nhã 
ấy mà!” 

Người nọ thì bảo: “Tất cả mọi hình tướng tại 
thế gian này, cứ đem phá tan nát như tro bụi, 
thì đó là cái sắc sắc, không không! Còn về con 


188 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


người, sau khi chết cứ đem đi thiêu thì đó là 
Cái Không đấy! ” 

Và cũng có một số người bảo rằng: “Mọi sự 
trên đời này đều là huyễn hóa đều là giả, đều 
là vô thường, đều là rỗng không ấy mà!” 

Sở dĩ có sự chấp Có, chấp Không như thế là tại 
chúng ta đã nhận lầm cái “Vọng Tâm Thức Nhị Biên” 
cố hữu, mà chính mình đã tự tạo từ vô thủy! Tâm 
Thức này lúc nào cũng phân biệt: Thật/giả; có/không; 
đẹp/xấu; giầu/nghèo; giỏi/dốt; sinh/tử... để rồi tự 
chính chúng ta lại bị ngụp lặn trong Luân Hỗi Sinh 
Tử ấy. 

Do lẽ đó mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mới 
phải hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta nhiễu phương 
cách tu hành, bằng nhiều phương tiện tu tập, hành trì 
khác nhau, và nếu chúng ta thực hành đúng y chỉ, tức 
là đúng y Chánh Pháp của Ngài, thì sẽ tự động nhận 
ra Tâm Phật sẵn có của mình, là sẽ giải thoát khỏi 
mọi phiền não, khổ đau, đầy nước mắt bởi Luân Hồi 
Sống/Chất. 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một trong 
những phương tiện “Trực Chỉ”, tức là chỉ thắng ngay 
ở thân tâm hiện hữu của chúng ta và vũ trụ vạn vật là 
nơi chúng ta đang hiện sống! Chính là Thân Tâm Bát 
Nhã, là Ba La Mật Đa, là Tính Không, là Phật Tính. 

Điều này được hiểu là nếu ai hiểu thấu đáo về 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh và nhận ra được 
Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Thân Tâm của mình 
và Bát Nhã Ba La Mật Đa lại cũng chính là Vũ Trụ 


189 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vạn Vật ở quanh mình thì người ấy được gọi là đã 
“Giác Ngộ”, tức là đã hoàn nguyên Tâm Phật, và 
đương nhiên không còn bị Sinh/Tử, ra vào Sáu Nẻo 
nữa. 
Kinh Bát Nhã 

Phẩm Vấn Tướng” Đức Phật dạy: 

“Bát Nhã Ba La Mật hay sinh chư Phật, hay 
hiển thị tướng thế gian”. 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là Tính Không, 
là Chân Không tự động có sự vi diệu, nhiệm mầu. 

Chân Không, Tính Không vừa có sự vi diệu hay 
sinh chư Phật, và Chân Không cũng lại vừa có sự 
nhiệm mâu hiển thị tướng thế gian! Tức là Chân 
Không hóa hiện ra vạn vạn sắc tướng... và những sắc 
tướng đó, còn được gọi là Diệu Hữu hay là vạn Pháp 
Sắc/Không đang hiện hữu tại đây! Vì vậy mà Kinh 
dạy rằng: Đã là Chân Không thì tự động phải có Diệu 
Hữu là thế. 

Diệu Hữu chẳng rời Chân Không 

Chân Không chẳng rời Diệu Hữu 
Đó là: 

Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế 

Không An Trụ mà vẫn An Trụ 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế 

Có nghĩa: 


190 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Xuất Thế là Chân Không, là Tính Không vi 
diệu, nhiệm mầu. 

Nhập Thế là Vạn vạn sắc tướng đang hiện hữu tại 
nơi đây. 

Không An Trụ mà vẫn An Trụ 

Có nghĩa: 

Không An Trụ: Là “Tính Không”, là “Chân 
Không” thì làm sao mà An Trụ! 

Vẫn An Trụ: Là vạn vạn sắc tướng, cũng chính 
là vạn Pháp vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta, vì 
Thế Gian Pháp chính là Phật Pháp. 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 

Có nghĩa là: 

Bởi tất cả vạn Pháp chính là Phật Pháp, do Chân 
Lý Bát Nhã Ba La Mật Đa đã trực chỉ dạy: 

Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 
Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 

Cho nên chúng ta được hiểu rõ là toàn thể vũ trụ 
vạn vật muôn mầu, muôn sắc tướng, muôn vị, 
muôn hương... đang hiện hữu tại Thế Gian này đều 
vừa là Sắc mà cũng đều vừa là Không vì toàn Pháp 


191 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Giới đều do Tính Không, đều do Chân Không tạo 
dựng, hóa hiện nên... Đó là sự thật không thể chối cãi 
đã được chứng minh qua nhiều Kinh Điển của Đức 
Phật, cứ nhắc đi nhắc lại mãi... về vạn Pháp đang 
hiện hữu tại đây: “Xuất thế mà vẫn nhập thế!” 
Hiểu như vậy mới chính là Đệ Nhất Nghĩa của 
Bát Nhã Ba La Mật Đa! Nhưng nếu chúng ta cứ 
chấp thật, chấp giả; Chấp Có, chấp Không... thì lại bị 
rơi ngay vào cái Bất Giác, tức cái Nhất Niệm Vô 
Minh, cũng là cái Vọng Tâm Nhị Biên Sinh Tử, là tự 
đi ngược lại với Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Ba 
La Mật Đa: 
Là Tính Không, 
Là Tính Bất Nhị 
Là Tính Vô Sinh 
Là Tính Ly 
Là Chính Đẳng Chính Giác 
Là Nhất Thiết Chủng Trí 
Là Chân Không Diệu Hữu 
Là Bát Nhã Ba La Mật Đa: 


“Hay sinh chư Phật, hay hiển thị Tướng Thế Gian” 


Và cũng đồng một nghĩa với yếu chỉ của những 
Kinh khác được chứng minh như sau: 


Lăng Nghiêm Kinh với câu: 

“Pháp Giới Tính Trùng Trùng Duyên Khởi” 
Lăng Nghiêm Kinh với câu: 

“Tính Giác Diệu Minh” 


192 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


(Tính Diệu: Là Tính duyên khởi nên vũ trụ vạn vật.. 
Tính Minh: Là Tính sáng suốt, là Trí Tuệ hiểu biết rõ 
về vũ trụ vạn vật mà nó duyên khởi nên.) 

Viên Giác Kinh với câu: 
“Lầa Huyễn tức Giác” 
(Lìa Huyễn: Buông bỏ Tâm Thức mê mờ 
Nghĩa là: Thúc chuyển thành Trí!, tức “Diệu Giác”) 


(Y hệt nghĩa“Tính Giác Diệu Minh “của Lăng Nghiêm 
Kinh: 


Tính Giác duyên khởi nên vũ trụ vạn vật) 
Hoa Nghiêm Kinh với câu: 
“Nhất Thiết Duy Tâm Tạo” 
(Tất cả vạn Pháp đêu do một Phật Tâm tạo nên) 
Pháp Hoa Kinh với câu: 
“Thị Pháp Trụ Pháp VỊ 
Thế Gian Thường Trụ Pháp” 
(Tất cả Vạn Pháp chẳng lìa Tự Tính! Và đêu là Thường 
Trụ ngay tại Thế Gian) 
Kim Cang Kinh với câu: 
“Vạn Pháp đều là Phật Pháp” 
Pháp Bảo Đàn Kinh 
Lục Tổ Huệ Năng sau khi đại ngộ, Ngài đã sửng 
sốt mà thốt lên rằng: 
“Đâu ngờ Tự Tính hay sinh vạn Pháp!” 


Xin nhắc lại, như vậy vạn Pháp hiện hữu đều là 


193 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


do Phật Tính hóa hiện ra, mà đã là sự hóa hiện thì tự 
động là siêu việt! Chúng ta không thể đem cái Tâm 
Thức Phân Biệt mà chấp những Diệu Hữu đó là thật 
Có, hay là thật Không, và cho dù chúng ta có chấp 
vạn Pháp ấy là gì đi chăng nữa... thì cũng chỉ là Cái 
Vọng Tưởng Bất Giác của chúng ta cứ cố tình gán 
ghép mà thôi, chứ thật ra tất cả những ý niệm sai lầm, 
dựng chuyện ấy không thể nào dính dáng gì đến vạn 
Pháp siêu việt đó, tức là vạn vạn sắc tướng Sắc/ 
Không cứ âm thầm mà vận hành, mà diễn tiến mãi 
như thế... là cũng do Chân Lý Siêu Việt ấy mà: 


Kính Bát Nhã 
Phẩm “Xá Lợi” Đức Phật dạy rằng: 
“Phải dùng Pháp Tướng để tu” 

Có nghĩa là phải có thân người mới tu được, mà 
khi đã có Thân là phải có Tâm mới phù hợp với Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. Đó chính là Chân Lý thường 
hằng bất biến. 

Nếu chúng ta theo Tâm Thức Bất Giác để phân 
cái Thân Tâm của mình thành hai phần là chúng ta đi 
ngược lại với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì chúng ta 
chỉ lo phần Tâm Linh tức là chỉ giữ phần Tâm, mà 
bỏ đi phần Thân và vũ trụ vạn vật, là bỏ phần Sắc 
tức là bỏ đi phần Thân thì thật là vô minh! Ấy là 
chúng ta đã chia cốt tủy Sắc/Không của Bát Nhã 
thành hai thì không đúng với y chỉ của Bát Nhã Tâm 
Kinh là sẽ lập tức bị rơi ngay vào phiền não luân hồi 
sinh tử! 


194 


PHÂN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Đến đây xin được nhấn mạnh một lần nữa về hai 
yếu chỉ của Bát Nhã Tính Không, đã được tạm gọi 
là hai Phương Trình như đã đề cập ở phần trên; mục 
đích là để chúng ta có thể thấm nhuâần và thậm thâm 
hơn nữa về tầm quan trọng cũng như mối tương quan 
tuyệt đối mật thiết của hai Phương Trình, tức là phải 
hiểu cả hai chiều, để khi thực hành không bị sai lạc 
Tông Chỉ, thì kết quả của sự chứng đắc và giải thoát 
mới rốt ráo, viên mãn được. 

Hơn nữa, nghĩa tối thượng của Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tâm Kinh rất khó hiểu, rất là trừu tượng, 
thấy như là giản dị, nhưng thật ra là quá phức tạp, và 
quá tỉ mỉ vì trong Chân Lý Bát Nhã ấy thì từng chi 
tiết nhỏ nhất, cũng đều liên hệ mật thiết đến cái vĩ đại 
nhất! Không cái nào rời được cái nào. 


Phương Trình I: 


Tự Tính Không 
Tự Tính Bất Nhị 
Tự Tính Vô Sinh 
Tự Tính Ly 


Phương Trình II: 


Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


195 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Như đã giải thích rất rõ ở phần trên, toàn thể thân 
tâm chúng ta và vũ trụ vạn vật vừa là Sắc vừa là 
Không: Không ở đây là Bát Nhã Tính Không, là 
Tự Tính Không, cũng là Tự Tính Bất Nhị, Tự Tính 
Vô Sinh, Tự Tính Ly. 

Như vậy: 

Phương Trình II thực sự có liên quan tuyệt 
đối mật thiết với Phương Trình I và ngược 
lại. 

Tự động trong Phương Trình II đã hàm chứa 
Phương Trình I và ngược lại. 

Khi giải thích phương trình II là đã hàm chứa 
giải thích Phương Trình I và ngược lại. 

Khi giải thích Phương Trình II, bắt buộc phải 
đề cập đến Phương Trình I và ngược lại. 

Như đã trình bày trong phần “Phẩm Vấn Tướng” 
của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa: 


Bát Nhã Ba La Mật Đa là Siêu Việt, nên hay sinh 
chư Phật, hay hiển thị Tướng thế gian. Bát Nhã Ba La 
Mật Đa chính là Tính Không, là Chân Không tự động 
có sự nhiệm mâu hay hiển thị Tướng thế gian, tức hay 
hóa hiện ra vạn sắc tướng. Tướng thế gian và vạn sắc 
tướng ấy được gọi là Diệu Hữu; vì vậy mà Chân 
Không tự động phải có Diệu Hữu nên trong Kinh nói 
Chân Không Diệu Hữu là thế. 

Chân Không không những tự động có Diệu 
Hữu mà còn tự động có cả Diệu Dụng nữa. Chân 
Không hóa hiện vạn vạn sắc tướng ở cùng khắp mọi 


196 


PHẦN I - Kỳ VIII + Bát Nhã Tính Không 


nơi, mọi chỗ... nên Sắc Tướng tới đâu thì Chân 
Không tới đó, tức là Diệu Dụng tới đâu thì Chân 
Không tới đó... nói cách khác: 
Chân Không tới đâu thì Diệu Dụng tới đó... 
Chân Không tức là cái Thể tới đâu, thì cái Dụng 
tức Các Sắc Tướng, tới đó. 
Cho nên: 
Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 
Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 
Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 
Tức là: 
Toàn thể Thân Tâm chúng ta, cũng như vạn Pháp 
trong Tam Giới, Mười Phương, Tám Hướng cùng Vũ 


Trụ Vạn Vật hiện hữu v.v... đều là Chân Sắc, đều là 
Chân Không. 


Bát Nhã Tâm Kính 
“Phẩm Đại Thừa” trang 237, Đức Phật dạy về 
cái “Sắc”: 
Sắc tự rỗng Không 
(nên không phải đem hủy diệt cái Sắc đó di rồi mới 
nói là Không, thì cái Không đó chỉ là cái Không ngơ, 
tức là cái Không của đoạn diệt). 


197 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sắc rỗng Không như vậy, nên không thể bị 


hoại diệt. 


(vì Sắc ở đây là “Sắc túc thị Không”, túc là Tính 
Không, là Phật Tính nên mới không hoại, không 


diệt là thể). 


Sắc chẳng phải làm ra, chẳng phải chẳng làm 


ra vì rốt ráo. 


(Sắc ở đây là Sắc Bất Nhị, Sắc do Bát Nhã Tính 


hiện hóa cho nên rốt ráo.) 


Sắc tịch diệt, Sắc bất sinh, Sắc vô sở hữu. 


(Sắc ở đây là Sắc Tự Tính Không nên Sắc Tự Tịch 


Diệt 
Sắc: là Vô Sinh nên Sắc Bất Sinh, Bất Diệt 





Sắc: Vô Sở Hữu vì Sắc là Tính Không nên không 


thể sở hữu). 
Sắc bất khả Đắc, Sắc vô sở Đắc. 


(Sắc bất khả Đắc vì Sắc là Tự Tính Không nên 


không có gì để Đắc, 


Sắc vô sở Đắc vì Sắc là Tự Tính Không nên không 


thể Đắc). 


Và để nhấn mạnh về các “Sắc”, thì chính Đức 
Phật Ngài đã dạy trong Kinh Bát Nhã ở “Phẩm Xá 


Lợi” như sau: 


1. Phải dùng Pháp Tướng để Tu có nghĩa là phải 
dùng Sắc Tướng, chính là Sắc Thân hiện hữu 


của chúng ta để Tu. 


Chúng ta cung kính, tán dương, cúng dường 
Pháp này và y chỉ Pháp này mà trụ; y chỉ của 


198 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Bát Nhã là “An trụ mà không an trụ, thì mới 
thật là an trụ. 


S) 


. Chớ quán Sắc vô thường vì Sắc Tính rỗng 

không, mà Sắc Tính rỗng không thì chẳng 
phải Pháp, đã chẳng phải Pháp thì gọi là Bát 
Nhã Ba La Mật. 
Trong Bát Nhã Ba La Mật, Sắc chẳng phải 
thường, chẳng phải vô thường. Tại sao vậy? 
Vì trong Bát Nhã Ba La Mật, Sắc còn bất khả 
đắc, thì lấy gì là thường với vô thường. 


C5 


. “Sắc” vô sinh vì “Sắc Tính” rỗng không, mà 
“Sắc Tính” đã rỗng không, thì “Sắc” ấy chẳng 
phải Pháp! Vậy vô sinh là vô Pháp, tức Bát 
Nhã Ba La Mật. 

4. “Sắc” là “Tính Không” nên Bát Nhã Ba La 
Mật là “Tính Không” 

. Vì Sắc chẳng phải Pháp nên Bát Nhã Ba La 
Mật chẳng phải Pháp, cho đến... Phật chẳng 
phải Pháp. 

. Vì chúng sinh là “Sắc tức thị Không” cho 
đến... Phật cũng “Sắc tức thị Không”, thì 
Bát Nhã Ba La Mật cũng “Sắc tức thị Không” 

Cho nên chúng ta đừng quên: 

Toàn thể Sắc Tướng tức là toàn thể Không 

Toàn thể Không tức là toàn thể Sắc Tướng 


Bát Nhã Tâm Kính 
Phẩm Tín Hủy” Đức Phật dạy: 


ch 


^a 


199 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


1. Sắc chẳng trói, chẳng mở vì Tính vô sở hữu là 


Sắc. 


S) 


. Sắc hiện tại, cho đến... Nhất Thiết Chủng 


Trí hiện tại, chăng trói, chắng mở, vì hiện tại 


“Tính Vô Sở Hữu” là Sắc. 


C5 


. Sắc thanh tịnh tức là Bát Nhã Ba La Mật 


thanh tịnh, cho đến Nhất Thiết Chủng Trí 


thanh tịnh. 


4. Sắc chẳng thuộc Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc 
Giới, chẳng thật là Pháp, chẳng gọi là quá khứ, 
hiện tại, vị lai, Nhị Không, cho đến... vô Pháp 
/ Hữu Pháp Không cũng y như vậy; Tứ Niệm 
Xứ cho đến... Nhất Thiết Chủng Trí cũng 


như thế. 


Kính Duy Ma Cật 


“Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị? Ngài Hi 


Kiến Bồ Tát dạy rằng: 
Sắc với Không là Nhị. 


Thật ra, Sắc đã tức là Không rồi, chẳng phải 


chờ Sắc diệt rồi mới là Không. 


Tính của Sắc tự là Không thì Ngũ Uẩn cũng 


như thế! 


Ngũ Uẩn với Không là Nhị. 


Ngũ Uẩn tức thị Không, chẳng phải Ngũ Uẩn 


diệt rồi mới là Không. 
Tính Ngũ Uẩn tự Không. 
200 


PHẦN I - Kỳ VIII ° Bát Nhã Tính Không 


Nếu thấu đạt được lý này là nhập Pháp Môn Bất 
NHI. 


Lăng Nghiêm Kính 
Đức Phật dạy: 
Pháp Giới Tính của các “Sắc” chính là: Pháp 
Giới Tính của “Không” 
Tính Sắc là Chân Không, Tính Không là Chân 
Sắc 


Bát Nhã Ba La Mật Đa 
còn dạy một câu rất tuyệt vời để Khai Thị cho 
chúng sinh: 
Sắc chẳng tương tục, tức Sắc không sinh / 
không diệt 
Sắc chẳng tương tục, tức Sắc không diệt / 
không mất 
Tuyệt quá! Nếu toàn thể các Tướng thế gian mà 
cứ tương tục, tức là chúng ta cứ sống mãi, và Vũ Trụ 
Vạn Vật thì cứ trường cửu, không đổi thay, không đổi 
mới øì cả, thì tất cả chỉ là Nylon rất nhàm chán, vô 
duyên! Vì không có sự nhiệm mầu, tươi mát và sống 
động là thiếu cái Năng Lực Vi Diệu nhiệm mầu của 
Bát Nhã Tính Không. “Bát Nhã Tính Không” tự 
động đầy đủ năng lực nhiệm mầu và diệu dụng để âm 
thầm, ẩn mật vận hành, để hóa hiện vạn Pháp Diệu 
Hữu... Cho nên trong Kinh đã dạy rằng: Bát Nhã 
Tính Không vừa ẩn mật lại vừa hiện hữu là thế đó. 


201 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Tóm Ý của Phương Trình II: 

(Lưu ý sự cẩn trọng của hành giả) 

Mặc dầu chúng ta đã khá hiểu về bao nhiêu là 
giải thích; Nhưng nếu chúng ta lại chấp thật là Có 
mọi sự, mọi vật y như những lời dẫn giải đó... thì 
mèo lại hoàn mèo với cái Vọng Tâm Thức Bất Giác 
sinh tử kiên cố của chúng ta! 

Xin đừng quên là: Vạn Pháp Sắc / Không là do 
Bát Nhã Ba La Mật Đa hóa hiện không hề ngừng 
nghỉ... tức là cứ tiếp diễn một cách thật kỳ diệu như 
vậy, mà sự kỳ diệu nhiệm mầu đó, ai có thể ngờ lại ở 
ngay từng người chúng ta, và ở ngay toàn thể vũ trụ 
vạn vật. Thật đúng là siêu việt, vượt ngoài mọi suy 
luận, mọi bàn cãi và dĩ nhiên không hề dính dáng gì 
đến cái Vọng Tâm Thức Bất Giác cứ bướng bỉnh, 
ngoan cố gán ghép nào là thật, nào là giả, nào là Có, 
nào là Không, nào là yêu, nào là ghét v.v... của chúng 
ta. 


202 


PHÂN I - Kỳ IX s Phật Đản Sinh ! 


Kỳ IX 
Phật Đản Sinh I 


Phật Đản: 
Chân thật nghĩa là 
Trí Tuệ Bát Nhã Sẵn Có lóc ra 
Túc là 


`7 


Giác Ngộ 





Biết tri ân - biết ghi ơn 
=› - biết nhớ ơn tròn đây 
như vâng trăng rằm đối 
VỚI toàn vũ trụ vạn vật. 






Trí Tuệ 
Bát Nhã sẵn có: 
Từ Bi, Bình Đẳng 
nên tự động 







Đó là Phật Tâm = Tâm của chúng ta 


203 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vậy cầu Kính: “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm Kính” là gì? 


Ma Ha: 


Đã Vi Diệu quảng đại, rỗng lặng, tinh khiết, lại 
Nhiệm Mầu nên mới dung chứa toàn thể vũ trụ, vạn 
vật. Thí dụ: căn phòng trống rỗng, mới chứa được đồ 
đạc. Vậy Ma Ha là cái “Thể”. 

Bát Nhã: 

Là Trí Tuệ, tức cái “Dụng” của Ma Ha. Xin nhấn 
mạnh lại, trong Trí Tuệ tự động có Tứ Vô Lượng Tâm 
(Tờ, Bi, Hỷ, Xả) nên biết tri ân, ơn nghĩa với muôn 
người, muôn vật thật tròn đầy như vâng trăng rằm 
trong từng niệm, trong từng hành động của Thân, 
Khẩu. Ý. 


Ba La Mật Đa: 

Là đáo bỉ ngạn, bờ giải thoát sinh tử, còn gọi là 
bờ bên kia, tức Giải Thoát Tuyệt Đối (Giác Ngộ Viên 
Mãn). 


Tóm lại: Ba La Mật là sự tuyệt đối vuông tròn, 
trọn vẹn, không có một chút sơ hở nào, trong mọi công 
việc: từ việc thật nhỏ như lau bụi, quét nhà, đến việc 
lớn như xây cất, phát minh v.v... và bổn phận đối với 
muôn loài, muôn vật cũng tuyệt đối trọn vẹn như vậy, 
nhưng chẳng bao giờ vướng mắc, chấp trụ cái công 
việc mình đã làm. Nếu còn một chút chấp trước, dù chỉ 
nhỏ như tơ trời thôi, cũng là chưa rốt ráo, vì vẫn còn 


204 


PHẦN I - Kỳ IX s Phật Đản Sinh ! 


vương vấn cái Ego, là cái Bản Ngã sinh tử. Cho nên Lý 
và Sự phải tương ứng phù hợp với “Ba La Mật Đa” 
mới là tuyệt đối giải thoát sinh tử. 


Muốn Trí Tuệ Bát Nhã hiển bày, 
hãy dùng “Zen”, 
Thiên Trực Chỉ Tâm Bát Nhã 


Dù chúng ta tu hằng hà sa số kiếp, có giỏi đến 
đâu về Phật Pháp, mà tư cách: “Thân Khẩu Ý” không 
phù hợp (a/ch) với “Bát Nhã Tâm” thì cũng vẫn là 
vô dụng, vẫn còn ở trong sinh/tử, vì chỉ là lý thuyết 
xuông, không dính dáng øì tới Bát Nhã Tâm. 

Tu theo Trực Chỉ Bát Nhã rất thực tế, rất chân 
thật; nó nhằm mục đích làm tan đi màn vô minh trong 
từng ý niệm si mê, điên đảo của chúng ta. Niệm vô 
minh ấy còn gọi là Nhất Niệm Vô Minh, cũng là 
Niệm Nhị Biên Tương Đối. Niệm này đã tạo nên cái 
Bản Ngã (Ego) để đưa chúng ta vào nhân quả, sinh tử 
luân hồi không bao giờ dứt... 

Khi chúng ta theo y chỉ Bát Nhã để tu hành 
nghiêm chỉnh dĩ nhiên sẽ tiến tới giai đoạn Kiến Tính, 
dù muốn dù không, cũng sẽ tự động xảy ra ba giai 
đoạn như sau đây: 


Giai đoạn I: 
Tự nguyện sám hối và thanh lọc Tập Khí nên 
cũng tự nguyện bắt buộc giám sát từng niệm 


205 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


của chính mình bằng công phu, nhưng ở giai 
đoạn này, thường thì công phu rất yếu, nên lúc 
nhớ, lúc quên. Do đó không thể có công phu 
miên mật để chuyển hóa những tâm niệm ô 
nhiễm trở lại cái Chân Như niệm thanh tịnh 
vốn sẵn có của chúng ta. Vì vậy kết quả cũng 
chỉ là tương ứng mà thôi. 


Dùng THIÊN = ZEN = BÁT NHÃ 







Làm Công Phu 
để chuyển hóa lại 


=——- | Niệm Chân Như 







Sỉ Mê, Vô 
Minh Tạo nên: 

Niệm: “Điên Đảo 
Ego Sinh Tử? 


Tự Tính Sẵn Có 






206 


PHÂN I - Kỳ IX s Phật Đản Sinh ! 


Dùng công phu để chuyển hóa 
(Nhân Quả sẽ tương ứng với công phu) 


Khi Niệm Trí Tuệ Diệt Khi Niệm Trí Tuệ Sinh 
Là bờ bên đây Là bờ giải thoát 
là Eg0 (Là Thiện Nhân, là Bậc Thánh) 
Chúng ta vô minh nên: Dùng công phu để chuyển Sẽ hóa thành: 
THÁR HH] >viygsxbe 2zugyn5ƒ 86A46e0e ion it re —> Bồ thí 















Sân hận (mặt to, buồn bã)... uw„„ '. —> Tươi mát, vui tươi (cười) 
tong TY TY —> lừ bi, hỉ xả 
Thâm hiểm .................. | á0060n2iông —> Cởi mở 
Thù hẳn........................ SA, 1 matha le —> Kl0an dung 
Ghen tuông ...................... D ghANbgt —> Hòa nhã, hoan hỉ 
my... 'Á Nghiệp..........------ —> Độlượng 
Ñgạ0 mạn ............................ AM... —> Khiêm cung 
Đàn đúm .............................. Trở '. _> Nghiêm trang, hài hoà, 
' Lai - nhã nhặn, tôn trọng Đôi Tượng 
m1 (nhưng vẫn thường hằng 
Trí Tuệ giữ công phu với Đơn Tâm, 
Từ Bị _ "singlemind” là 
Ẳ cái vôn sắn có của mình) 

'Bình Đăng: 
Thị phi.......................---- ` eg. ¡ —> Trítuệ, nhận biết sự thật. 
XU HD bê ,bàa A0 4t bia ° —> Sự sáng suốt, nhận biết 
lẽ phải, không bị 
chia trí rồi hùa theo. 
BliAfibllxssemseoaxhel | Vay sue) —> Trungthành 
Bát B8077:5casie9s8ugn6/ [ft vớ —> Ân nghĩa, ghi dn 
Phá hủy............................... .. Tu 2x —> Xây dựng 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Giai đoạn II: 


Sau khi đã sám hối và rốt ráo thanh lọc mọi 
Tập Khí, tự động chúng ta tiến tới giai đoạn I, 
dù muốn hay không muốn thì chúng ta đã là 
thiện nhân, ắt hắn là '“TRUNG ĐẠO”, tức Bồ 
Tát, tuy công phu lúc này chưa hẳn là miên 
mật. Còn đối với những người không nhiệt 
tâm, chưa tha thiết con đường giải thoát thật sự 
vì còn vô minh và còn nhiều tập khí nên vẫn 
còn vương vấn bản ngã (ego). Do đó chưa là 
thiện nhân, thì làm sao có thể chuyển hóa được 
nhị biên mà tiến tới “TRƯNG ĐẠO” hoàn 


toàn. 
Dùng Công Phu: 
Mu 
Tôi Là Ai? 
Công Án Ai Đang Niệm Phật? 
Dùng Mắt Tâm 


kiểm soát hơi thở 


Nếu Công Phu thật trang nghiêm, 

chúng ta sẽ đi đến được giai đoạn: 
Không vui / không buồn iu nung Đo, 
Không sinh / không tử là Bô Tát 


208 


PHÂN I - Kỳ IX s Phật Đản Sinh ! 


Không vui * Trung Đạo * Không buồn 
Không đẹp * Trung Đạo * Không xấu 
Không sang * Trung Đạo * Không hèn 


Không đúng * Trung Đạo * Không sai 
Không sinh * Trung Đạo * Không tử 


Sau khi đã qua được giai đoạn I và II: 


Nếu tập khí đã buông hết, trọn vẹn là Thiện Nhân, 
thì tự động qua giai đoạn II. 


Giai đoạn II: 


Ở giai đoạn này công phu đương nhiên là miên 
mật cho nên trong mọi động tác: đi, đứng, 
nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, làm việc đều là công 
phu, nó không còn ở trong tình trạng nhớ/quên 
nữa. Do đó mà mọi hành động của Thân, 
Khẩu, Ý, của từng niệm đều là trí tuệ, thanh 
tịnh, từ bi, hoàn toàn viên mãn phù hợp với 
“Chân Như Tự Tính”. 


“Trí - Đức - Hạnh” m==—> Phật 


Công Phu của giai đoạn này tự vượt 
cả Nhị Biên (hai đâu) lẫn Trung Đạo (giữa) 


209 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thí dụ: Chúng ta tham Công Án “MU” thì: 
Một là: 


==— (Công Phu Chưa Miễn Mật 
Mu Mu... Mu... Mu Mu Mu... Mu... Mu... 


Hai là: 
==—> (Công Phu Miên Mật 


Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu Mu 


1 1 I 


Toàn Thức tự 
động thành Toàn 
Trí Do đó: mọi hành 
động của Thân, 
Khẩu, Ý đều là Bát 
Nhã. Còn gọi là 
cái “Dụng” 
























Toàn Thân chúng 
ta là: loàn Hạnh Bát 
Nhã. Còn gọi là cái 
“Hạnh” 








TÂM chúng ta là 
Tâm Phật. Uòn gọi là 
cái “Thể” 








TOÀN ĐỨC TOÀN TRÍ TOÀN HẠNH 


Tóm lại: 

Đã trọn vẹn “Đức-Trí-Hạnh”, là vượt ngoài Sinh 
Tử và Nhân Quả đang hiện hữu ngay trong đời sống 
này! Cũng là ngay Thân Tâm chúng ta! Đúng là Phật 
Pháp không rời Thế Gian Pháp, và đó chính là Chân 
Lý bất biến “Chân Thiện Mỹ”, cũng là Phật Đản 
Sinh. 


210 


PHẦN II 
% Bài Giáng Thêm 


PHẦN II - Bài 1 





Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Thúy Vinh 


213 


PHẦN II - Bài 1 


Bài Ì 


Chân Thật Nghĩa của các Căn, 
Trần và Thức Trong Kinh Bát Nhã và 
Kinh Lăng Nghiêm với câu 
“Một Là Tất Cả” 


rước khi đi vào Thất Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa, 

và nhất là ba phần cuối: Không, Kiến, và Thức 

là ba phần khó hiểu nhất thì tại đây chúng ta 
học về Căn Đại và Thức Đại trước vì chúng là những 
phân rất phức tạp, đã liên hệ mật thiết với nhau và lại 
ở ngay trên thân thể của chúng ta. Vì vậy, chúng ta 
phải học để hiểu rõ ràng từ khi các Căn này còn vô 
minh cho đến khi Giác Ngộ. Đó cũng chính là sự học 
để biết nguyên nhân tại sao chúng ta vô minh, và khi 
nào thì hết vô minh để nhận được Chân Thật Nghĩa 
của các Căn, các Trần và các Thức này. 


215 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Các Căn Đại khí còn vô mính: 

Nhãn Căn (mắt), Nhĩ Căn (tai), Tỷ Căn (mũi), 
Thiệt Căn (lưỡi), Thân Căn (thân) và Ý (Ý Căn), toàn 
thể các Căn này chính là cái sáng suốt, là Sáu Giác 
Quan. Vì là cái sáng suốt, là Sáu Giác Quan, nên dĩ 
nhiên sự thấy, nghe, hiểu biết rất giới hạn. Do vậy cái 
sáng suốt của nó chỉ có thể gọi là sự thông minh, chứ 
không được gọi là Trí Tuệ. Thế nên: 

Các Căn Đại này khi còn vô minh phải nương 
nhờ vào cái tác dụng nhận biết của các Thức Đại vô 
minh, để hiểu rõ sự khác biệt cũng như các trạng thái 
khác nhau của vạn Pháp. Tại sao vậy? Bởi vì các Căn 
Đại đó chỉ có giác quan là nhìn thấy được vạn vật, 
nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương v.v... 
nhưng không phân biệt được hình thù, trạng thái, tính 
chất, mức độ của những đối tượng đó; về âm thanh, 
về hương vị v.v... thì cũng như vậy. 


Thí dụ: 


Về Nhãn Căn thì Nhãn Căn chỉ thấy đuợc các thứ 
Sắc Tướng của vạn Pháp nhưng không phân biệt đuợc 
mọi hình thù (cao/thấp, đẹp/xấu, ...) và các trạng thái 
khác nhau (lỏng, đặc, cứng, mềm...) của vạn Pháp đó 
ra sao. Với các Căn khác như: Nhĩ Căn, Tỷ Căn, 
Thiệt Căn, Thân Căn và Ý Căn thì cũng vậy; chúng 
không phân biệt được các đối tượng của chúng là Sáu 
Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, khác nhau 
như thế nào và cũng vì không phân biệt như vậy, nên 
các Căn Đại này rất vẳng lặng và bất động. 


216 


PHẦN II - Bài 1 


Các Thức Đại khí còn vô mính: 
° Nhãn Thức có tác dụng nhận biết của Cái 
Thấy. 
- Nhĩ Thức có tác dụng nhận biết của Cái Nghe. 
‹ Tỷ Thức có tác dụng nhận biết của Cái Ngửi. 


‹ Thiệt Thức có tác dụng nhận biết của Cái 


Nếm. 
‹ Thân Thức có tác dụng nhận biết của Cái Xúc 
Chạm. 


‹ Ý Thức có tác dụng nhận biết tất cả mọi đối 
tượng từ thô tới vi tế nhất của các Vọng Thức 
là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức 
và Thân Thức. 


Khi các Thức Đại còn vô minh thì các Thức Đại 
chỉ là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt, mà cái 
sáng suốt chính là Sáu Căn Đại: “Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 
Thân, Ý” và Sáu Căn này lại cũng là cái Thấy, cái 
Nghe, cái Ngửi, cái Nếm Vị, cái Xúc Chạm và cái Ý. 

Các Thức Đại vô minh này luôn luôn phân biệt để 
nhận biết về vạn Pháp (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, 
Pháp). Do vì bận bịu như thế nên các Thức Đại nầy lúc 
nào cũng lăng xăng giao động để theo dõi, để biết mọi 
hoạt động, mọi vận hành, mọi diễn tiến của Sáu Căn 
khi tiếp xúc với Sáu Trần và đặc biệt là những trạng 
thái rất phức tạp của các trần. Chúng ta đừng quên toàn 
thể vũ trụ, vạn vật tức vạn pháp đều không ngoài Sáu 
Trần là: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. 


217 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thí dụ: 


Vật to khác với vật nhỏ, hình vuông khác với 
hình tròn, mùi thơm khác với mùi hôi, vị ngọt khác 
với vị chua, lạnh khác với nóng, vui khác với buồn, 
V. Váy 


Sau khi chúng ta đã tạm hiểu sự liên hệ mật thiết 
giữa các Căn với các Thức và mọi sự vận hành, tức là 
các hoạt động của các Căn Đại và Thức Đại của 
chúng ta khi còn vô minh ra sao, thì bây giờ là lúc 
chúng ta học về các diễn tiến của các Căn ấy, các 
Thức ấy khi chúng ta giác ngộ. 


Các Thức Đại khí đã Giác Ngộ: 
Theo y chỉ Lăng Nghiêm Kinh Đức Phật dạy thì: 
“Tứ Khoa, Thất Đại đều là Như Lai Tạng”. 
Tứ Khoa là: Ngũ Ấm, Lục Nhập, Thập Nhị 
Xứ, Thập Bát Giới 
Thất Đại là: Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, 
Kiến và Thức 
Nếu tất cả đã là Như Lai Tạng như thế, thì tự động 
toàn thể các Căn, các Trần và các Thức đương nhiên là 
Như Lai Tạng! 


Sự vận hành của các Thức 
khi hoàn “nguyên thủy Như Lai Tạng”: 

Khi xưa các Thức vô minh là: Nhãn Thức, Nhĩ 
Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý Thức, 
nhưng khi chúng ta Giác Ngộ thì các Thức tự động 
hoàn “nguyên thủy Tính Giác”! Cho nên các Thức tự 


218 


PHẦN II - Bài 1 


động là Diệu Dụng, cũng là Trí Tuệ của Tính Giác 
chính là: “Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Biết v.v...” 


Sự vận hành của các Căn khi 
hoàn “nguyên thủy Tính Giác”, cũng là Bản Giác : 

Cũng như vậy, các Căn vô minh khi xưa là: Mắt, 
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, nhưng khi chúng ta Giác 
Ngộ thì các Căn tự động hoàn “nguyên thủy Tính 
Giác”. Chính là “Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Biết, 
Tính Ngửi v.v...” 

Các Tính này cùng với Diệu Dụng của nó là Trí 
Tuệ, chỉ là một “Tính Giác vi diệu, nhiệm mâu” cho 
nên: 

Vừa Thấy, vừa Nhận Biết đồng thời, đồng lúc 

Vừa Nghe, vừa Nhận Biết đồng thời, đồng lúc 


Sự Thấy Biết, sự Nghe Biết rất chính xác, tuyệt 
đối sắc bén, vi tế nhưng tuyệt đối vô tư, không thành 
kiến, không tác ý. 

Do đó: 

Bản Giác, Tính Giác chúng ta gọi là Một. Còn 
Diệu Dụng nhận biết chính xác về mọi vận hành của 
các Tính ấy là Tất Cả. 


Các Căn Đại khí là Như Lai Tạng: 


Khi Các Căn Đại đã là Tính Thấy, Tính Nghe, 
Tính Ngửi, Tính Nếm Vị, Tính Xúc Chạm, Tính Biết 
v.v... thì tất cả các Tính này là một Tính mà thôi, nên 
đương nhiên các Tính dung thông với nhau, cũng là tự 


219 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


động dung thông với Hư Không, tức Tính Không vô 
bờ bến, thật là vi diệu, nhiệm mầu... và chúng ta cũng 
không thể nào ngờ được rằng: Khi Giác Ngộ, chính 
các Căn Đại mà chúng ta thường nghĩ là chúng quá ư 
trần tục, mà lại có thể là Tính Sáng Suốt, là Tính 
Giác, là Giác Thể, là Bản Thể! 

Xin thưa,” Bản Thể” đó chúng ta gọi là Một, còn 
mọi ẩn mật, vận hành tức Diệu Dụng nhận biết của các 
“Tính ấy” thì gọi là Tất Cả. 


CácThức Đại khi là Như Lai Tạng: 


Khi các Thức Đại là Như Lai Tạng thì tự động các 
Thức Đại là Trí Tuệ tức Diệu Dụng của Tính Giác là 
Tính Thấy, Tính Nghe... nên đương nhiên các Thức 
đều thanh tịnh, tĩnh lặng: tự âm thầm vừaThấy vừa Biết, 
tự âm thầm vừa Nghe vừa Hiểu v.v... Các Thức không 
còn dao động, lăng xăng bởi không còn phải phân biệt 
để Biết, không còn phải phân biệt để Thấy, để Hiểu... 
cho nên tự động là hết vô minh, là hết sinh tử. 

Xin thưa, Tính Giác Thấy, Nghe, Hay, Biết là Bản 
Thể, là Bản Giác chúng ta gọi là Một. 

Về sự vận hành của các Thức Đại, khi các Thức 
Đại đã là Trí Tuệ thì các Thức Đại đã là Một với các 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay Biết v.v...Tại đây, 
chúng ta có thể tạm dùng danh từ “Sóng đã nhập nước” 
và dĩ nhiên Trí Tuệ tự động là cái Diệu Dụng siêu việt 
nhận biết, là cái vi diệu nhận biết, là cái diệu dụng 
nhiệm mầu nhận biết sắc bén mà thanh tịnh, tĩnh lặng, 
cho nên: 


- Khi chúng ta vừa Thấy, là tự động vừa biết rõ 


220 


PHẦN II - Bài 1 


ràng ngay về mọi hình thù dù thô hay tế của 
vạn vạn đối tượng khác nhau. 

- Khi chúng ta vừa Nghe, là tự động vừa Biết rõ 
ràng ngay về mọi âm thanh dù thô hay tế của 
vạn vạn âm điệu khác nhau của vạn Pháp. 

- Khi chúng ta vừa Ngửi là tự động vừa Biết rõ 
ràng ngay về mọi mùi hương dù thô hay tế của 
vạn vạn đối tượng khác nhau... 

Do vậy, Trí Tuệ là mọi diệu dụng, là mọi vận 
hành, là mọi hoạt động âm thầm, ẩn mật, vô tướng 
của Tính Sáng Suốt tức là của các Tính Thấy, Tính 
Nghe, Tính Biết, hay còn gọi là của Tính Giác, Bản 
Giác. 

Xin thưa, cái điệu dụng nhận biết của các Tính 
như thế chúng ta gọi là Tất Cả. 

Sau đây là Thí Dụ về sự âm thầm, tĩnh lặng, vận 
hành vô tướng của Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hay 
Biết v.v... và các Tính này tự động vận hành đồng 
thời, đồng lúc với Diệu Dụng siêu việt nhận biết tức 
Trí Tuệ. 

Tại đây xin nhấn mạnh là khi chúng ta đã hiểu 
rốt ráo về một Căn như Kiến Đại (Tính Thấy) thì 
chúng ta cũng sẽ hiểu được cả năm Căn Đại kia... có 
nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra và hiểu rõ các Căn đó 
chính là Tính Nghe, Tính Ngửi, Tính Nếm, Tính Xúc 
Chạm, Tính Biết cũng có những vận hành đồng thời, 
đồng lúc với Diệu Dụng Trí Tuệ. 


221 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thí dụ về Tính Thấy: 


Khi chúng ta đang thấy toàn thể vạn vật ở truớc 
mắt thì cùng với giây phút đang thấy đó, ngay lập tức 
và rất vô tư... Trí Tuệ của chúng ta cũng tự động nhận 
biết một cách vi diệu, sắc bén, rất là rõ ràng, minh 
bạch, đồng thời, đồng lúc với Tính Thấy ấy, để biết 
rằng: người lùn khác với người cao, hình tròn khác với 
hình vuông; có nghĩa là Tính Thấy và Trí Tuệ chỉ là 
Một. Do vậy Tính Thấy vô tướng tự động là Cái Thể, 
còn Trí Tuệ âm thầm siêu việt nhận biết về các sự vật 
khác nhau như thế là cái Diệu Dụng của Tính Thấy. 
Thể và Dụng đồng thời, nên chúng ta cũng có thể nói: 
Thể là Một và Dụng là Tất Cả. 
Tuyệt đối hơn nữa thì: 
V Thể là Phật Tính, là “Pháp Thân Phật” tức Đại 
Đức. 

vV Dụng là Trí Tuệ Phật, còn gọi là “Báo Thân 
Phật” hay “Ứng Thân Phật” tức là Đại Trí. 

V “Thiên Bách Ứng Hóa Thân Phật” là những 
thiện quả, đức hạnh viên mãn của Thân, Khẩu, 
Ý tức Tính Thấy, Tính Nghe v.v... của chúng 
ta. Vậy nên khi tiếp xúc với Sáu Trần, chúng 
ta không còn bị ảnh hưởng gì của cái Nhất 
Niệm Vô Minh lăng xăng, phân biệt, tạo tác 
các Nghiệp Báo thiện hay ác xưa kia nữa! Vì 
niệm vô minh này đã hồi Tâm chuyển hướng 
Thiện, tức là Thức đã chuyển thành Trí, sóng 
đã nhập nước, cho nên Thể và Dụng là đồng 
nhất, mà Thể/Dụng này lại chính là các thiện 


222 


PHẦN II - Bài 1 


hạnh của Tính, Tướng cũng là Thân Tâm hiện 
hữu của chúng ta! 

Nói một cách khác, Thiên Bách Ức Hóa Thân 
Phật chính là toàn thể vũ trụ, vạn vật với vạn vạn 
thiện hạnh Sắc/Không đang đồng vận hành, tùy 
duyên, dù thô, dù tế đều dung thông vô ngại... với 
trạng thái âm thầm tĩnh lặng của vạn Pháp trong Tam 
Giới, mười Phương, tám Hướng và cũng đồng thời, 
đồng lúc cùng vận hành siêu việt với Tính, Tướng tức 
Thân Tâm chúng ta. 

Tất cả là vì Thân Tâm chúng ta không hề rời 
Pháp Giới và Pháp Giới không hề rời Thân Tâm 
chúng ta bao giờ... Đó là cái Chân Thiện Mỹ, là cái 
vạn hạnh đang hiện hữu trong mỗi mỗi Pháp đều có 
ngôi vị riêng, đều có sự nhiệm mầu hữu dụng riêng... 
Đó cũng chính là Phân Thân Phật, là Pháp Thân 
Phật, là Tam Thân Phật, luôn luôn hiện hữu, và 
chưa hề rời chúng ta bao giờ. 

Tới giây phút này thì chúng ta mới có thể kết 
luận về toàn thể vũ trụ vạn vật qua câu Kinh Lăng 
Nghiêm: 

Bản Thể Chân Như 
không ngăn ngại Tác Dụng Nhiệm Mầu 


và Tác Dụng Nhiệm Mầu 
không ngăn ngại Bản Thể Chân Như.” 


Tức Thể, Dụng đồng nhất. Vậy toàn Pháp Giới 
đều dung thông là như thế đó. 


Hiểu được như vậy là chúng ta phải đi từ cạn đến 


223 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


sâu, từ Có đến Không, mới là y theo mạch Kinh Lăng 
Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh mà diễn nghĩa, và nhất 
là những liên hệ của bẩy Kinh Liễu Nghĩa, Trực Chỉ 
như sau để chúng ta không đi lòng vòng rồi nhiều khi 
hiểu lầm ý của Phật: 

1. Kinh Kim Cang (Một phần của Kinh Bát Nhã) 
. Kinh Pháp Hoa 
. Kinh Lăng Nghiêm 
. Kính Lăng Già 
. Kinh Viên Giác 
. Kính Duy Ma Cật 
. Kinh Pháp Bảo Đàn 

Cũng vì nhờ vào Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cang 
Kinh, Lăng Nghiêm Kinh v.v... mà chúng ta đã hiểu 
được những phức tạp giữa các Căn Đại, các Thức Đại 
ra sao và nhất là chúng ta đã ngộ ra vạn Pháp hiện 
hữu tại đây chính là: 


¬1 Œ CC. + CG›) \ 


Vạn Pháp xuất thế mà vẫn nhập thế 

Vậy thì nơi đây là nơi chúng ta đang hiện sống, 
có phải chăng là Thiên Đàng? Có phải chăng là Cực 
Lạc? 

Cũng vì nhờ vào những Kinh Liễu Nghĩa như 
thế, mà chúng ta đã hiểu được biết bao nhiêu những 
phức tạp về các Căn, các Trần, các Thức của chúng ta 
liên hệ mật thiết đến vũ trụ vạn vật như thế nào. Thì 
nay chúng ta mới có thể tuần tự học hỏi tiếp về bốn 
Đại là: “Đất, Nước, Gió, Lửa” trước, và rồi cuối cùng 


224 


PHẦN II - Bài 1 


là ba Đại: “Không, Kiến và Thức”. Sở dĩ chúng ta 
phải học từng phần như thế là để hiểu được toàn thể 
Thân Tâm của chính mình từ thô tới tế, từ ngoài vào 
trong, và tất cả những liên hệ với những đối tượng 
của chúng ta là vũ trụ, vạn vật... Đồng thời chúng ta 
còn hiểu được giữa chúng ta và vạn Pháp đều là Phật 
Pháp, đều không sai không khác, đều là sự vi diệu 
nhiệm mâu. Vì sao? Vì Vạn Pháp ở thế gian đều là 
Phật Pháp cho nên tất cả đồng đều siêu việt xuất thế 
mà vẫn nhập thế! Cho nên Kinh Kim Cang dạy: 


Vạn Pháp đều là Phật Pháp 


Và để hiểu sơ thế nào là sự vi diệu, nhiệm mầu 
không sai, không khác giữa chúng ta và vạn Pháp 
trong nghĩa: “Một là Tất Cả” của Bát Nhã Tâm Kinh, 
thì dưới đây là hai thí dụ để chúng ta hiểu và cũng là 
để chứng minh về sự vi diệu của Phật Pháp, sau đó 
chúng ta sẽ đi tuần tự vào Thất Đại. 

Riêng về con người: 

Thí dụ thứ nhất: 

Chúng ta đang ngồi Thiền ở đây mà Nghe có 
tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn cơm, thì tất cả mọi 
người, không ai bảo ai đều cùng nghe, đều cùng đứng 
lên và đều cùng đi đến phòng ăn, thì Tính Nghe của 
mọi người đều cùng Nghe, mà không cần suy nghĩ 
hay cố ý ấy, là cái ẩn mật vi diệu, vô tướng trong 
chúng ta tạm gọi là Một đó là cái Thể. Còn cái mọi 
người cùng tự động đi đến phòng ăn, là cái nhiệm 
mầu, tự động nhận biết vô tư mà không cần suy nghĩ, 


225 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


không cân cố ý gì cả gọi là Tất Cả, đấy là cái diệu 
dụng của Tính Nghe. 

Thí dụ thứ hai: 

Chúng ta đang ngồi đây, mà mở cánh cửa thật 
rộng để nhìn ra ngoài vườn, thì ai cũng Thấy cỏ xanh, 
lá xanh, hoa đỏ, hoa vàng, ... đó là Tính Thấy ẩn 
mật vi diệu, vô tướng trong chúng ta được gọi là Một, 
cũng là cái Thể; còn cái mọi người cùng thấy những 
gì vừa kể lá xanh, hoa đỏ, là cái nhiệm mầu nhận biết 
vô tư, không tác ý, cũng là cái vận hành tự động mà 
không cần suy nghĩ hay cố ý gì của mọi người, thì gọi 
là Tất Cả, cũng là cái Diệu Dụng của Tính Thấy. 


Chú Ý: 


Khi vô minh thì sự nhận biết lúc nào cũng có thành 
kiến, có tác ý; đó là Tâm Thúc Nhị Biên Phân biệt. 


Khi Giác Ngộ thì sự nhận biết rất là vô tư, đó là Diệu 
Dụng, là Trí Tuệ của Bản Giác. 


226 


PHẦN II s Bài 2 


Bài lÏ 


Chân Thật Nghĩa của Thất Đại 
Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, Kiến 
và Thức trong Kinh Bát Nhã 
và Kinh Lăng Nghiêm với câu: 
“Một Là Tất Cả” 


ói về Vũ Trụ vạn vật và con người với câu 

Kinh: “Một Là Tất Cả” thì chúng ta lại phải 

nhắc đến các câu Kinh có ý nghĩa và liên hệ 
đến đề tài này là Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy: 
Toàn thể vũ trụ, vạn vật, kể cả con người, không thể 
nào ra ngoài Thất Đại là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, 
Không, Kiến và Thức (Đất, Nước, Gió, Lửa, Không, 
Kiến, Thức) và vẫn trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức 
Phật đã tóm thu tất cả Tứ Khoa,Thất Đại về “Như Lai 
Tạng”! Tức toàn thể vạn Pháp trong vũ trụ là Phật 
Tính. Vậy chúng ta gọi Một là “Như Lai Tạng Tính”, 
và “Tứ Khoa Thất Đại” là Tất cả. 


227 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Như vậy về phần Thất Đại chúng ta đã hiểu: 
Cái gì là Một và cái gì là Tất Cả? 
Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy: 

» Tính Giác là Chân Không, 
Tính Không là Chân Giác 

° Pháp Giới Tính của Địa Đại, Thủy Đại, Hỏa 
Đại, Phong Đại là Pháp Giới Tính của Không 
Đại. 
Pháp Giới Tính của Không Đại là Pháp Giới 
Tính của Địa Đại, Thủy Đại, Hỏa Đại, Phong 
Đại và cũng là Pháp Giới Tính của Tâm Tri 
Giác. 


Do Vậy: 


Đất (Địa Đại): 

Đất là Chân Không, Chân Không là Đất. “Tính 
ẩn mật, vi diệu, vô tướng” trong đất tạm gọi là Một, 
cũng là cái Thể; còn Tính ngăn ngại, án ngữ vật chất 
là “Tính nhiệm mầu” đang vận hành tự động của nó 
là Tất Cả, cũng là cái diệu dụng của Đất. 

Thí dụ: 


Như một hạt bụi bay vào mắt làm chúng ta đau 
và khó nhìn thấy mọi vật; như những quả núi ngăn 
sông, ngăn biển, ngăn rừng; như những bức tường 
ngăn nhiều phòng, để phòng nọ không nhìn thấy 
phòng kia. 


228 


PHẦN II s Bài 2 


Nước (Thủy Đại): 

Nước là Chân Không, Chân Không là Nước. 
Tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng của nước tạm gọi là 
Một, cũng là cái Thể; còn Tính lưu hành, không 
ngừng nghỉ là cái nhiệm mầu, cái vận hành tự động 
của nó là Tất Cả, cũng là cái diệu dụng của Nước. 

Thí dụ: 


Chúng ta giỏ một giọt nước trên bàn thì nó chảy 
loang ra. Như trời mưa, nước chảy khắp mọi nơi, mọi 
chỗ... Như thác nước, giòng sông, biển, hồ... tất cả 
đều im lìm chảy không ngừng nghỉ... và trong chúng 
ta thì máu chảy về tim, về óc v.v... 


Gió (Phong Đại): 

Gió là Chân Không, Chân Không là Gió. Tính 
ẩn mật, vi diệu, vô tướng của gió tạm gọi là Một, 
cũng là cái Thể; còn Tính dao động chính mình và 
làm rung động mọi vật là Tất Cả, cũng là cái vận 
hành diệu dụng của Gió. 

Thí dụ: 

Gió cho chúng ta biết vận chuyển; gió làm mát 
chúng ta; đôi khi gió bão làm đổ nhà, làm chết người! 
Chúng ta ứng dụng sức gió vào máy móc và rất nhiều 
thứ cho đời sống. 


Lửa (Hỏa Đại): 
Lửa là Chân Không, Chân Không là Lửa; Tính 
ẩn mật, vi diệu, vô tướng của Lửa tạm gọi là Một, 


229 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


cũng là cái Thể; còn Tính biến hóa, làm thay đổi 
hình dạng của mọi vật từ hình dạng này, sang hình 
dạng khác là Tất Cả, cũng là cái vận hành diệu dụng 
của Lửa. 

Thí dụ: 

Một thanh sắt được người thợ rèn nung lên đến tối 
đa cho sắt mềm ra, rồi đặt lên cái đe để đập, để gọt, để 
dũa mà thanh sắt ấy thành con dao, thành cái kiếm 
VAY vò 

Cây cối mà không có sức nóng của mặt trời thì 
không thể tươi tốt; Hoa, trái mà thiếu sức ấm của mặt 
trời thì không thể chín, không thơm tho, ngọt ngào. 

Chúng ta cần có điện để có đèn sáng mà làm 
việc, cần có lửa để nấu ăn. Trong thân thể mà không 
có sức nóng thì coi như đã chết v.v... 

Toàn thể vũ trụ vạn vật đều không rời năm Đại 
(Đất, Nước, Gió, Lửa, Không), đều hữu dụng tuyệt 
đối và đều đúng với câu Kinh Pháp Hoa: 


“Thị Pháp Trụ Pháp Vị, 
Thế Gian Thường Trụ Pháp” 


Tức là mọi sự, mọi vật hiện hữu tại thế gian đều 
là Pháp Thường Trụ và cũng đều là Thị Pháp VỊ, mỗi 
mỗi Pháp đều Trụ, đều có Ngôi VỊ riêng, đều có Diệu 
Dụng riêng của chính nó để hữu dụng cho Đời! Và 
đều liên hệ mật thiết với nhau trong nghĩa: “Một Là 
Tất Cả, Tất Cả Là Một”, vì vạn vạn Pháp cũng chỉ 
là Một Tính Bát Nhã nên vạn sự hiện hữu ngay trước 
mắt đều liên hệ mật thiết, không thể nào thiếu nhau 
được. 


230 


PHẦN II s Bài 2 


Cũng như câu Kinh: 

Chư Pháp tùng Bổn Lai, 
thường tự Tịch Diệt Tướng 

Câu Kinh này cũng chẳng khác gì câu Kinh Bát 
Nhã: 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc 

Tất cả mọi sự, mọi vật hiện hữu đều là Pháp 
(sắc/không), đều là Phật Tính hóa hiện, dù muôn 
hình, vạn trạng hình tướng trông như khác nhau, 
nhưng những sắc tướng ấy đều vô cùng vi diệu: vừa 
ẩn mật tức vô tướng mà vẫn nhiệm mâu tức hiện 
tướng. Đó chính là cái Siêu Việt tự tịch diệt của vạn 
pháp... Như thế mới là Thật Tướng Bát Nhã vì tự nó 
ra ngoài sự lý luận, tranh cãi của Thức Tâm; Còn nếu 
phải đem những hình tướng ấy mà đốt đi rồi mới gọi 
là tịch diệt thì cái tịch diệt ấy là cái “Không tiêu cực”, 
tức cái vô ký Không (cái không ngơ), chính là cái tịch 
diệt, cái đoạn diệt của sinh tử. 

Câu Kinh này rất khó hiểu nhưng khi đã hiểu thì 
mới thấy nó quá sâu sắc, quá phù hợp với cái Thể mà 
cũng chính là cái Dụng, nghĩa là vạn Pháp hiện hữu 
Sắc/Không, Không/Sắc vi diệu, vô tướng/ hiện tướng 
ẩn mật mà hiện hữu, hiện hữu mà ẩn mật. Tại sao thế? 
Vì là “Nhất Thiết Duy Tâm Tạo” hay còn gọi là “Vạn 
Pháp Duy Tâm”. Do vậy mà vạn pháp đã tự tịch diệt, 
nhưng đồng thời lại thể hiện cái nhiệm mâu hiện 
tướng của vạn sự, vạn vật: Đấy là “Chư Pháp Tùng 
Bổn Lai”, tức là cái Thể và cái Diệu Dụng không rời 
nhau, luôn luôn thể hiện ở ngay trước mắt chúng ta. 


231 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Thế nên chúng ta tạm gọi: “Tính ẩn mật vô tướng” 
của vạn Pháp là Một, “Tính nhiệm mầu” đồng thời 
hóa hiện nên vạn pháp là Tất Cả. 

Trong Lăng Nghiêm Kinh cũng có một câu hàm 
ý rất phù hợp với câu “Một là Tất Cả, Tất Cả là Một” 
của Kinh Bát Nhã: 

Bản Thể Chân Như 
không ngăn ngại tác dụng nhiệm mầu và 


tác dụng nhiệm mâu 
không ngăn ngại Bản Thể Chân Như 


Câu Kinh này đồng một nghĩa về cả Thể lẫn 
Dụng của Thất Đại cũng như của toàn thể các Pháp 
như đã kể ở trên, vì vạn Pháp đều là Như Lai Tạng! 
Nên đương nhiên vạn pháp cùng chung một Tính là 
Thể! và chính cái Thể này là Bản Thể Chân Như. 
“Bản Thể Chân Như” cũng là “Tính ẩn mật vô tướng” 
rất vi diệu trong chúng ta và trong vũ trụ vạn vật... 
chúng ta tạm gọi là Một; còn cái Diệu Dụng của Bản 
Thể là Tính nhiệm mầu, hóa hiện nên vạn vạn sắc 
tướng là Tất Cả. 

Chú ý: 

‹ Tứ Khoa là: Ngũ Uẩn, Lục Nhập, Thập Nhị 
Xứ, Thập Bát Giới 

‹ Thất Đại là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Không, 
Kiến và Thức 

Về loài Hữu Tình đặc biệt là con người mới có 
đầy đủ cả Tứ Khoa và Thất Đại, còn loài Vô Tình thì 


232 


PHẦN II s Bài 2 


chỉ có năm Đại đầu là: “Địa, Thủy, Hỏa, Phong, 
Không” mà thôi. 

Tại đây chúng tôi chỉ nói về phần Thất Đại: “Địa, 
Thủy, Hỏa, Phong, Không, Kiến và Thức”. Riêng 
phần Tứ Khoa: “Ngũ Uẩn, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ, 
Thập Bát Giới” chúng tôi đã trình bày rất chi tiết ở 
trong cuốn sách: “Như Lai Tạng” từ trang 14 đến 
trang 33, theo đúng y chỉ của Kinh Lăng Nghiêm, 
Đức Phật dạy về sự vận hành và diễn tiến của Tứ 
Khoa khi còn Vô Minh cho đến khi Giác Ngộ. 


233 


PHẦN II Bài 3 


Bài l| 


Chân Thật Nghĩa của Không Kiến 
và Thức Trong Kinh Bát Nhã 
và Kinh Lăng Nghiêm với câu: 
“Một Là Tất Cả” 


ây giờ chúng ta nói về 3 Đại: Không, Kiến và 

Thức thì y theo Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật 

đã dạy rõ ba Đại này đều là Như Lai Tạng! 
Nhưng trước khi nói về Ba Đại này là Như Lai Tạng, 
thì chúng ta cũng nên ôn lại về cội gốc vô minh của 
chúng. 


Khái niệm về “Không Đại” 
khí chúng ta còn Vô Mính: 

Nói về cái “Không Đại” khi chúng ta còn vô 
minh, thì cái Không này bị chúng ta chấp là cái “Không 
tiêu cực”! Tức là cái Không của Tâm Thức vô minh, 
nhị biên, tương đối, luôn Chấp thật, chấp giả, chấp có, 


235 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


chấp không. Khi chấp Có thì chúng ta xác định là vạn 
sự, vạn vật đều có Thật; Khi chấp Không thì chúng ta 
xác định là vạn sự, vạn vật đều hoàn toàn không có cái 
gì cả! Chỉ như hư không mà thôi, cho nên cái Chấp 
Không tiêu cực này là cái Không vô ký, tức cái 
Không của đoạn diệt, của Sinh Tử! Nó đi ngược lại với 
Cái Không Tích Cực là Chân Không, Tính Không, 
chính là Bản Thể cội gốc của vạn Pháp. 


Khái niệm về “Không Đại” 
khí chúng ta đã Giác Ngộ: 

Tính Không là Tính Bất Nhị, Tính Vô Sinh, Tính 
Ly, Tính Giác cũng là Bản Giác, là Bản Thể tự động 
có các Tính vi diệu, nhiệm màu tức là: “Tính Thấy, 
Tính Nghe, Tính Ngửi, Tính Nếm Vị cũng là Tính 
Trùng Trùng Duyên Khởi, Tính Vô Sở Trụ, Tính Bình 
Đẳng, Tính Chiếu Sáng”. Tất cả Tính này chính là 
Tính Sáng Suốt, còn gọi là Tính Minh của Bản Giác, 
của Bản Thể. 

Vậy Tính Không Tích Cực chính là Chân 
Không Bản Thể cũng chính là Tính ẩn mật, vi diệu, 
vô tướng, chúng ta tạm gọi là Một; Còn các diệu 
dụng nhiệm mầu, các vận hành tự động của các Tính 
ấy, nó không cần suy nghĩ hay tính toán gì, chúng ta 
tạm gọi là Tất Cả. 


Kiến Đại khí còn vô mính: 
Nói về các Kiến Đại khi còn vô minh, thì chúng 
ta phải hiểu như sau: 


236 


PHẦN II s Bài 3 


Theo Lăng Nghiêm Kinh thì Kiến Đại là Căn 
Đại, Căn Đại ở Nhãn Căn tức ở Mắt thì gọi là Kiến 
Đại và năm Căn Đại kia cũng thế, chúng được gọi là: 
Nhĩ Đại, Tỉ Đại, Thiệt Đại , Thân Đại và Ý Đại (Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Ý). Tất cả sáu Căn Đại này đều 
không hề lay động, đều có công năng giới hạn sự hữu 
dụng riêng của từng Căn, vì chúng chỉ là các Vọng 
Căn tức cái Thấy, cái Nghe, cái Hay Biết... chúng 
chính là cái “Sáng Suốt” nhưng là cái “Sáng Suốt” 
còn vô minh nên chỉ là sự thông minh! Chưa phải là 
Trí Tuệ, chúng cũng chính là những Giác Quan của 
chúng ta! Chúng chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ 
chạm xúc v.v... nhưng chúng không phân biệt được 
các Sắc Tướng khác nhau ra sao? Các Âm Thanh 
khác nhau thế nào? cũng như sự khác nhau của các 
Hương Vị, còn cái Ý Căn thì chỉ lờ mờ, rất giới hạn. 

Sau đây là các chi tiết về công dụng riêng biệt 
của từng Căn Đại khi chúng còn vô minh: Thoạt đầu, 
khi các Căn Đại chạm xúc với Sáu Trần (Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, Xúc, Pháp) thì: 

° Nhãn Căn chỉ thấy được vạn vật mà không 
biết vật nào khác với vật nào? 
° Nhĩ Căn chỉ nghe được âm thanh mà không 


phân biệt được các âm thanh khác nhau ra 
sao? 


‹ Tỷ Căn chỉ biết ngửi, nhưng không biết các 
mùi hương khác nhau như thế nào? 

‹ Thiệt Căn chỉ biết nếm, nhưng không biết mặn 
khác với ngọt. 


237 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


- Thân Căn chỉ biết chạm xúc với mọi vật, 
nhưng không biết lạnh khác với nóng, trơn 
khác với nhám v.v... 

‹ Ý Căn chỉ hiểu biết lờ mờ về vạn pháp hiện 
hữu. 

Nhưng sau giây phút không biết rõ ấy, thì ngay 
lập tức sáu Căn Đại này được nương nhờ hoàn toàn 
vào các Vọng Thức Đại vẫn của Sáu Căn ấy là: Nhãn 
Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ý 
Thức. Những Thức này chính là cái tác dụng nhận 
biết của Cái Sáng Suốt tức (cái Thấy, cái Nghe, cái 
Hay Biết...) còn vô minh nên lúc biết, lúc lại không 
biết! Khi biết là cái biết đoán mò, còn khi không biết 
là cái vô ký, là cái đoạn diệt! Đó cũng chính là những 
Giác Quan: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý vô minh, 
không rốt ráo! Tuy biết phân biệt Sắc Tướng này 
khác với Sắc Tướng kia, hình tròn khác với hình 
vuông, màu xanh khác với màu đỏ, tiếng chuông 
khác với tiếng mõ, mùi hương của Hoa Lan khác với 
mùi hương của Hoa Hồng, vị ngọt khác với vị chua 
v.v... nhưng cái Biết này chỉ là cái Biết Vô Minh 
tương đối của Tâm Thức có thành kiến đẹp/xấu, giầu/ 
nghèo v.v... để mà dính mắc! Ngược lại với Tính 
Biết tuyệt đối là Phật Tính. 


Chú Ý: 

Tại sao những Giác Quan của chúng ta là: Mắt, 
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý chỉ được gọi là “Cái Sáng 
Suốt” không rốt ráo? 


238 


PHẦN II s Bài 3 


Bởi chúng còn nhiều vô minh, nên chỉ là sự thông 
minh mà thôi, do đó mà lúc giỏi, lúc dốt; lúc sáng, lúc 
tối; lúc nhầm lẫn, lúc lại thông minh v.v... 

Đức Phật đã dạy: “Trên trời, dưới đất, toàn vũ trụ 
vạn vật đều chỉ là một Phật Tính.” 


Nhưng thực tại, các Căn Đại của chúng ta trở nên 
nông nỗi như thế, là vì tự nhiên không ai hiểu vì sao 
chúng ta lại có một Niệm Bất Giác (vô minh) của cái 
Vọng Tâm Thức nổi lên! Rỗi Niệm đó lại giả dối chia 
Phật Tính làm sáu cái Vọng Giác Quan! Do đó mới 
có Sáu Nẻo Luân Hồi. Sáu Giác Quan này đương 
nhiên là những Vọng Giác che kín mất Tính Sáng 
Suốt thường hằng từ vô thủy của Sáu Căn, tức là 
nguyên thủy Sáu Căn này chính là Phật Tính. Vậy: 

Sáu Căn chỉ là Một và Một là Sáu Căn 

Thật sự mà nói, đã là Phật Tính thì tự động vượt cả 
Sáu lẫn Một, tức là siêu việt toàn thể vũ trụ vạn vật... 
thì đấy là Chân Như Phật Tính. 

Tại đây chúng tôi lại xin nhấn mạnh để chúng ta 
cùng hiểu rốt ráo giữa các Căn Đại và các Thức Đại là 
những Đại vô cùng quan trọng, rất phức tạp, rất khó 
hiểu, dễ nhầm lẫn! Mà chính chúng là nguyên nhân tạo 
nên sự sinh tử, luân hồi. 

Thưa rằng: 


°ồ Các Thức Đại thì luôn lay động, luôn luôn 
lăng xăng để phân biệt vạn Pháp trong nghĩa 
nhị biên tương đối, vì thế mới có đi, có về; có 
sống, có chết; có sinh, có tử... 


239 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


» Còn các Căn Đại tuy là đứng lặng, không lay 
động thật, nhưng lại phải nương nhờ hoàn toàn 
vào các Thức Đại để biết suy xét, biết nghĩ 
ngợi, biết học hỏi, và giải quyết mọi vấn đề 
v.v... Do vậy mà chúng ta bị ảnh hưởng rất 
sâu nặng về các Thức Đại đó! Để rồi phải chịu 
lĩnh mọi phiền não, khổ đau, sinh tử luân 
hôi... Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta ai cũng có 
các Căn Đại ấy ở ngay trên thân thể. 

Kiến Đại khí đã Giác Ngộ: 

Kiến Đại khi đã Giác Ngộ thì đương nhiên không 
còn phải dựa dẫm vào cái tác dụng nhận biết của các 
vọng Tâm Thức nữa, vì vọng Tâm Thức này đã tự 
động là Trí Tuệ thường hằng hiểu biết rốt ráo về vạn 
Pháp; Trí Tuệ đó chính là Như Lai Tạng Tính, nên rất 
thanh tịnh, tĩnh lặng, bình đẳng như như. 

Và khi Kiến Đại đã là Như Lai Tạng thì tự động 
Kiến Đại là: Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hiểu Biết 
v.v... Tất cả các Tính này chỉ là một Tính, nó chính là 
Tính Minh (Tính Sáng Suốt) của Tâm Tính, của Bản 
Giác, nó cũng là Pháp Giới Tính, vừa có Tính nhiệm 
màu, trùng trùng duyên khởi, hóa hiện nên vũ trụ, vạn 
vật tức Vạn Pháp, nó lại vừa có Tính Sáng Suốt là Trí 
Tuệ nên nó tự hiểu biết tường tận về toàn thể vạn pháp 
mà tự nó khởi nên. Tính này chính là ““Tính Giác Diệu 
Minh”, vừa ẩn mật lại vừa hiện hữu... Tính Giác tự có: 
Tính Diệu: 

Là Tính nhiệm mâu “Duyên Nhập Thế”, chính 


240 


PHẦN II s Bài 3 


nó khởi nên toàn thể các Sắc Tướng và Vô Sắc Tướng 
của vũ trụ vạn vật... là để: 


Nhập thế mà vẫn xuất thế 
Vì Phật Pháp chưa hề rời Thế Gian Pháp bao 
giờ... 
Tính Minh: 

Là “Tính vi diệu, sáng suốt Xuất Thế” tức là Trí 
Tuệ ẩn mật của chúng ta. 

Tính Diệu và Tính Minh tuy hai mà một, tuy 
một mà hai, không bao giờ rời nhau, có như vậy mới 
gọi là Tính Giác vừa Diệu lại vừa Minh, vừa tự khởi 
lại vừa tự biết những gì chính mình khởi nên! 


Vì thế mà trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: 


“Tính Giác tự Diệu, Tự Minh, tự Tịch Tĩnh, 

tự Chiếu Tỏa” 

Cũng vì sự vi diệu vô tướng ẩn mật như thế, nên 
nó mới ôm trọn toàn diện sự nhiệm màu, hiện tướng 
của vạn Pháp, chính là vũ trụ vạn vật đang hiện hữu ở 
ngay trước mắt chúng ta! Đó là Bản Tính, là Bản Giác 
thường hằng, vốn dĩ như vậy, nên chúng ta tạm gọi 
Tính ấy là Một. 

Còn về sự vận hành vi diệu, nhiệm màu của toàn 
thể vũ trụ vạn vật do Tính Diệu, hóa hiện như thế, 
nên tự động siêu việt có/không; siêu việt biết/không 
biết; siêu việt động/tịnh; siêu việt nhị biên; siêu việt 
sinh/tử và sáu nẻo; Nó chính là các “Diệu Dụng 
Nhiệm Mầu”, với các “Vận Hành Tự Động” của Tính 


241 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Sáng Suốt, cho nên nó không cần tính toán, suy nghĩ 
hay cố ý gì, nên chúng ta tạm gọi là Tất Cả. 


Thí dụ như: 

‹ Tính Thấy tự động thấy, tự động hiểu biết về 
vạn pháp, tức tự thấy, tự biết về vạn vạn sắc 
tướng dù thô hay tế đến đâu. 

‹ Tính Nghe tự động nghe, tự động hiểu biết về 
vạn vạn âm thanh khác nhau từ thô tới vi tế. 

‹ Tính Ngửi tự động ngửi và biết được vạn vạn 
mùi hương khác nhau. 

‹ Tính Nếm thì tự động biết nếm, và tự động 
hiểu biết được vạn vạn vị ngọt, đắng, cay, 
chua, chát khác nhau. 

‹ Tính Xúc rất bén nhạy, tự động biết mọi chạm 
xúc trong mọi trạng thái vui, buôn, sướng, 
khổ, nóng, lạnh, nhám, trơn v.v... 

‹ Tính Biết, tự động biết rõ về vạn vạn Pháp, dù 
thô hay tế tới đâu, mà không cần suy nghĩ hay 
cố ý gì cả. 

Thức Đại khí còn vô mính: 

Là cái Vọng Tâm Thức đầy vô minh, luôn luôn 
lay động vì có niệm bất giác hay còn gọi là Nhất 
Niệm Vô Minh, là cái nệm Nhị Biên luôn luôn chấp 
thật, chấp giả để phân biệt vạn Pháp với nghĩa tương 
đối: 

Đúng/sai, thật/giả, có/không, đẹp/xấu, sinh/tử v.v... 


242 


PHẦN II s Bài 3 


Niệm vô minh này càng dây thì chúng ta càng sĩ 
mê, làm cho bản ngã càng lớn và tập khí càng nặng, 
để càng ngụp lặn sâu hơn trong luân hỗi sinh tử. 


Thức Đại khi đã Giác Ngộ: 

Theo Kinh Lăng Nghiêm thì khi chúng ta đã 
Giác Ngộ là các Vọng Thức đều tự động là Trí Tuệ... 
đều là Như Lai Tạng, do vậy mà các Thức không 
còn lay động, không còn lăng xăng phân biệt nữa! 
Theo danh từ thế gian mà nói là sóng đã nhập nước, 
tức Thể / Dụng đồng nhất, không còn phân hai nữa! 
(Thể là: Tinh Thấy, Tinh Nghe, Tinh Hiểu Biết 
v.v..., Dụng là Trí Tuệ), nên rất thanh tịnh, rất tĩnh 
lặng, và đều tự động âm thầm vừa Thấy, vừa hiểu biết 
đồng thời, đồng lúc; tự động âm thầm vừa Nghe, vừa 
hiểu biết đồng thời, đồng lúc; tự động âm thầm nhận 
biết rốt ráo mà vô tư về vạn Pháp mà không hề dính 
mắc bất cứ Pháp nào. 

Chú ý: 

Thật ra khi Giác Ngộ thì Vọng Tâm Thức vô 
minh tan biến cỡ nào, thì Trí Tuệ vốn sẵn đó hiện ra 
cũng cỡ đó, chứ có phải chuyển, phải thành cái gì 
đâu! Tất cả chỉ là Mây Vô Minh tan thì Trăng Trí Tuệ 
hiện mà thôi. 

Vậy cái thanh tịnh ẩn mật, vi diệu vô tướng chúng 
ta tam gọi là Một, còn cái tác dụng nhiệm mẫu tự 
động nhận biết về muôn pháp từ thô tới tế, chính là 
cái diệu dụng vô tướng, cái vận hành không cần suy 
nghĩ hay cố ý gì, chúng ta tạm gọi là Tất Cả. 


243 


PHẦN II - Bài 4 


Bài IV 


Phần Bổ Túc và Phần Kết Luận 
của Tứ Khoa Thât Đại 


hần Bổ Túc này sẽ có những phần chỉ nói sơ 
qua, và có những phần cần bổ túc thêm nhiễu 
chi tiết, để rõ nghĩa hơn ở những đoạn thật 
quan trọng mà khó hiểu. 
Qua ba bài viết ở trên, đại khái chúng ta đã hiểu về 
Tứ Khoa Thất Đại là Thân Tâm của mình từ ngoài vào 
trong, từ trong ra ngoài, và hiểu cả toàn thể Vũ Trụ 
Vạn Vật cũng là muôn Pháp Giới... Tất cả vừa xuất 
thế mà vẫn nhập thế! Nhưng để kết luận đề tài này, 
bằng cách ôn và tóm lược khá chỉ tiết, thì chúng ta vẫn 
phải làm sáng tỏ hơn về cả hai phần là: 
- Phần Tứ Khoa Thất Đại qua Thân Tâm khi còn 
Vô Minh 
- Phần Tứ Khoa Thất Đại qua Thân Tâm khi đã 
Giác Ngộ 


245 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


1. Tứ Khoa Thất Đại 
khí Thân Tâm còn Vô Minh: 


Xin nhắc lại, từ vô thủy tất cả chúng sinh đều là 
Phật! Nhưng tự dưng, không một nguyên do gì, chúng 
ta tự phát minh ra một ý niệm Nhị Biên Phân Biệt, tự 
nó chia Phàm, chia Thánh, tự nó phân biệt: có/không, 
thật/giả, đẹp/xấu, giỏi/dốt, khen/chê, sinh/tử v.v... Ý 
niệm Nhị Biên đó, trong Kinh gọi là Vọng Niệm, Nhị 
Biên Phân Biệt Niệm, Nhất Niệm Vô Minh; thật ra 
nó chính là Niệm Bất Giác, niệm Bất Giác này chỉ là 
một khái niệm vọng tưởng vẽ vời. 

Đức Phật dạy: “Đá là Vọng thì không phải là 
Thật, đã là Vọng thì cũng không có một nguyên do 
hay lý lẽ gì trong cái Vọng ấy”. Nhưng chúng sinh đã 
lõỡ chấp nhận cái Vọng Tâm Thức này là Tâm của 
chính mình và chấp nhận cái khái niệm Nhị Biên 
tương đối của nó là Chân Lý, cho nên chúng ta tin 
vọng tưởng là có thật 100%, vì vậy mà chúng ta đã tự 
thành lập một thế giới tương đối: có sự sống, có sự 
chết, có khổ đau thật sự, để rồi bị trôi lăn trong hằng 
hà sa số kiếp, hết sống lại chết... Cứ sinh tử triển 
miên như thế mãi; mà càng sinh tử, càng trôi lăn như 
thế thì cái Vọng Tưởng Vô Minh lại càng sâu dầy 
hơn; nó dây như sắt, như thép, như đồng, như đá để 
chôn vùi Phật Tính sâu kín hơn. 

Vì thế cho nên: Khi vô minh thì một Phật Tâm mà 
cái Vọng Tâm Thức của chúng ta đã giả dối chia ra 
làm hai, tức là chia Thân và Tâm riêng rẽ; mà lại chỉ 


^ 


quan trọng cái “âm”, còn cái “Thân” thì cho là giả, là 


246 


PHẦN II - Bài 4 


vô thường, nên coi rẻ, coi khinh! Và cũng vẫn một 
khái niệm vô minh ấy, chúng ta phân biệt mọi đối 
tượng quanh chúng ta cũng ở trong nghĩa Nhị Biên 
Tương Đối, rồi tự đặt toàn thể muôn loài, muôn vật 
trong vũ trụ ở một trạng thái cố định, chấp thật muôn 
điểu, muôn sự ấy là vô thường, là khổ, là có sinh, là có 
tử... Cũng vì có cái Khái Niệm cố chấp kiên cố mãi 
như thế, nên sự cố chấp này mới thành sự thật để rồi 
chúng ta đắm chìm trong sinh tử là vậy. 

Cái Tâm Vọng Tưởng làm chúng ta khốn khổ 
đến như thế, nhưng vẫn còn chưa đủ. Nó còn sáng tạo 
thêm những phần thật vi tế để làm cho chúng ta điêu 
đứng hơn nữa. Đấy là: Khi cái Tâm của chúng ta đã 
la khỏi cái thân xác, thì cái Tâm phải có nơi, có chỗ 
mà về! Do đó, cái Nhất Niệm Vô Minh này lại một 
lần nữa giả dối chia Phật Tâm ra làm sáu, để rồi có 
Sáu nẻo luân hồi là: Trời, Người, A Tu La, Ngã Quỷ, 
Súc Sinh và Địa Ngục. 

Mọi nông nỗi ấy là do cái Vô Minh che kín mất 
Tính Giác! Mà Tính Giác lại là Phật Tính của chúng 
ta; Tính Giác được gọi nhiều tên: Chân Như, Chân 
Tâm, Phật Tâm, Phật Tính, Tính Giác Diệu Minh 
v.v... Chúng ta rất cần học để hiểu thật tận tường về 
“Tính Giác Diệu Minh” này. 

- Thứ Nhất, nó chính là Phật Tính của chúng 
ta. 

- Thứ hai, nó liên hệ toàn thể vũ trụ vạn vật. 

- Thứ ba, nó liên hệ đến sự vô minh và liên hệ 
cả đến sự giác ngộ để giải thoát sinh tử. Khi 


247 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


muốn giải thoát sinh tử, chúng ta phải tu hành 
sao cho hết vô minh thì tự nhiên Tính Giác 
Diệu Minh sẵn đó sẽ hiện ra. 

Nói thì dễ, nhưng khi tu hành thật trang nghiêm 
để tiến đến mức độ ấy cũng phải gian nan không ít... 
Nội việc tìm hiểu thật cặn kẽ nguyên do của sự vô 
minh vì đâu mà có, chúng ta cũng đã tốn biết bao 
nhiêu là thời gian. Thế rồi khi đã hiểu rõ nguyên do 
của sự vô minh thì chúng ta mới bắt đầu kiếm phương 
tiện nào thật rốt ráo, thật hữu hiệu và hợp với Chân 
Lý để khi tu hành không đi lạc đường hay đi lòng 
vòng mất hết thời gian. 

Vâng, sở dĩ chúng ta phải bị luân hồi trong hằng 
hà sa số kiếp như thế, cũng chỉ vì cái mây mù của 
Thức Tâm Vô Minh che mất Tính Giác. Đấy là lý do 
khiến chúng ta hoàn toàn quên mất Tính Giác Diệu 
Minh sẵn có của mình, để rồi vì lú lẫn mà đi nhận lầm 
cái Vọng Tâm Thức là Tâm, là Thân của mình, nên 
chẳng còn bao giờ biết là từ vô thủy, mình đã là Tính 
Giác kỳ diệu, siêu việt, nhiệm mầu không sao diễn tả 
và lý luận gì được bằng bộ óc thế gian. 

Sau đây là phần giải thích rõ thêm về ““Tính Giác 
Diệu Minh”. 

Theo y chỉ của Kinh Lăng Nghiêm: “Tính Giác 
Diệu Minh” tự Tịch Tĩnh, Tự Diệu, Tự Minh, tự 
Chiếu Tỏa. 


Tính Minh: 
tức Tính Sáng Suốt cũng là Trí Tuệ của chúng ta, 


248 


PHẦN II - Bài 4 


nhưng vì bị vô minh che khuất, nên bây giờ tự động 
chỉ còn là sự thông minh của bộ óc nhỏ xíu, chính là 
cái Tâm Thức Nhị Biên tương đối; Do vậy mà khi 
chúng ta biết thì chỉ là cái biết của vô minh, đoán mò, 
còn khi chúng ta không biết, thì đó chính là cái không 
biết vô ký của đoạn diệt. 

Tính Diệu: 

Tức là Tính nhiệm mầu,vi diệu, duyên khởi nên 
toàn bộ vạn Pháp trong vũ trụ này. Thế mà chúng ta 
lại hoàn toàn đã quên và còn không hề biết gì về Tính 
này nữa. Ngược lại chúng ta lại còn chán ghét và bảo 
rằng vũ trụ vạn vật này là ô nhiễm, thân tâm này cũng 
ô nhiễm! Để rồi chúng ta chỉ chấp nhận có Cái Minh 
mà bỏ đi Cái Diệu, tức là chỉ nhận một Cái Tâm Thức 
Vô Minh cho là Tâm của mình và khi chết chúng ta 
gọi Tâm ấy là cái Hương Linh, là cái Tâm Linh v.v... 
còn cái Thân và toàn vũ trụ vạn vật thì bỏ hắn đi, vì 
tất cả đều bị chấp thật là vô thường. 

Như vậy đó, chỉ vì một Phật Tính, một Tính 
Giác Diệu Minh mà chúng ta đem chia xẻ ra làm hai, 
tức là tự chúng ta tạo dựng nên Thế Giới Nhị Biên 
tương đối, thì lẽ đương nhiên phải chịu về cái quả Nhị 
Biên ấy. 

Đến đây, coi như chúng ta đã tạm hiểu về “Tính 
Giác Diệu Minh” khá rõ. Bây giờ chúng ta hãy cố 
gắng thậm thâm về cả lý thuyết lẫn thực hành để thấu 
đáo sâu sắc hơn về Tính Siêu Việt này thì mới giải 
quyết được mọi phiền não sinh tử như đã nói ở trên. 
Mặc dầu hiểu lý thuyết như thế chỉ là mới giải ngộ, 


249 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


nhưng cũng đáng quý lắm, vì nó mở ra cho chúng ta 
một đạo lộ quang minh hiển bày “Tính Giác”, mà 
Tính Giác này ở ngay chúng ta và ở ngay cả muôn 
loài vũ trụ, vạn vật. Tính Giác tự động vừa Diệu, vừa 
Minh, nên Tính Diệu không thể rời Tính Minh và 
Tính Minh không thể rời Tính Diệu. 

Nếu chúng ta chỉ chọn một trong hai, tức là tự 
chia “Tính Giác Diệu Minh” thành hai, thì vô tình 
chúng ta đã tự nguyện chấp nhận cái Tâm Thức Vô 
Minh, tức Tâm Thức Nhị Biên sinh tử; có nghĩa là chỉ 
nhận cái “Minh”, mà bỏ đi cái “Diệu” thì tự động 
chúng ta lọt vào “Hữu Trí mà Vô Thân”! 

Ngược lại, nếu chúng ta chỉ chấp nhận cái “Diệu”, 
mà bỏ đi cái “Minh” thì tự động chúng ta lọt vào 
“Hữu Thân mà Vô Trf”. 

Có biết đâu Tính Diệu là Tính Duyên Khởi, là 
Tính hóa hiện nên toàn thể vạn Pháp, “Xuất Thế mà 
vẫn Nhập Thế”, đồng thời Tính Diệu ấy đích thị là 
Pháp Giới Tính, là Tính Trùng Trùng Duyên Khởi 
không bao giờ ngưng nghỉ... Thêm nữa, Tính Diệu 
cũng lại chính là Tính Nhất Thiết Duy Tâm Tạo 
trong Hoa Nghiêm Kinh. 

Như vậy là chúng ta biết rõ: “Tính Diệu” không 
ngoài “Thân Bát Nhã” cũng là Thân Hiện Hữu của 
chúng ta! Đúng như thế: 

Khi đã có “Tính” thì đương nhiên phải có “Tướng” 
Có “Sắc” thì phải có “Không” 
Có “Thân” thì phải có ““[âm” 


250 


PHẦN II - Bài 4 


Do vậy mà “Tính Diệu” chẳng bao giờ rời được 
““[ính Minh”. 
Thật ra thì: Tính Minh là Tính Diệu 
Tính Diệu là Tính Minh 


Sắc là Không 
Không là Sắc 


Cho nên: Thân là Tâm 
Tâm là Thân 
Vì vậy mà: 
Thân/Tâm nhất như, Tính/Tướng y Một, 
Sắc/Không chẳng hai. 


Vậy thì Tính Minh chính là Tâm Bát Nhã, cũng 
là Trí Tuệ của chúng ta; còn Tính Diệu tự động là 
Thân của chúng ta và cũng là Tính của muôn loài, 
muôn vật trong vũ trụ. 

Tất cả muôn loài, muôn vật trong vũ trụ đều thể 
hiện sự lộng lẫy huy hoàng, sự linh thiêng, vi diệu, sự 
thực tế hữu dụng cho đời chỉ vì Tính Giác Diệu 
Minh chính là Phật Tính của chúng ta, vừa vi diệu, 
vừa nhiệm mầu... 

Do vậy mà chúng ta phải hiểu một cách sâu sắc 
là: Tính Diệu tự có sự “nhiệm mầu” nên đã hiện hóa 
toàn thể muôn Pháp tuyệt đối như thế nào, thì Tính 
Minh tự có “Tính vi diệu, sáng suốt” chính là Tính 
Giác tự động “ Thấy Biết”, tự động “Nghe Biết”, tự 
động “Ngửi Biết” v.v... một cách tuyệt đối rốt ráo về 
muôn Pháp cũng y như thế ấy. 


251 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Chú Ý: 

Xin nhấn mạnh trong chúng ta, những ai đã chấp 
Vọng Tưởng Nhị Biên là có thật đều phải bị liên hệ 
đến sinh tử luân hồi; còn những ai đã hiểu rốt ráo về 
Phật Pháp, tức là Nhất Niệm Vô Minh đã hoàn nguyên 
hướng thiện, thì không còn bị ảnh hưởng với Sáu Nẻo 
luân hồi nữa. 

Tứ Khoa Thất Đại khi Thân Tâm đã Giác Ngộ: 

Qua Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh 
về Tứ Khoa Thất Đại trong nghĩa “Một Là Tất Cả, 
Tất Cả Là Một”, thì: 

° Với Lăng Nghiêm Kinh: Toàn thể Tứ Khoa 
Thất Đại đều là Như Lai Tạng. 

‹ Với Bát Nhã Tâm Kinh: Toàn thể vạn Pháp 
trong vũ trụ vạn vật không có gì ra ngoài được 
nghĩa tích cực của “Sắc” với “Không”; tức là 
siêu việt “Sắc” thì không thể rời siêu việt 
“Không” và ngược lại, siêu việt “Không” 
chẳng bao giờ rời siêu việt “Sắc”. 

Cái siêu việt “Sắc”, “Không” trong Bát Nhã Tâm 
Kinh cũng như y chỉ nghĩa của Pháp Hoa Kinh: “Chư 
Pháp Tùng Bổn Lai, Tướng Thường Tự Tịch Diệt, 
có nghĩa là vạn Pháp đều có Phật Tính, đều tự vừa là 
hữu tướng, lại tự vừa là vô tướng, tức vừa tự là “Sắc” 
và vừa tự là “Không”! Chúng ta không cần đem cái 
sắc ấy đốt đi, rồi mới thấy là không. Nếu phải làm 
như thế thì cái Không này là cái Không của sinh/tử, 
đoạn/diệt. 


252 


PHẦN II - Bài 4 


Cũng y nghĩa như vậy, để kết luận về Tứ Khoa 
Thất Đại qua Lăng Nghiêm Kinh thì sự diễn nghĩa 
của Kinh này tuyệt đối rõ ràng hơn, để chúng ta có 
thể vượt qua và hiểu được mọi sự, mọi vật quá tư trừu 
tượng, quá ư siêu việt trong Bát Nhã Tâm Kinh. Theo 
y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh thì: Trên trời dưới đất, 
toàn thể vũ trụ vạn vật... tất cả chỉ là Một “Tính 
Giác Diệu Minh”, tức “Phật Tính” không hơn, 
không kém, không thiếu, không thừa; chính Tính này 
đã hóa hiện nên muôn Pháp Giới tại đây, ngay ở 
chúng ta. Và cũng vì là sự vi diệu, nhiệm mầu hóa 
hiện của Phật Pháp. Cho nên tự nó vượt ra ngoài mọi 
đối đãi, ra ngoài mọi văn tự, lời nói, và mọi sự lý luận 
của bộ óc Thế Gian. 


253 


PHẦN II ° Bài 5 








THỊ 


Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Lam Thủy 


255 


PHẦN II ° Bài 5 


Bài V 
Tính Giác Diệu Minh 
Trong Kinh Lăng Nghiêm 


ính Giác Diệu Minh chính là Phật Tính, và 

khi đã gọi là Phật Tính thì không thể nào diễn 

tả, giải thích gì được, dù là bất cứ ai tài giỏi tới 
đâu? Do vậy tại đây chúng ta chỉ đại khái cùng nhau 
tạm hiểu về “Tinh Giác Diệu Minh” như sau: 

Tính Giác vi diệu, nhiệm mầu biến hóa vạn 
Pháp cùng khắp tam thế, mười phương, tám hướng, 
dù âm, dù dương, trên trời, dưới đất, dù là hạt bụi cho 
đến vạn loại hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình 
v.v... đều là vượt không gian, thời gian, đều là siêu 
Thế mà vẫn nhập Thết 

Đi sâu hơn nữa, chúng ta vẫn phải học để hiểu 
thật rành mạch về Tính Giác qua lời Phật dạy ở các 
Kinh: 


257 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH s Thanh Tịnh Liên 


Lăng Nghiêm 
Lăng Già 
Pháp Hoa 
Viên Giác 
Bát Nhã ... 

Để biết rõ rằng Tính Giác này chính là Thân Tâm 
của chúng ta, cũng là của toàn thể vũ trụ vạn vật đang 
hiện hữu nơi chúng ta đang hiện sống. 

Tinh Giác Diệu Minh” bao gôỗm rất nhiều 
Tính, nhưng tất cả vẫn chỉ là Một Tính. 
Do vậy, trong Kinh mới dạy: 
Một là Tất Cả, Tất Cả là Một 

Nếu đem Tính Giác Diệu Minh ra mà phân tích 
để học hỏi là tự động chúng ta bị lọt vào Thức Tâm 
Nhị Biên Tương Đối, tức là đem Phật Tính chia hai, 
chia sáu. Nhưng chính Đức Phật đã phương tiện chỉ 
dạy trong Kinh Lăng Nghiêm rất tỉ mỉ nên chúng ta 
cũng phải phương tiện là y chỉ các Kinh để cùng nhau 
học và hiểu là lẽ tự nhiên: 


Tính Giác Diệu Mính 
Tự Tịnh, Tự Định, Tự Diệu, Tự Minh, Tự Chiếu Tỏa 


Cũng vừa Tịnh, vừa Định, vừa Diệu, vừa Minh, 
vừa Chiếu Tỏa 


258 


PHẦN II s Bài 5 


Thường Tịnh, Thường Định, Thường Diệu, 
Thường Minh, Thường Chiếu Tỏa 


Tính Giác Tính Giác 
Tính Giác là: Bản Thể, Bản Tính Giác tự động có:Tính 
Giác Rông lặng, tính lặng, Diệu cũng là Diệu Dụng của 
thanh tịnh, ân mật nên Tính Giác duyên khởi nên 
không xao động (như như) toàn thể muôn loài, muôn vật 
Tính Giác là Tính Minh tức trong vũ trụ dưới các dạng 
Tính Sáng Suôt (Trí Tuệ) “§áu Trân” luôn luôn dời đối, 
nên lúc nào cũng xao động 
không ngừng... 
THỂ DỤNG 
Tính Thây âm thâm thây bột Sắc Trần 
muôn hình dạng, muôn màu sắc của: 
Tính Nghe âm thầm nghe-biết vạn Ề 
vạn âm thanh khác nhau của: kinh th 
Tính Ngửi âm thâm ngửi-bit Vận vận Hương Trần 
mùi hương, khác nhau của: 
Tính Nêm âm thâm nêm-biêt vạn vạn Vị Tràn 
Vị khác nhau của: 
Tính Chạm Xúc âm thầm nhận-biắt 3 ộ2 
H06 y0 ng , Xúc Trân 
vạn vạn sự cảm xúc khác nhau của: 
Tính Hiểu Biết âm thầm hiểu-biết vạn . 
Vạn Pháp khác nhau của: “HP nh 


259 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tính Giác Diệu Minh chính là “Phật Tính”, là 
thân tâm của toàn thể chúng sinh... cho nên chúng ta 
phải học kỹ càng và nhớ rằng: 

1- Tính Giác là Tính Minh, là Tính Sáng Suốt, 
tức Trí Tuệ Vô Tướng; nói giản dị hơn thì Tính đó là: 
Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Nhận Biết ở ngay chúng 
ta. Tính này rỗng lặng nên được gọi là “Tính Không”, 
là “Chân Không”; Và vì rỗng lặng như vậy nên mới 
gọi là “Tính Ấn Mật Vi Diệu”, như như bất động! 
Trong Kinh còn gọi là “Cái Không Xao Động”. 

Đã là “Cái Không Xao Động”, là cái rỗng lặng 
như thế cho nên: 


Đức Phật mới dạy: 

Không đi không về Đấy là Bản Thể,là - 

Không cũ không mới Bản Giác, là Giác Thể, 
A < ^ là Phật Tâm của chúng 

TH ng s TI NG ngọn ta, và của toàn thể 

Không sinh không tử vũ trụ vạn vật. 


2- Tính Giác tự động còn có Tính Diệu là Tính 
chiếu tỏa, là Tính vô cùng quan trọng, mà tất cả mọi 
người chúng ta vì vô minh nên đều quên mất Tính 
này. Do vậy mà chúng ta chỉ chú trọng đến “Cái 
Minh” thôi và bỏ đi “Cái Diệu”. “Cái Minh” được 
chúng ta gọi là cái Tâm Thức, cái Linh Hôn v.v... 
còn “Cái Diệu” thì gọi là cái thân xác phàm phu. 
Nhưng có biết đâu, từ vô thủy “Tính Giác Tự Diệu, 
Tự Minh” của chúng ta luôn luôn trường tổn, thường 
diệu, thường minh, thường hằng bất biến... Cho dù 


260 


PHẦN II s Bài 5 


chúng ta có vô minh hay trí tuệ là tự chúng ta thôi, 
chứ chắng ảnh hưởng gì đến “Tính Giác Tự Diệu, Tự 
Minh” luôn hiện hữu, thường hằng vẫn đấy. 

Tính Diệu nhiệm mầu không ngừng nghỉ, hóa 
hiện muôn vàn hiện tượng, tức vạn Pháp... trước mắt 
chúng ta, nhưng vì vô minh chúng ta chấp các hiện 
tượng ấy là có thật! Có biết đâu rằng Sáu Trần: Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp chỉ là sự hóa hiện của 
Diệu Tính, nên khi ẩn, khi hiện, luôn luôn đổi thay, 
luôn luôn linh động, luôn luôn xao động trong từng sát 
na. Vì thế mà Vũ Trụ Vạn Vật thì khi Thành, khi Trụ, 
khi Hoại, khi Không... Còn đối với con người thì khi 
Sinh, khi Trụ, khi DỊ, khi Hoại ... Đó là năng lực vi 
diệu của Phật Tính, diễn tiến mãi mãi như vậy để lúc 
nào cũng tươi mát, linh động, không ù lì, không nhàm 
chán! 


Kinh Bát Nhã đã dạy: 


“Van pháp không tương tục 
mới là không mất, không diệt, 
và do đó mới là thường hằng, bất biến” 

Sự Thật là thế, khi đủ duyên lành chúng ta tu hành 
thật nghiêm chỉnh, đúng y Chính Pháp thì mới ngã ngũ 
ra là “Cái Diệu” mà xưa nay chúng ta coi thường, coi 
rẻ ấy, ai ngờ nó lại chính là “Tính Diệu” của Bản Giác, 
của Tính Giác! Tính Diệu này có rất nhiều tên gọi 
như: trong Hoa Nghiêm Kinh, Tính Diệu được gọi là 
“Nhất Thiết Duy Tâm Tạo”; trong Lăng Nghiêm Kinh, 
Tính Diệu được gọi là “Pháp Giới Tính Trùng Trùng 
Duyên Khởi”. 


261 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Vâng, Tính Diệu nhiệm mâu duyên khởi nên 
vạn Pháp... và sự diễn biến của nó vô cùng kỳ diệu, 
thiên biến vạn hóa, linh động khôn lường, chẳng hề 
bao giờ ngưng cả... cũng vì quá linh động đến như 
thế, nên trong Kinh Lăng Nghiêm mới gọi nó là: ”Cái 
Xao Động” và Kinh cũng dạy rằng 


“Cái Xao Động và Cái Không Xao Động 
mới chính thật là Cái Không Xao Động!” 


Lăng Nghiêm Kinh dạy rõ nguyên do của vạn 
vạn Pháp huyễn hóa như thật, như hư... đang hiện 
hữu ở ngay đây. Tất cả là bởi Tính Giác vừa Diệu lại 
vừa Minh! Có như vậy mới được gọi là “Diệu Giác 
Đắng Giác”, mới được gọi là “[oàn Giác”! Do đó 
mà: 

“Cái Không Xao Động” duyên khởi nên “Cái 
Xao Động”, hiện hóa, hóa hiện cùng khắp mỌI nƠi, 
tận cùng Pháp Giới. 

Cũng vì lý lẽ này mà chúng ta mới hiểu được: 

Động Tịnh là Nhất Như và đương nhiên có Tịnh 
mới có Chiếu, có Định mới có Tuệ v.v... 

Cũng như thế: 

Ấn Mật không rời Hiện Hữu, Hiện Hữu 
không rời Án Mật. 

Vô Hình không rời Hữu Hình, Hữu Hình 
không rời Vô Hình. 

Tính không rời Tướng, Tướng không rời 
Tính. 


262 


PHẦN II s Bài 5 


Phật Pháp không rời Thế Gian, Thế Gian 
không rời Phật Pháp... 


Như vậy thì có khác gì Chân Lý của Bát Nhã 
Tâm Kinh đã chỉ thẳng, đã dạy chúng ta là: 
“Trong toàn thể Pháp Giới 
không có cái gì ra ngoài Không với Sắc”. 
Do vậy mà: 
“Không” chẳng rời “Sắc”, 
“Sắc” chẳng rời “Không”. 
“Tâm” chẳng rời “Thân”, 
“Thân” chẳng rời “Tâm”. 
“Đạo” chẳng rời “Đời”, 
“Đời” chẳng rời “Đạo”. 
Siêu Thế không rời Nhập Thế, 
Nhập Thế không rời Siêu Thế. 
Cho nên: 
Thân Tâm nhất như. 
Tính Tướng y một. 
Đạo Đời chẳng hai. 
“Sắc Không” y vậy. 
Cuối cùng, chúng ta chỉ còn biết kính cẩn chắp 
tay mà tán dương: 


Vạn Pháp đều là siêu việt, đều vượt ngoài mọi 
văn tự và lời nói. 


263 


PHẦN II ° Bài 6 

















Phụ Bản: Tâm Khai 


265 


PHẦN II ° Bài 6 


Bài VỊ 


Tổng Kết về Tính Giác Diệu Minh 
trong Kinh Lăng Nghiêm 


ài viết này chúng tôi xin tạm tổng kết phần 

“Tính Giác Diệu Minh” trong Lăng Nghiêm 

Kinh, hy vọng sự tóm thu được khá đây đủ về 
Chân Thật Nghĩa của Tính này. 

Tính Giác Diệu Minh chính là Phật Tính, cũng 
được vắn tắt gọi là Tính Giác, mà đã là Phật Tính, là 
Tính Giác thì làm sao lại có thể đem phân tích để có 
phần nào là Diệu, phần nào là Minh. Nhưng khi muốn 
giảng giải ý kinh, chúng ta cũng đành mượn phương 
tiện phân chia, phân tích như thế để làm sáng tỏ ý nghĩa 
thâm sâu, ẩn tàng trong Kinh. 

Chỉ vì Tính Giác của chúng ta tự động có Tính 
Diệu và Tính Minh, nên bắt buộc chúng ta phải ngầm 
hiểu hai Tính ấy chỉ là Một Tính, và đã là “Tính 
Không” thì làm sao có thể chia? Và nếu cứ cố tình 
phân đôi là nhị biên tương đối. 


267 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Để hiểu trọn vẹn về Tính Giác Diệu Minh, lẽ 
đương nhiên, trước tiên chúng ta phải hiểu tường tận 
về nhiệm vụ khác nhau của Tính Diệu ra sao, của 
Tính Minh thế nào, rồi mới được nói Diệu và Minh 
chỉ là một Tính, tuy Tính Diệu và Tính Minh giống 
như hai Tính khác nhau, do sự vận hành rõ ràng khác 
nhau thật, nhưng sự thật thì Tính Giác Diệu Minh là 
Tính Không nên không thể phân đôi. Do vậy mới là 
““[ính” và cho dù là gì đi chăng nữa, Tính Giác Diệu 
Minh cũng vẫn chỉ là một Thể, một Dụng tức vừa là 
Thể, vừa là Dụng: Thể Dụng là “Một”. 


Tính Minh là Thể, Tính Diệu là Dụng 

Và cuối cùng thì cái MỘT đó cũng chẳng có, vì 
là Tính Giác, là Tính Không, tức Phật Tính thì 
đương nhiên không có số lượng, không có thời gian, 
không có không gian nên trong Kinh gọi là Siêu Việt 
(beyond). 

Để ôn lại những øì đã trình bày cũng như để đi 
vào chi tiết hơn về sự kỳ diệu của Tính Giác Diệu 
Minh trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi xin giải 
thích rõ thêm. 


Tính Minh 

Tính Minh là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Ngửi, 
Tính Nếm VỊ, Tính Chạm Xúc, Tính Hiểu Biết. Tất 
cả các Tính này chỉ là một Tính Giác. Tính Minh 
còn được gọi là Tính Sáng Suốt, mà trong Kinh Bát 
Nhã, Tính Sáng Suốt chính là ““Trí Tuệ Bát Nhã”. 
““[ính Minh” Thanh tịnh, tĩnh lặng, như như, vi diệu 


268 


PHẦN II ° Bài 6 


ẩn mật, âm thầm ““Thấy Biết” viên mãn về vạn Pháp! 
Cũng vì Tính Minh “như như” không xao động nên 
mới gọi là Bản Thể, là Bản Giác, là Giác Thể; do vậy, 
trong Kinh Lăng Nghiêm còn gọi là “Cái Không Xao 
Động'. 

Tính Diệu 

Tính Diệu là Tính duyên khởi nên vạn vạn sắc 
tướng đang hiện hữu ở ngay trước mắt chúng ta... là 
tất cả mọi người, là muôn loài, muôn vật trong vũ trụ. 
Tính Diệu rất nhiệm mầu vừa ẩn mật lại vừa hiện 
hữu; nó cứ bí ẩn vận hành không ngừng nghỉ để hóa 
hiện, hiện hóa ra vạn hữu một cách kỳ diệu, vi tế, 
tuyệt siêu. Đó chính là vạn Pháp ở cùng khắp Pháp 
GIỚI... 

Thật ra, Tính Diệu ấy cũng chính là “Pháp Giới 
Tính trùng trùng duyên khởi”, nên nó không đứng 
yên bao giờ là thế, vì vậy trong Kinh Lăng Nghiêm 
gọi nó là “Cái Xao Động”, cũng chính là “Diệu 
Dụng” của Tính Minh. Do đó mà Kinh dạy rằng: 

Cái “Xao Động” và cái “Không Xao Động” 
mới chính thật là cái Không Xao Động 
Cái “Không Xao Động” là Tính Minh 
Cái “Xao Động” là Tính Diệu 
Cái “Không Xao Động” là cái Thể 
Cái “Xao Động” là cái Dụng 
Thể không rời Dụng, Dụng không rời Thể 
Thể là Dụng, Dụng là Thể 


269 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Nói một cách khác: 

Minh không thể rời Diệu 
Diệu không thể rời Minh 
Minh là Diệu 
Diệu là Minh 


Nên 


Cũng chẳng khác gì: 


Thân không thể rời Tâm 
Tâm không thể rời Thân 
° Thân là cái Xao Động 
Thân là Tâm Tâm là cái Không Xao Động 
Tâm là Thân 
Tướng không thể rời Tính 


Tính không thể rời Tướng Tướng là cái Xao Động 
Tướng là Tính Tính là cái Không Xao Động 


Tính là Tướng 


Vũ Trụ Vạn Vật 

không thể rời Phật Tính | Vị Trụ Vạn Vật là cái Xao Động 
Phật Tính không thể rời Phật Tính là cái Không Xao Động 
Vũ Trụ Vạn Vật 


Nhiệm vụ đặc biệt của ““Iính Giác Diệu Minh” 
rất siêu việt là vì Tính Diệu và Tính Minh cùng vận 
hành, cùng trọn vẹn nhiệm vụ đồng thời, đồng lúc 
như: 


270 


PHẦN II ° Bài 6 


Tính Minh là Tính Sáng Suốt tức Trí Tuệ tự 
hiểu biết tuyệt đối, rốt ráo về những gì Tính Diệu đã 
duyên khởi, đang duyên khởi và sẽ duyên khởi để hóa 
hiện nên vạn Pháp, nhưng đồng thời Tính Minh lại 
cũng tự hiểu biết rất vi tế, rất tường tận về những gì 
mà Tính Diệu đã vận hành, đang vận hành và sẽ vận 
hành để hoại. 

Chúng ta đã tạm hiểu về nhiệm vụ và sự vận 
hành đồng thời đồng lúc của Tính Diệu, Tính Minh 
là như vậy, vì tất cả đều chỉ do một Tính Giác! 

Tính Giác đó cũng chính là Tính Không, là 
Chân Không, là Bát Nhã Tính Không, thì đương 
nhiên vượt ra ngoài thật/g1ả, vượt ra ngoài có/không, 
vượt ra ngoài số lượng, vượt ra ngoài nhị biên tương 
đối; cho nên gọi là sự Siêu Việt. 

Khi nói đến sự Siêu Việt, nói đến Tính Không, 
chúng ta hay hiểu lầm mà chấp là Tính Không, Tính 
Siêu Việt thì hoàn toàn rỗng lặng, không có cái gì cả. 
Nếu hiểu lầm như thế thì vô tình chúng ta lại rơi ngay 
vào cái vô ký, tức là cái đoạn diệt sinh tử, và đi ngược 
lại với tất cả những Kinh Liễu Nghĩa... thí dụ như 
Kinh Bát Nhã và Lăng Nghiêm Kinh chúng ta đang 
cố gắng diễn giải: 

Bát Nhã Tâm Kinh: 
Chân Không thì phải có Diệu Hữu 

Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh chư Phật, 

hay hiển thị tướng Thế Gian... 


271 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Kinh Lăng Nghiêm: 
Tính Diệu duyên khởi nên Vũ Trụ Vạn Vật 


Và Hoa Nghiêm Kinh: 
Nhất Thiết duy Tâm Tạo 


Đó là thực tế, chúng ta đang thấy vạn Pháp, đang 
thấy là Vũ Trụ vạn vật đang hiện hữu quanh chúng 
ta... đúng như y chỉ trong các Kinh Đức Phật đã dạy: 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 

Khi chúng ta học về giáo Pháp của Đức Phật, thì 
ai cũng thấy rằng Đệ Nhất nghĩa quá ư là cao siêu 
trong các Kinh Điển của Ngài, nhưng qua “Phương 
Tiện Trực Chỉ” Ngài đã dạy, thì lại thấy Phật Pháp 
quá là thực tế, quá là thực dụng. Chúng ta chỉ cần y 
chỉ mà thực hành thì sẽ mở được “Con Mắt Tâm”, để 
thấy rõ ràng, minh bạch là vạn Pháp đang hiện hữu 
ngay ở đời sống hiện tại, ngay ở thân tâm chúng ta. 
Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta thấy đó chỉ là sự 
vi diệu, nhiệm mầu hóa hiện của Tự Tính, cho nên: 

“Tất cả chỉ dường như Có mà không phải thật Có, 
dường như Không mà không phải thật Không”! 

Chúng ta không thể nào chấp là Thật Có hay là 
Thật Không để rồi lại bám víu mà dính mắc... thì 
mèo lại vẫn hoàn mèo! Và sự luân hồi sinh tử lại vẫn 
đang chờ đợi chúng ta. 

Sau khi đã tạm hiểu về Thân Tâm và Thế Giới 
hiện hữu là gì, bây giờ chúng ta mới có thể cho vài thí 


272 


PHẦN II ° Bài 6 


dụ để áp dụng y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh với câu 
Kinh tuyệt diệu: 
“Cái Xao Động và cái Không Xao Động 
mới đích thực là Cái Không Xao Động” 
Cái Không Xao Động 
“Cái Không Xao Động” đích thật là “Bát Nhã 
Tính Không”, là “Tính Giác”, là “Pháp Giới Tính”, là 
“Tính Sáng Suốt”, là “Trí Tuệ Bát Nhã”, là “Phật 
Tính”, là “Giác Thể”, là “Bản Giác”, là “Bản Thể” 
như như bất động mà âm thầm, tĩnh lặng hiểu biết 
viên mãn về Phật Pháp. 
Cái Xao Động 
“Cái Xao Động” là tất cả vạn vật hiện hữu trong 
đời sống hiện tại, tức là toàn thể vũ trụ vạn vật... bất 
cứ cái gì có hình tướng và Sáu Trần: Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, Xúc, Pháp đều là “Cái Xao Động”. 


Thí dụ 1: 

Về vạn vật là Loài Vô Tình tức là “Cái Xao 
Động” 

Bông hoa kia, tự nó đang từ từ nở... tại sao tự 
nhiên lá của nó màu xanh, hoa của nó màu đỏ? Và 
trong đời sống hiện tại, chúng ta có đầy đủ hoa trái 
muôn màu, muôn sắc, muôn hương vị khác nhau? Có 
phải rằng, đầu tiên những hoa trái ấy chúng chỉ là 
những cái hột? Chúng ta đem những hột ấy trồng 
xuống đất, rồi từ từ hột nấy mâm, lớn dần thành cây; 
sau đó cây hiện ra nhiều cành, nhiễu lá xum xuê với 


273 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


đầy nụ, rồi đơm hoa, kết trái... những sự âm thầm 
vận hành đó chính là Tính Diệu (Theo Kinh Lăng 
Nghiêm: Tính Diệu đang ẩn mật, duyên khởi nên vũ 
trụ vạn vật... và cũng vẫn chính Tính Diệu lại âm 
thầm vận hành làm cho những bông hoa đó từ từ 
héo... từ từ tàn... và từ từ rụng xuống...) Đó là sự vi 
diệu, nhiệm mâu đúng theo Diệu Nghĩa y chỉ của 
Lăng Nghiêm Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh: 


“Vạn Pháp không tương tục 
mới thật là không diệt, không mất” 

Có nghĩa là Vạn Pháp luôn luôn tươi mát, sống 
động và lúc nào cũng mới tinh! Còn nếu Vạn Pháp mà 
cứ trường tôn, vĩnh cửu mãi thì những bông hoa đó chỉ 
là những bông hoa plastic hoặc chỉ là những bông hoa 
bằng đá! Chúng không có sự sinh động tươi mát! 

Với chúng ta là những người vô minh, sống với 
Tâm Thức Nhị Biên tương đối, nên lúc nào cũng chấp 
thật: có sống/ có chết, có thường/ có vô thường. Do 
vậy mà luôn luôn ước nguyện mạng sống được trường 
thọ mãi mãi và toàn thể vũ trụ vạn vật cũng được 
trường tổn, vĩnh cửu... cho nên khi chúng ta thấy 
những bông hoa tàn úa, thấy muôn loài, muôn vật 
không tổn tại, thì chấp thật là có vô thường để hiểu 
lầm câu Kinh: 

Thành Trụ Hoại Không 


Thí dụ 2: 
Về loài người là loài Hữu Tình tức là “Cái Xao 
Động”: 


274 


PHẦN II ° Bài 6 


Như cái Tĩnh trùng của người cha cho vào cái 
trứng của người mẹ để nuôi nấng nó, thì từ từ nó âm 
thầm sinh trưởng, khởi thành một bào thai, rồi thành 
một thai nhi có mắt, có mũi, có tay chân... Sự kiện đó 
là do Tính Diệu của “Iính Giác” duyên khởi nên. 

Tại đây chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng: 

Tính Diệu luôn luôn không rời Tính Minh và cả 
hai cùng vận hành đồng thời, đồng lúc; cái vi diệu ẩn 
mật là Minh: đó là sự thông minh, hiểu biết của đứa 
trẻ; và cái nhiệm mầu hiện tướng là Diệu: đó là Diệu 
Hữu cũng chính là thân thể của đứa trẻ với đầy diệu 
dụng cho chính cuộc sống cá nhân của nó, cũng là sự 
diệu dụng sẽ đóng góp cho Quốc Gia, Xã Hội... xa 
hơn nữa, đứa trẻ còn dùng cái Diệu Hữu, cái Diệu 
Dụng ấy để tu hành đến Giác Ngộ và đem Chân Lý 
Giải Thoát để tự độ và tha độ. 

Nhưng rỗi tất cả vạn Pháp dù muốn, dù không, 
đều tự động cứ ẩn mật, âm thầm vận hành y Chân Lý 
bất biến của Phật Pháp, nếu chúng ta không hiểu 
thâm sâu mà cứ chấp thật theo Tâm Thức Nhị biên thì 
sẽ buồn thương, nuối tiếc! 

Với “Tính Giác Diệu Minh” là Phật Tính của 
chúng ta và của muôn loài vũ trụ vạn vật thì: 

Tính Diệu đang âm thầm vận hành khởi nên vũ 
trụ vạn vật, và đồng thời chính ““Tính Diệu” cũng đang 
âm thầm hoại dần vũ trụ vạn vật; cứ như thế mà tiếp 
diễn... duyên khởi rồi lại duyên hoại, trùng trùng điệp 
điệp không hề ngưng nghỉ để lúc nào cũng tươi mát... 
và mới tinh... 


275 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Cũng với siêu việt nghĩa ấy trong Kinh Bát Nhã 
Ba La Mật Đa: 


Vạn Pháp không tương tục mới thật là Không 
Diệt, Không Mất 
Đó mới là chân thật nghĩa của: 
Loài “Hữu Tình” như trong “Thí Dụ 2” ở trên, 
luôn luôn ở trạng thái: 


Sinh, Trụ, Dị, Hoại 


Và loài “Vô Tình” như trong “Thí Dụ I” ở trên, 
cũng luôn luôn ở trạng thái: 


Thành, Trụ, Hoại, Không 

Với cái Tính vi diệu, ẩn mật sinh động và sắc bén 
luôn vận hành không hề ngưng nghỉ dù chỉ một Sát 
Na, hằng triệu tế bào trong chúng ta đang hoại, đồng 
thời hằng triệu tế bào cũng đang sinh sôi nẩy nở; như 
mái tóc của chúng ta đang đen rồi cũng đang từ từ biến 
thành màu bạc; mắt của chúng ta đang rất tinh anh, rồi 
cũng sẽ từ từ mờ dần; da của chúng ta đang mịn màng 
tươi đẹp, rồi cũng từ từ có đổi môi và đầy dẫy nếp nhăn 
V.V... 

Trạng thái của toàn thể vũ trụ vạn vật cứ tiếp diễn 
vận hành như vậy; đấy chính là Phật Pháp hiện hữu 
một cách tuyệt siêu qua sự âm thầm bí ẩn, thể hiện 
những đổi thay ngay tại thân thể chúng ta. Đấy là Tính 
Diệu, là Diệu Hữu, là Diệu Dụng, cũng chính là cái 
Xao Động! Còn cái cứ như như bất động, là Tính 
Không, là Bản Giác, là Tính Thấy, là Tính Nghe, là 
Tính Biết, là Tính Ngửi, là Tính Nếm, là Tính Chạm 


276 


PHẦN II ° Bài 6 


Xúc, là Tính Sáng Suốt, là Bản Thể chính là cái 
Không Xao Động. Hai cái “Xao Động và Không Xao 
Động” không thể nào rời nhau, một là Thể và một là 
Dụng ở ngay thân tâm chúng ta, và ở ngay nơi chúng 
ta đang hiện sống thường ngày. 

Do lẽ đó, chúng ta không thể nào không tỉnh tấn 
tu hành... để cố tiến lên một bước nữa, vào cho được y 
chỉ của những Kinh Liễu Nghĩa, có liên quan đến pháp 
môn Trực Chỉ mà Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều lần, 
nhất là bài “Bát Nhã Tâm Kinh” 260 chữ và “Lăng 
Nghiêm kinh”, chúng ta sẽ thấy rõ tất cả sự vận hành 
kỳ diệu ấy đều là sự vi diệu nhiệm mầu của Tính Giác, 
của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin được nêu lên và 
nhắc lại một vài Kinh Liễu Nghĩa có liên hệ đến sự có 
mặt của “Pháp Giới Tính” tại Thế Gian. 


Lăng Nghiêm Kính 
Đức Phật dạy: 
“Pháp Giới Tính Trùng Trùng duyên khởi” 
(Vạn Pháp trùng trùng duyên khởi bởi Pháp Giới Tính 
thiên biến vạn hóa, mà tiếp diễn vận hành không bao 
giờ ngưng nghỉ, cũng như không bao giờ cố định cả.) 
““[ính Giác Diệu Minh” 
(Tính Diệu là Tính nhiệm mâu, duyên khởi nên vũ trụ 
vạn vật. 


Tính Minh là Tính vi diệu, ẩn mật, âm thầm hiểu rốt 
ráo về vạn Pháp hiện hữu, đó là Tính Sáng Suốt, cũng 
là Trí Tuệ Bát Nhã) 


277 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Bát Nhã Tâm Kính 
Đức Phật dạy: “Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh 
chư Phật, hay hiển thị tướng Thế Gian” 


Hay sinh chư Phật là: Trí Tuệ Bát Nhã, y hệt nghĩa 
Tính Minh của Tính Giác Diệu Minh trong Lăng Nghiêm 
Kính. 


Hay hiển thị tướng Thế Gian: y hệt nghĩa Tính 
Diệu của Tính Giác Diệu Minh trong Lăng Nghiêm Kinh. 


Hoa Nghiêm Kính 
Đức Phật dạy: “Nhất Thiết Duy Tâm Tạo” 


(Có nghĩa Vạn Pháp đều do Tâm Phật tạo dựng nên, 
y chỉ diệu nghĩa của Hoa Nghiêm Kinh cũng y hệt Diệu 
Nghĩa của Lăng Nghiêm Kinh và Bát Nhã Tâm Kinh. ) 


Kim Cang Kính 
Đức Phật dạy: ““Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp” 
(Có nghĩa là toàn thể vũ trụ vạn vật dù là Hữu Tình, 
dù là Vô Tình, dù là Hữu Hình, dù là Vô Hình. Tất cả đều 
là Phật Pháp. Diệu nghĩa của Kinh này cũng không khác 
gì diệu nghĩa của các Kinh vừa mới kể ở trên) 
Pháp Bảo Đàn Kính 
Lục Tổ dạy: “Đâu ngờ Tự Tính hay sinh vạn Pháp” 
Có nghĩa Tự Tính là Phật Tính, là Bát Nhã Tính 
Không, là Nhất Thiết duy Tâm tạo, là Tính Giác Diệu 


Minh đều cùng là Tính vi diệu, nhiệm mâu, Tính trùng 


278 


PHẦN II ° Bài 6 


trùng duyên khới, hóa hiện, hiện hóa nên vạn Pháp hiện 
hữu tại nơi đây. 

Nếu đã hiểu được Diệu nghĩa của những “Kinh 
Liễu Nghĩa” như thế, chúng ta sẽ thấy rằng: Mọi sự, 
mọi vật đều ẩn mật, đều vi diệu, đều nhiệm mầu, đều 
đang vận hành chưa bao giờ ngưng nghỉ, đều là do 
Bát Nhã Tính Không, cũng là Tính-Giác, chính là 
Phật Tính của chúng ta và của muôn loài, muôn vật. 

Tất cả mọi sự biến hiện, hiện biến của vạn Pháp 
như thế... thật sự chính là: 

Buddha Naturce ïs working 

Đó là sự vận hành không ngừng nghỉ của Tính 
Giác! Và cứ như thế, vũ trụ vạn vật được dựng lên... 
rồi lại tự hoại dần dần... để rồi lại mới tinh! Thật 
đúng y như cầu Kinh Đức Phật dạy: 

Sinh Tử là Chân Lý Bất Biến 

Cho nên sự “Sinh, Trụ, DỊ, Hoại” của muôn loài 
Hữu Tình trong đó có chúng ta, và sự “Thành, Trụ, 
Hoại, Không” của muôn loài Vô Tình, cũng là của 
toàn thể vũ trụ vạn vật đều là “Chân Lý Bất Biến”! 
Để vũ trụ vạn vật lúc nào cũng được tươi mát, được 
đổi mới và không bao giờ ở trong tình trạng cũ kỹ 
cả... có như thế mới là Không Diệt, Không Mất! Có 
như thế mới là Bất Sinh, Bất Diệt thật sự! 

Thế thì, phải chăng “Cực Lạc Thế Giới” đang hiện 
hữu ngay đây? Vậy thì chúng ta còn phải đi đâu, còn 
phải về đâu nữa, để mà đi tìm sự thường lạc? Tại sao 
chúng ta lại cứ nhất định đòi về cho được một nơi vô 
tướng, là nơi không có cái Thân, tức là ở nơi đó chúng 


279 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


ta chỉ có “Hữu Trí mà Vô Thân” là không hoàn hảo! 
Có nghĩa là chúng ta chỉ có cái Tâm mà thiếu cái 
Thân! 

Hầu hết chúng ta đều chấp cái Thân hiện hữu 
này và vũ trụ quanh đây đều là ô uế, đều là vô thường! 

Nếu chấp thật như thế, thì có phải là chúng ta đã 
đi ngược lại với yếu chỉ của tất cả những Kinh Liễu 
Nghĩa, điển hình là một vài Kinh mà chúng tôi vừa 
chứng minh ở phân trên: 

Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp. 

Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế. 

Không an trụ mà vẫn an trụ 

Cho nên, dù muốn, dù không muốn, thì “Pháp 
Giới Tính” vẫn cứ ẩn mật, vẫn cứ âm thầm mà vận 
hành, để hiện biến, biến hiện nên vạn Pháp siêu việt. 
Tất cả đều là sự vỉ diệu nên vô tướng cũng đều là sự 
nhiệm mầu nên hiện tướng. 

Đúng y như câu “Bát Nhã Tâm Kinh” mà chúng 
ta thường tụng hàng ngày: 

Sắc bất dị Không 

Không bất dị Sắc 

Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 
Sắc chẳng khác Không 
Không chẳng khác Sắc 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 


280 


PHẦN II - Bài 7 


Bài VII 


Tại Sao có Sinh Tử Luân Hồi 


ừ vô thủy xa xưa chúng ta vốn là Phật; Phật tức 

là Giác, là “Iính Giác”, cũng chính là Phật 

Tính. Nhưng rồi không có lý do gì cả, tự nhiên 
chúng ta nổi lên một cái Vọng Biết, tức cái Biết rất là 
mơ hồ, thơ ngây chưa rõ rệt gì hết; rồi từ cái Biết thơ 
ngây ấy, chúng ta lại nổi thêm một cái Vọng nữa để 
phân biệt là Biết cái gì? Chính cái Biết do sự Phân 
Biệt đó là cái Niệm Bất Giác, còn gọi là Nhất Niệm 
Vô Minh hay Tâm Thức Nhị Biên Tương đối. 

Tại sao lại gọi là Niệm Bất Giác? 

Xin thưa: 

Nguyên thủy chúng ta là Tính Giác, nhưng tự 
chúng ta đã lật ngược Tính Giác nguyên thủy đó 
thành một cái khái niệm Bất Giác hoàn toàn vô minh, 
đầy si mê ngu muội. Cái Khái Niệm Bất Giác ấy được 
gọi bằng một danh từ rất thông thường và dễ hiểu hơn 


281 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


là Tâm Thức Nhị Biên Phân Biệt. Nó chính là thủ 
phạm đã chia Tính Giác làm hai để có Thân có Tâm, 
có Phàm có Thánh, có giầu có nghèo, có giỏi có dốt, 
và cái điêu đứng nhất là: có sống có chết v.v... cuối 
cùng Tâm Thức Phân Biệt này còn chia Tính Giác ra 
làm Sáu nữa, tức Sáu Căn hiện hữu của chúng ta là: 
Mắt thì Thấy, Tai thì Nghe, Mũi thì Ngửi, Lưỡi thì 
Nếm Vị, Thân thì Chạm Xúc, và Ý thì suy nghĩ lung 
tung... 

Sự Thấy, Nghe, Hay Biết đó rất giới hạn vì Sáu 
Căn biệt lập; và cũng vì Sáu Căn bị biệt lập như thế 
nên mới có Sáu Nẻo Luân Hỗi là: Trời, Người, A Tu 
La, Ngã Qui, Súc Sinh, Địa Ngục. 

Tất cả mọi tội lỗi, mọi phiền não tự nhiên phức tạp 
như vậy cũng chỉ vì một Niệm Bất Giác ấy gây nên. 
Thật ra mà nói thì Niệm Bất Giác đó chỉ là một cái 
Vọng Tưởng, chỉ là một khái niệm vô căn cứ, không 
trang nghiêm; mà đã là Vọng thì đương nhiên không 
phải là Thật; cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, đại 
khái là ý của Đức Phật muốn nói: “Chúng ta phải tu 
hành làm sao cho cái Tâm Thức Phân Biệt, cũng là cái 
khái niệm Bất Giác Vô Minh đó, phải hồi Tâm chuyển 
hướng thiện, để cái Nhị Biên phân hai, chấp thật: Có/ 
không, thật/giả, sinh/tử ấy và Sáu Căn, cũng như Sáu 
Nẻo đều phải quy về một “Tính Giác”; tức là chúng ta 
phài hoàn nguyên Tính Giác, cũng là Phật Tính của 
chúng ta đã sẵn có từ vô thủy là xong việc tu hành.” 

Giản dị chỉ có thế. Khi Vô Minh, chúng ta là Cái 
Bất Giác; khi Giác Ngộ, tự động chúng ta là Tính 


282 


PHẦN II - Bài 7 


Giác; và Tính Giác này chính là “Tính Giác Diệu 
Minh”. 
Tính Giác Diệu Mính 

Tính Giác: Tự Tịnh, tự Định, tự Diệu, tự Minh, tự 
chiếu tỏa 

Tính Giác: Vừa Tịnh, vừa Định, vừa Diệu, vừa 
Minh, vừa chiếu tỏa 

Tính Giác: Thường Tịnh, thường Định, thường 
Diệu, thường Minh, thường chiếu tỏa 

Cũng vì Tính Giác có những đặc tính kỳ diệu 
như thế nên nó mới vi diệu nhiệm mầu; và cái vi diệu 
nhiệm mâu đó lại chính là: Tính Thấy, Tính Nghe, 
Tính Ngửi, Tính Nếm, Tính Chạm Xúc, Tính Hiểu 
Biết ở ngay từng người chúng ta. 

Đấy là lý thuyết để chúng ta học và hiểu rõ về 
Phật Tâm của mình là như thế. Còn sự thật hiện tại 
thì hầu như mọi người vẫn chỉ là Cái Vọng Tâm Thức 
Nhị Biên phân biệt, nên chúng ta vẫn bị ở trong tình 
trạng Sinh Tử triển miên... Cho dù chúng ta có Tu 
giỏi đến đâu chăng nữa, với những Vô Minh của Tâm 
Thức cũng như mọi Nghiệp Báo trong Nhân Quả của 
chính chúng ta, chỉ từ từ chuyển được từ xấu thành 
tốt, từ vô minh thì sẽ đỡ vô minh hơn mà thôi. 

Mặc dầu sự kiện thực tại đau khổ đến như vậy, 
nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng mà tinh tiến Tu 
Hành để đạt được mục đích cứu cánh là giải thoát 
sinh tử... và nếu muốn được như thế, đương nhiên 


283 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


chúng ta phải hiểu thật rõ nguyên nhân của Vô Minh, 
của Sinh Tử và phải tìm cho được phương tiện nào 
thật đúng chính Pháp, tức y Chân Lý Trực Chỉ của 
Đức Phật để mà tu hành. 


Tại đây chúng ta sẽ đi sâu vào nguyên nhân của 
Vô Minh, của Sinh Tử và cũng đi vào phương tiện 
Trực Chỉ của Đức Phật để tu hành. 


Nguyên nhân của Vô Minh, của Sính tử là: 

Do cái Thức Tâm lúc nào cũng thức với ngủ, nhớ 
với quên... và luôn luôn chấp Có, chấp Không, chấp 
Thường, chấp Đoạn cũng như luôn luôn hợp nhất với 
Tập Khí bẩm sinh nên rất là ích kỷ, chỉ lo cho bản 
Ngã. Vì vậy mà lúc nào cũng sống trong sự hơn thua, 
tranh chấp, tự tôn, tự ti với đầy dẫy tham sân si, hỉ nộ 
ái ố, rồi chìm ngập trong sự yêu với ghét: nào là ta 
thắng người thua; nào là ta đẹp người xấu; nào là ta 
giỏi người dốt v.v... 

Với cái Bản Ngã Vô Minh đó, chúng ta sống rất tự 
nhiên, luôn luôn trung thành, luôn luôn tuân theo mọi 
mệnh lệnh của vọng Tâm Thức. Cho nên lúc nào chúng 
ta cũng sống một cách rất vị kỷ: thích ăn trên ngồi 
trước, thích lựa chọn cái đẹp, cái tốt, cái giàu, cái sang, 
cái danh, cái vọng để làm sao cho Bản Ngã được “vinh 
thân phì da” càng nhiễu càng tốt... Còn nếu không thể 
thỏa mãn được những tham vọng ấy thì sẽ hận thù, sân 
hận, than van, hậm hực để rồi lúc nào cũng sống trong 
sự ghét ghen đủ điểu v.v... Và cho đến khi chết, cái 
Bản Ngã đó vẫn còn tham lam, lựa chọn cách nào để 


284 


PHẦN II - Bài 7 


về cho được nơi gọi là Thường Lạc mà hưởng thụ sự an 
nhàn, hạnh phúc mãi mãi... Nhưng có biết đâu rằng 
nơi an lạc đó chỉ là nơi Vô Tướng, do cái Tâm Thức 
của chúng ta tưởng tượng, thêu dệt ra mà thôi! Tất cả 
sự tưởng tượng đó đều là sự giả dối của Tâm Vọng 
Tưởng: bởi nơi ấy chỉ có cái Tâm mà không có cái 
Thân. Như vậy là chúng ta đi ngược lại với Tính Giác 
Diệu Minh mà chúng tôi đã giải thích rõ ràng trong 
“bài số V” và “bài số VI” ở trên. 
Yếu chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, và cũng là Tông 
Chỉ của các Kinh Liễu Nghĩa do Đức Phật đã Trực 
Chỉ giảng dạy. 
“[ính Giác Diệu Minh” trong Lăng Nghiêm 
Kinh 
Tính Giác tự động sẵn có cả: 
Diệu lẫn Minh 
Tính lẫn Tướng 
Thân lẫn Tâm 


Tức là: 
Diệu không thể rời Minh 
Minh không thể rời Diệu 
Tính không thể rời Tướng 
Tướng không thể rời Tính 


Thân không thể rời Tâm 
Tâm không thể rời Thân 


Như vậy: 
285 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Diệu là Minh, Minh là Diệu 
Tính là Tướng, Tướng là Tính 
Thân là Tâm, Tâm là Thân 
Bát Nhã Tâm Kính 
Đức Phật cũng dạy y như thế. 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính là Tính Không, là 
Tính Bất Nhị, là Tính Vô Sinh. Cho nên: 


Sắc bất dị Không 
Không bất dị Sắc 


Sắc tức thị Không 
Không tức thị Sắc 


Sắc chính là Không 
Không chính là Sắc 
Do vậy mà: 
Hữu Hình chính là Vô Hình 
Vô Hình chính là Hữu Hình 
Thân chính là Tâm 
Tâm chính là Thân 
Vì thế: 
Toàn thể vũ trụ vạn vật 
không ngoài Tính Giác Diệu Minh 
Vũ trụ vạn vật cũng 


không ngoài Bát Nhã Tính Không 
286 


PHẦN II - Bài 7 


Có như vậy mới đúng là: 
Vạn Pháp xuất thế mà vẫn nhập thế 

Do lẽ đó, chúng ta không thể nào cố tình chấp 
chước theo Tâm Thức Nhị Biên mà chỉ quan trọng 
hóa là: 

Chỉ giữ cái Tâm mà bỏ đi cái Thân 

Chỉ chấp nhận cái Tính, mà bỏ đi cái Tướng 

Chỉ tán dương cái Không, mà bỏ đi cái Sắc 


Như thế chẳng khác nào: với Tính Giác Diệu 
Minh, chúng ta chỉ quan trọng cái Minh và chỉ muốn 
giữ cái Minh tức là giữ cái Tâm, mà bỏ đi cái Diệu 
tức là bỏ đi cái Thân; hoặc ngược lại, chúng ta chỉ 
chấp nhận cái Diệu là cái Thân, mà bỏ đi cái Minh 
tức là bỏ đi cái Tâm. 

Nếu làm như thế thì quả đúng chúng ta là cái Bất 
Giác thật sự! Vì chúng ta chỉ hiểu một chiểu hoặc là 
Có thật. hoặc là rỗng Không. tức là cái Không ngơ 
chẳng có cái gì cả! Chấp như thế thì không phù hợp 
với ““Tính Giác Diệu Minh”, cũng chính là Phật Tính 
của chúng ta, luôn luôn là có cả “Diệu” lẫn “Minh”, 
tức có cả Thân lẫn Tâm thì mới đúng y chỉ Phật 
Pháp. 

Cũng vì vậy mà Phật Pháp không bao giờ rời 
được Thế Gian Pháp! 

Giống như “Bàn Tay” phải có cả xấp lẫn ngửa 
mới là “Bàn Tay”. 


287 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Giống như “Đồng Tiền” phải có cả hai mặt mới 
là “Đồng Tiền”. 

Giống như Tính Giác phải có cả Diệu lẫn Minh 
mới là “Tính Giác”. 

Hiểu được như thế mới đích thị là hiểu được 
Diệu Giác, Đẳng Giác cũng là Chính Đẳng Chính 
Giác. 

Xin đừng bao giờ quên rằng vạn Pháp hiện hữu 
trước mắt là do Bát Nhã Ba La Mật Đa Tính, là do 
Tính Giác Diệu Minh, cũng chính là Phật Tính hóa 
hiện, thì đương nhiên là Vô Sinh, tức là Bất Sinh Bất 
Diệt, là thường hằng bất biến. 

Sự hóa hiện của Phật Tính là sự vi diệu, là sự 
nhiệm mâu như thế thì làm sao chúng ta có thể chấp là 
Thật hay là Giả cho được; hoặc chấp là “Thật Có” hay 
là “Thật Không”? Và làm sao chúng ta có thể Xác 
Định hay Phủ Định bằng cái Tâm Thức Nhị Biên 
Tương Đối của chúng ta? Vì vậy, trong Kinh Bát Nhã 
Đức Phật mới dạy rằng: “ Tất cả mọi sự vi diệu, nhiệm 
mầu hiện hóa, hóa hiện ra vạn Pháp đó đều là Siêu 
Việt cho nên mới: 

Siêu việt Sắc/ Không 

Siêu việt Tính/ Tướng 

Siêu việt Thân/ Tâm 

Siêu việt Minh/ Diệu 

Siêu việt Thấy, Nghe, Hay Biết 
Siêu việt vũ trụ vạn vật 

Siêu việt mọi phương tiện tu hành 
Siêu việt chứng đắc 


288 


PHẦN II - Bài 7 


Siêu việt danh tự lời nói 
Siêu việt thời g1an, không gian 

Bởi mọi sự đều Siêu Việt như vậy, cho nên mới 
bặt mọi phân tích, lý luận và tranh cãi của Vọng Tâm 
Thức Nhị Biên là thế. 

Khi đã gọi là Siêu Việt, là sự biến hiện nhiệm mầu 
đã hiện thực như vậy thì dĩ nhiên phải có mọi tướng 
huyễn hóa hiện hữu... sự huyễn hóa đó, chính là vạn 
vạn Pháp Siêu Việt do Bát Nhã Tính Không, cũng là 
Tính Giác Diệu Minh luôn luôn diễn tiến âm thầm 
vận hành để vạn Pháp cứ biến rồi lại hiện, hiện rồi lại 
biến không ngưng nghỉ bao giờ. Vì thế, trong Kinh 
Bát Nhã Đức Phật dạy rằng: 

“Vạn Pháp Không Tương Tục 
mới là không diệt, không mất” 

Cũng vì Không Diệt, Không Mất nên mới gọi là 
Siêu Việt! Nhưng thật là kỳ diệu: sự Siêu Việt này lại 
ngay tại Thân Tâm hiện hữu của chúng ta, cũng 
ngay tại vũ trụ vạn vật... thì đấy mới đích thị là sự Siêu 
Việt của “Chân Thiện Mỹ”. 

Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng khi trực nhận ra sự 
vi diệu của vạn Pháp chẳng lìa Tự Tính, đã làm Ngài 
sửng sốt mà thốt lên rằng: 

Đâu ngờ Tự Tính vốn tự thanh tịnh 
Đâu ngờ Tự Tính vốn chẳng sinh diệt 
Đâu ngờ Tự Tính vốn tự đây đủ 

Đâu ngờ Tự Tính vốn chẳng lay động 
Đâu ngờ Tự Tính hay sinh vạn Pháp! 


289 


PHẦN II - Bài 8 





Tranh Phụ Bản: Họa Sĩ Thúy Vinh 


291 


PHẦN II - Bài 8 


Bài VIII 
Phật Đản Sinh 


ói đến Phật là phải nói đến Giác Ngộ: vậy 

Giác Ngộ là gì? Giác Ngộ là khi chúng ta đang 

còn vô minh, sống trong ảo giác: Chấp thật, 
chấp giả; Chấp có, chấp không; Chấp sống, chấp chết 
v.v... thì đùng một cái, bởi sự tu hành chân chính, 
công phu quá miên mật đến giai đoạn này sẽ có Nghĩ 
Tình, Nghi nhiều thì Ngộ nhiều, Nghi ít thì Ngộ ít, vì 
sự Nghi đó đã làm chúng ta chợt nhận ra chính mình 
có Tính Hiểu Biết rốt ráo ở ngay thân Tâm mình để 
hiểu biết rốt ráo toàn thể vũ trụ vạn vật! Sự trực nhận 
ra ấy gọi là Giác Ngộ và đấy mới là “Baby Buddha”. 

Nói một cách khác: 

Chân Thật Nghĩa Phật Đản Sinh là Sự Giác 
Ngộ. là sự trực nhận ra mình là ai, và vũ trụ vạn vật 
là gì của bất cứ Hành Giả nào... Đi sâu hơn nữa là 
Hành Giả sẽ biết rõ sự tự Giác ấy chính là Bát Nhã 


293 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Tính, được tự động thể hiện bởi Chân Như Niệm 
trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, trong từng hành 
động... Giác Ngộ hay còn gọi là Kiến Tính được xảy 
ra trong ba giai đoạn, từ nông tới sâu, mà các Tổ tạm 
dùng danh từ là: Sơ Quan, Trùng Quan và Mạc Hậu 
Lao Quan. 

Rất nhiều người hiểu lầm về “Kiến Tính”; là sau 
khi đã biết mình là ai thì coi như sự tu hành đã xong 
rồi, cho nên bỏ ngang hay chỉ tu sơ sơ thì thật là quá 
nông nổi. Zen Master Philip Kapleau cũng rất buôn 
về tình trạng này của một số học trò Ngài. Với những 
vị chấp mình đã Ngộ ấy, có biết đâu là vẫn dậm chân 
một chỗ, không thể tiến hơn để Giác Ngộ sâu hơn, mà 
ngược lại sự Giác Ngộ tự động khép lại, bởi sự buông 
lung của Hành Giả vẫn chứng nào tật ấy như: Vẫn 
ham danh, vẫn ham tiền, vẫn ham ái, vẫn sân hận và 
nhất là vẫn ghét ghen, vẫn tự tôn v.v... 

Các vị Hành Giả này mới ngộ ở giai đoạn “Sơ 
Quan”, tuy đã ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng tập khí 
và sự vô minh còn nguyên, nên không thể thông suốt 
để hiểu câu: “Kiến Tính mới khởi Tu là gì?” Thật ra 
câu này có một ý nghĩa rất sâu xa là sau khi Hành Giả 
đã Kiến Tính, đã biết mình là ai, thì mới bắt đầu biết 
tu hành một cách nỗ lực, trang nghiêm và miên mật, 
nghĩa là g1ữ: 

Công Phu miên mật 24/24 để lúc nào cũng có 
Chính Nghị, vì còn có Nghi là còn có sự Ngộ mãi... 

Đi vào Kinh Điển để học Phật Pháp thâm sâu 
hơn. 


294 


PHẦN II Bài 8 


Tham khảo các sách về Đạo và cả về Đời v.v... 


Vì nếu không có sự học hỏi thì không thể tự 
nhiên bật ra tất cả cái không học mà lại nói được, 
giảng được. Do vậy mà Hành Giả phải học, phải thể 
là thế: 

Pháp môn vô lượng thể nguyện học 

Thế mà có rất nhiễu người sau khi Kiến Tính, 
không cần học hành gì nữa, chỉ tự tu bằng cách giữ 
Công Phu thôi! nên không nghe bất cứ ai giảng, 
không nghe băng giảng, không vào độc tham, không 
học hỏi bất cứ cái gì về Đời, về Đạo, không nghe tin 
tức, báo chí, không coi TV, sách vở, không nghe điện 
thoại, không liên hệ bạn bè và gia đình, không nhìn 
trước, ngó sau, không nhìn xung quanh để rồi không 
thấy cũng không cần biết cái gì hết. Những vị này 
chấp là đang xả buông và không dính mắc gì cả... 
nhưng có biết đâu, đó là lối tu cực đoan, đi ngược lại 
với Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Hiểu Biết và sẽ 
không bao giờ hiểu nổi những câu Kinh Bát Nhã siêu 
việt, chỉ thắng Thân/Tâm, chỉ thắng Phúc/Trí, chỉ 
thẳng Lý/Sự, chỉ thắng Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế, 
chỉ thắng Ba La Mật như: 

Làm mà chẳng có ai làm 
Tu mà chẳng có ai tu 
Đức Phật giảng 49 năm mà không nói một câu 

Xin thưa, nếu là trước khi chưa Kiến Tính mà tu 
như các vị vừa kể thì quá tuyệt vời, nhưng nếu là sau 
khi đã Kiến Tính thì ngược lại, phải tu miên mật hơn, 


295 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


nỗ lực hơn về mọi mặt để tiến triển, để ngộ thâm sâu 
hơn và còn cả muôn mặt rất cần thiết, rất thực tế ở 
quanh chúng ta cần phải học hỏi vì: 


Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
Do vậy: 


Để cho sự Kiến Tính Sơ Quan không bị khép lại 
bởi sự chếnh mảng (không chịu tu tiếp hoặc tu nhưng 
chỉ tu một cách giải đãi), Hành Giả vẫn phải giữ công 
phu thật miên mật, vẫn phải tọa thiển không ngừng, 
và với tất cả mọi công quả dù nặng, dù nhẹ, dù thô, 
dù tế, dù sạch, dù nhơ... Hành Giả đều phải chu toàn 
thật Chân, Thiện, Mỹ. Hành Giả cũng không thể quên 
việc buông bỏ tận cùng mọi Tập Khí từ thô tới tế 
v.v... để đối xử với muôn loài, muôn vật trong Đức 
Hạnh tuyệt đối: “Từ, Bi, Hỉ, Xả”. Làm được như vậy 
mới là việc tu hành của Hành Giả sau khi đã Kiến 
Tính, để chuẩn bị đi sâu vào Trùng Quan và Mạc Hậu 
Lao Quan, hay còn gọi là Giác Ngộ thâm sâu hơn hay 
Giác Ngộ Viên Mãn là tùy theo mức độ của Hành 
Giả. 

Việc giữ công phu miên mật với sự can đảm, sự 
siêng năng, sự kiên trì, sự tu học, sự chấp tác, sự phục 
vụ không ngừng nghỉ... đó chính là sự đập ngã tuyệt 
đối! để đi đến Giác Ngộ viên mãn, và nên nhớ khi 
chúng ta tái sinh trở lại, thì cũng vẫn phải tiếp tục học 
nữa, nhưng sự học rất dễ, chỉ cần ôn lại là đã hiểu biết 
hết tất cả. 


Trong sách của các Tổ: Ngài Dozen, Ngài Bạt 


296 


PHẦN II › Bài 8 


Tuy và rất nhiều vị đã Ngộ Đạo rồi nhưng các Ngài 
vẫn phải đi cầu Đạo ở những nơi thật xa xôi, ở các 
nước khác với những bậc Thâầy uyên thâm về Phật 
Pháp, để học hỏi thêm, để được ấn chứng thêm cho sự 
rốt ráo, ngộ Đạo của mình. 


Vai trò Hoằng Hóa của các vị Hành Giả 

đã Ngộ Đạo 

Đường lối tu theo Bát Nhã là đường lối Đốn Ngộ, 
rồi mới Tiệm Tu, cho nên sau khi Kiến Tính là còn 
cần một thời gian rất dài để học hỏi thật trang nghiêm, 
thật mẫu mực về Phật Pháp, về Giới Luật, về Công 
Phu, nhất là sự buông bỏ tập khí tận cùng, cũng như 
sự học hỏi về muôn điều, muôn sự... cho nên chúng 
ta phải cần một khoảng thời gian dài, nhanh nhất là 
10 năm và chậm nhất là từ 20 năm đến 30 năm, tùy 
theo mức độ khao khát của từng Hành Giả đi nhanh 
hay đi chậm. 

Đối với những người chưa Kiến Tính thì các vị 
đã ngộ Đạo này phải hướng dẫn cho các đệ tử của 
mình tu hành sao cho được Giác Ngộ. 

Về Lý thuyết: Dạy họ cách ngồi Thiền, cách Công 
Phu tận nguôn gốc, cách chấp tác, cách cư xử với muôn 
loài muôn vật, cách tu học đúng mức. Tất cả đều y chỉ 
Chân, Thiện, Mỹ, kể cả việc giảng về Đạo, giảng về 
Đời và giảng về muôn mặt cần thiết khác v.v... 

Về Thực hành: Dạy họ thực hành đúng y chỉ lý 
thuyết như đã kể ở trên là không méo mó Chân Lý 
của Phật, của Tổ. 


297 


Chân Thật Nghĩa của BÁT NHÃ TÂM KINH » Thanh Tịnh Liên 


Đối với những người mới Kiến Tính, thì các vị 
ngộ đạo nầy có bổn phận tháo đinh, nhổ chốt cho 
những vị hiểu lầm về Kiến Tính. Dạy họ phải nỗ lực, 
kiên trì tiến tu không bao giờ giải đãi, sửa đổi họ bằng 
cách khuyên răn nghiêm ngặt hơn trong mọi lãnh vực 
về lý thuyết cũng như thực hành: Phải chấp tác, phải 
phục vụ, nhất là bỏ tập khí, phải vào độc tham, phải 
nghe giảng Kinh, vì vô cùng quan trọng cho sự Giác 
Ngộ sâu hơn. 

Tại sao những vị Hành Giả mới Kiến Tính không 
tự mình học hỏi được về các Kinh Sách? 

Xin thưa: Chỉ vì họ là những vị mới sơ ngộ nên 
chưa đủ trình độ để hiểu nổi Kinh Sách. 


298 


Xin Lưu ý quí độc giả 


Bởi vẫn đề trục trặc về sự sắp xếp để in 
ân cho nên thay vì bài viết này mới chính 
là Bài L, tức là Bài Viết đầu của Phân II, 
nhưng nó bị đặt ở cuỗi của phân II là 
không đúng vị trí của nó! Xin lỗi quí 

độc giả. 


Như Lai Tạng 


Đối với con mắt Phật, Bồ Tát và những ai đã mở con mắt Tâm thì quả là y 
như Đức Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài tóm thu tất cả Tứ Khoa Thất 
Đại: Ngũ Uẫn, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới và Thất Đại về Như Lai 
Tạng là vì muôn cảnh, muôn vật, muôn sự...nó vốn đĩ như thế, không xưa, không 
nay, không mới, không cũ, không sinh, không tử, không Phật, không chúng sinh... 


Còn đối với con mắt của chúng sinh chúng ta thì ngược lại, trước cảnh hóa 
hiện Cực Lạc hiện hữu do Tính Không, còn gọi là Pháp Giới Tính trùng trùng 
duyên khởi ra muôn cảnh vật huyền hóa. 


Theo Lăng Nghiêm Kinh thì những cảnh vật huyễn hóa ấy chỉ dường như có 
mà không phải thật có, dường như không mà không phải thật không; thì không 
nguyên nhân gì, không lý do gì, đột nhiên chúng ta tự sinh khởi ra cái Giác! Tức là 
cái Kiến, Văn, Giác, Tri (cái Thấy, Nghe, Hay Biết). Đó là cái Vọng Giác, là cái 
Vọng Tâm. Rồi từ cái Vọng Giác, Vọng Tâm, tức cái Kiến, Văn, Giác, Tri này lại 
khởi lên một Niệm, tức Nhất Niệm Vô Minh (Vọng Niệm) là Niệm Nhị Biên Phân 
Biệt luôn đối đãi, chấp thật, chấp giả! Đã khiến chúng ta tự chấp muôn cảnh, muôn 
vật hiện hữu là có thật! Cũng vì cái điên đảo của Nhất Niệm Vô Minh đó đã đem 
Trí chuyên thành Thức, để rồi sinh ra tám mươi bốn ngàn phiền não, trần lao! 


Như vậy là muôn điều đều do Nhất Niệm Vô Minh hóa thân, mà gốc của 
Nhất Niệm Vô Minh là Vọng Giác, còn gọi là Vọng Tâm, hay rõ hơn nữa là Kiến 
Văn Giác Tri, không ngoài Thân Tâm chúng ta, do đó khi thấy, khi nghe, khi hay 
biết chỉ là Vọng Biết. 

Còn khi không thấy, khi không nghe, khi không hay biết là Vô Ký Không, 
tức Vô Thủy Vô Minh! 


Ai ai cũng thắc mắc Vọng Tâm, Vọng Tưởng này ở đâu ra? Nhất Niệm Vô 
Minh này từ đâu đên? 


Xin thưa rằng trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật giảng rất rõ: Đã gọi là 
Vọng thì là Giả, là không thật; Đã gọi là mơ thì làm gì có nguyên nhân nảo như câu 
chuyện Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm soi gương, chợt hoảng hốt thấy mình không có 
đầu. Nồi kích động lớn đến nỗi Diễn Nhã Đạt Đa hóa điên và chạy quanh mãi để 
tìm xem ai đã lấy mắt cái đầu của mình? 


Cũng có một giả thuyết khác, cho rằng Diễn Nhã Đạt Đa khi nhìn vào trong 
gương thấy lông mày, con mắt có thể nhìn thấy được tất cả mọi vật, thì tại sao cái 
đầu lại không nhìn thấy gì cả? Cho nên nổi điên, giận trách cái đầu và cho là giống 
yêu quái rồi bỏ chạy! 


Chúng ta đều sống trong mơ, mê muội với cái Vọng Giác và Niệm Nhị Biên 
Phân Biệt, nên trước Cảnh sinh Tâm! Thay vì chúng ta là Phật, là cái vượt ngoải 
có/không, thật/giả, biết/không biết thì nay, tự chúng ta lật ngược lại: Phật thành Chúng 
Sinh, Cõi Cực Lạc thành Cõi Sa Bà, là cõi Vô Thủy Vô Minh của Thân, Tâm, Thế Giới, 
cũng là nguồn gốc của Sinh Tử để tự động Vô Thủy Vô Minh là Thẻ, Nhất Niệm Vô Minh 
là Dụng. 


Xin nhắn mạnh, nhắc lại ở trên là khi nào chúng ta biết thì chỉ là Vọng Giác, 
Vọng Biết, và khi nào chúng ta không biết thì lại là Vô Ký Không, tức Vô Thủy Vô 
Minh! 


Với Nhất Niệm Vô Minh suốt đời này qua đời khác như vậy, chúng ta là 
người đang mơ, sống trong cảnh mơ cho nên mọi tìm hiểu, mọi phân tích, mọi phát 
minh gì gì chăng nữa thì cũng vẫn là mơ! Dù là giấc mơ ngắn hay giấc mơ dài, kết 
quả nào cũng chỉ là con số không, vì đã là mơ thì không phải là thật! Cứ như thế, 
với Niệm Vô Minh nó thêu dệt mọi vọng tưởng phiền não, cái Ý Niệm kiên cố này 
luôn luôn chấp Thật có Ta, có Người, có Nghiệp Thiện, có Nghiệp Ác, có Sinh 
Mạng với số lượng thời gian, không gian, và rồi đi đến kết quả là chúng ta đã tự tạo, 
tự chiêu cảm nên Vòng Sinh Tử Luân Hồi không bao giờ chấm dứt. 


Để tỉnh mộng, chúng ta cần phải Giác Ngộ thì mới ra khỏi cơn mộng mơ 
quái ác sinh tử ấy! Mà khi muốn tỉnh mộng thì chúng ta cũng phải có phương pháp, 
nhưng chẳng có phương pháp nào hữu hiệu và thực tế bằng nương vào một phương 
pháp thực tiễn nhất của Đức Phật, là học hỏi về chính Thân Tâm mình để tỉnh ngộ 
chính mình. 


Vì khi đã hiệu rôt ráo về mình, đã rõ biệt mình là a1, thì sẽ rõ biệt vũ trụ, vạn 
vật là gì! Và mục đích cũng tự động được hoàản tât. 


Thân Tâm Vô Minh: 

Bởi Vọng Giác (Kiến, Văn, Giác, Tri), bởi Nhất Niệm Vô Minh mà chúng ta có 
Thân Tâm Vô Minh; Con người của chúng ta từ ngoài vào trong bao được gôm bởi 
Tứ Khoa, Thât Đại, theo Kinh Lăng Nghiêm được tóm tắt như sau: 

Trước hết, Tứ Khoa, Thất Đại được nói một cách tông quát: 

1. Tứ Khoa gồm: Ngũ Âm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ và Thập Bát Giới 


A.- Ngũ Âm: Là năm cái ngăn che làm chúng ta không nhận được Tự Tính: 


* Ngăn che do Hình Tướng (Thân và Cảnh) thì gọi là Sắc Ấm. 


‹. 
« 


* Ngăn che do Cảm Giác thì gọi là Thọ Ẩm. 
* Ngăn che do Tưởng Tượng các Danh Tướng thì gọi là Tưởng Ẩm. 


s* Ngăn che do Tâm Niệm thay đôi bởi các sự vật hoặc đáp ứng với sự vật thì 
gọi là Hành Âm. 


‹. 
‹ 


Ngăn che do những Tập Quán sai lầm chứa chấp trong Tiềm Thức thì gọi là 
Thức Ấm. 


B.- Lục Nhập: 


Là sáu cách thu nạp Trần Cảnh (Tiên Cảnh) đề hiểu về Trần Cảnh một cách rất hạn 
hẹp, cái sự hiệu hạn hẹp đó làm ngăn che Tự Tính. 


> Nhãn Căn thu nạp Sắc Trần đề thấy Sắc Trần một cách giới hạn. 
> Nhĩ Căn thu nạp Thanh Trần đê nghe âm thanh một cách giới hạn. 
> VY Căn thu nạp Pháp Trần đê hiêu biệt Pháp Trân một cách hạn hẹp. 


Và tất cả các căn khác :Tỉ Căn, Thiệt Căn, Thân Căn cũng cùng đồng một nghĩa 
ây. 


C.- Thập Nhị Xứ: 


Là mười hai chỗ sinh ra sự hay biết rất giới hạn, làm ngăn che Tự Tính. 


Nhãn Căn với Sắc Trần. 
Nhĩ Căn với Thanh Trần. 
Tỉ Căn với Hương Trần. 
Thiệt Căn với Vị Trần. 
Thân Căn với Xúc Trần. 
Ý Căn với Pháp Trần. 


SN SN 


D.- Thập Bát Giới: 


Là mười tám cái riêng biệt giới hạn bởi bị cách bức ngăn ngại sự thấy, nghe, hay 
biết: 


Sáu Căn ( Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý). 
Sáu Trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) 
Sáu Thức (Nhãn Thức, Nhĩ Thức, 
Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Y Thức) ngăn che Tự Tính. 
2./ Thất Đại: 
Nói một cách tổng quát là: đất, nước, g1ó,lửa, không, kiến và thức. 


Thân người được bao gồm bởi: 


Đất : Xương, da, lông móng... 

Nước : Máu mủ, mồ hôi, nước bọt... 

Gió : (Không khí): hơi thở, thôi hơi 

Lửa : Hơiẫm 

Không : Hư không vô ký (khi còn Vô Minh) 

Kiến : Cái Thấy tĩnh lặng không dao động (7: hê). 

Thức : Tâm Ý Thức phân biệt, nên dao động. Có tác dụng nhận 
biệt 


muôn điêu, muôn vật của thê gian (Dụng). 


Vẫn theo Lăng Nghiêm Kinh, Tứ Khoa, Thất Đại đi sâu vào chỉ tiết 
hơn như sau: 


Ngũ Ấm hay Ngũ Uẩn: Hơi phức tạp, chúng ta sẽ đi từ thô tới tế, từ vật chất đến 
tinh thần cho nên cái tên của nó cũng theo đó mà thay đổi sao cho hợp tình, hợp lý 
với nó như những tên: Ngũ Uân — Ngũ Trược — Ngũ Vọng và Ngũ Thức. 


Trước tiên nói vê Ngũ Uân: 


I1. Ngũ Uần gồm có: Sắc Uần, Thọ Uẫn, Tưởng Uâấn, Hành Uâẫn, Thức Uẫn. 


> 


Sắc Uẩn: Làm ngăn che Chân Tính bởi mọi hình tướng là Thân, là 
Cảnh như tất cả mọi vật có hình tướng và mẫu sắc. 


Thọ Uẩn: Làm ngăn che Chân Tính do cảm giác như mọi sự đau đớn, 
nóng lạnh...(/huộc về Thân), khỗ vui, yêu ghét...(0huộc về Tâm). 


Tưởng Uẩn: Làm ngăn che Chân Tính do tưởng tượng các danh 
tướng của mọi sự vật, thí dụ: ngồi đây mà tưởng nhớ người, nhớ cảnh 
bên Việt Nam, và ngược lại từ mọi sự vật trước mắt, tùy theo cá tính 
riêng, những đặc biệt riêng và những liên hệ riêng của chúng, mà 
tưởng tượng sâu hơn rồi đặt tên, rồi tạo hình cho chúng. 


Hành Uẩn: Làm ngăn che Chân Tính do Tâm Niệm thay đối từng sát 
na, bởi đáp ứng, va chạm với mọi sự, mọi vật. Có nghĩa là Tâm Niệm 
không bao giờ cô định! Nó bị chi phôi, thay đôi theo cảm giác tiêp xúc 
với muôn cảnh, muôn vật hiện hữu trước mặt. Nói cách khác Tâm 
Niệm chạy theo vạn vật và bị vạn vật chuyên xoay! 


Thức Uẩn- Làm ngăn che Chân Tính do những chủng tử của tập quán, 
thói quen bảo thủ sai lầm chứa chấp trong tiềm thức lâu đời, lâu kiếp 
như những tập khí: chấp ngã, sân hận, ngạo mạn, nghiền rượu, nghiền 
thuốc... 


Bản tính của chúng ta vốn thường trụ, thanh tịnh nhưng vì chúng ta tự tạo ra 
cái Vọng Tâm, nên đương nhiên phải theo vọng, và đê cho Vọng Tưởng choán 
mât Tâm Tính, do đó mới sinh ra Ngũ Trược. 


Từ cái Ngũ Uẫn càng ngày càng ô nhiễm hơn, nên gọi là Ngũ Trược! 


2. Ngũ Trược gồm có: Kiếp Trược, Kiến Trược, Phiền Não Trược, Chúng Sinh 
Trược và Mệnh Trược. 


Cùng một Tâm Tính mà chúng ta tự đem Sắc chia làm hai để có Năng 
có Sở, có Người có Ta, có Thân có Tâm! Nhưng giai đoạn nảy, thì cái 
Năng Minh (Ta, Tâm Ta) chưa có phân biệt và cái Sở Minh (Người, 
Thân Ta) chưa có hình tướng. (Giai đoạn này cái Bào Thai đang câu 


Kiếp Trược: 

Từ cái vốn Vô Vi, chúng ta tự khởi ra cái Vọng Giác, tức là đem lật 

ngược cái Vốn Vô Vi thành hữu vi thường tình. Cái Biết Thường 
Sắc Hằng Vô Hạn thành cái biết hữu hạn. Đề tạo thành kiếp chúng sinh! 


Thọ 


Tưởng 


tạo chưa thành Thân, Tâm). 


Kiến Trược: 

(Giai đoạn Kiến Trược tạo thành Tà Kiến, Vọng Kiến): Tâm Tính đã 
bị chúng ta chia ra có Thân Tâm, có Cảnh. Nghĩa là chúng ta tự đem 
cái Vọng Hay Biết giới hạn (Năng Minh) cột vào cái Thân Tứ Đại 
làm cho những vật vô tri cũng có hay biết, rồi đem Thân đối với 
Cảnh, Cảnh đối với Thân, nên sinh ra nhiều cảm giác khác nhau, 
nhưng ở giai đoạn này, cảm giác vẫn còn hồn nhiên nên chưa phân 
tích ra thành sự sự, vật vật. (Giai đoạn này đứa bé đã chào đời). 


Phiền Não Trược 

(tạo thành nghiệp quả) Là Tâm Ý Thức gom góp, tóm thu tất cả mọi 
cảm giác; khi Thân Tâm đối Cảnh, Cảnh đối với Thân Tâm thì trước 
tiên Ý Thức phát hiện mọi hình tướng của mọi sự vật, rồi nương theo 
các hình tướng chung ấy mà phân biệt sự này, vật khác tùy vào từng 
cá tính đặc biệt hay hình tướng đặc biệt riêng của nó mà đặt tên, mà 
tạo nên 

cảnh danh ngôn, danh tướng để rồi lại chính mình ưa/ghét, 
nhớ/thương, nghĩ ngợi, làm cho Tâm Thức luôn luôn bị rối loạn, căng 
thắng và khổ não! (Giai đoạn này đứa bé trên đường trưởng thành, 

ang học hỏi và đang tạo những nghiệp Thiện Ác). 


Chân Tâm Thường Trụ là cái vốn sẵn có của mình để nhận cái Vọng 
Tâm Thức phân biệt, sinh diệt là Tâm của mình, nhận cái Thân Tứ 
Đại Sinh Diệt là Thân của mình thì làm sao mà tránh được quả báo 
Diệt Sinh! Mặc dù chúng ta muốn sống mãi, nhưng quả báo SinhDiệt 
lại bắt buộc những cái có Sống thì phải có Chết, nên khi chúng ta phải 
Chết thì cứ khóc than, luyến tiếc mãi cái sống, do lẽ đó mà chúng ta 
cứ bám víu vào hết Thân này đến Thân khác để được sống! Đó là 
dòng nghiệp báo dài vô cùng tận để chúng ta xoay vẫn mãi trong Lục 
Đạo. (Giai đoạn này đã thành Chúng Sinh, Thân Tâm chấp chước 


Chúng Sinh Trược 

(tạo thành chúng sinh trôi lăn): Tới giai đoạn này thì cái Vọng Tưởng 

Thân Tâm đã trưởng thành, có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn rời bỏ 
Hành 


kiên cô như sắt, như thép khó mà chuyền hóa). 


8 


Mệnh Trược 
(Định Mệnh an bài cố định): Chúng ta sống với Thân nào ở trong Lục 
Đạo thì bị đính liền với Thân ấy, và phải bị các tổ chức của Thân ấy 
Thức ràng buộc theo từng bộ phận trên Thân mà lĩnh thụ THỨC những 
cảm giác nhất định, làm cho cái Tính Thấy Biết Viên Mãn bị hiện 
nghiệp hạn chế! Cho nên chúng ta chỉ Thấy với Con Mắt, Nghe với 
cái Tai... (Giai đoạn này chúng sinh tự tạo nghiệp, tự chiêu cảm để có 
định mệnh an bài trong sáu nẻo). 


Từ Ngũ Trược cứ mãi tạo phiền não để có kiếp của chúng sinh với sự sống chết 
không ngừng. Cội gốc của những thứ này chính là Ngũ Vọng. Ngũ Vọng chính 
là cội gôc của Ngũ Âm: 


Tất cả đều là vọng tưởng. Chúng ta bao kiếp sinh tử trôi lăn hết Thân này lại qua 
Thân khác, chỉ vì có chấp, chấp thật cái Vọng Tâm, Ý, Ý Thức là mình, nên khi gá 
vào Thân nảo thì đem Vọng Tâm Thức vào Thân ấy để tạo thành Ngũ Vọng như 
được trình bày sau đây: 


3. Ngũ Vọng (Cội gốc của Ngũ Âm): 


Cội gốc của Ngũ Âm đều do Vọng Ttưởng, chúng ta bao kiếp sinh tử trôi lăn 
hết thân này lại sang thân khác chỉ vì có chấp, chấp thật cái Vọng Tâm, Ý,Ý 
Thức là mình, nên khi gá vào thân nào thì đem Vọng Tâm Thức vào thân ấy 
để tạo thành Ngũ Vọng như được trình bầy sau đây: 


Vọng Tưởng Kiên Cố (cội gốc của Sắc Âm): 


Sắc {wM Sắc Thân hiện tiền của chúng ta đây là Vọng Tưởng Kiên Cố. 


Vọng Tưởng Hư Minh (cội gốc của Thọ Âm): 


Các Cảm Thọ đều xúc động đến Thân Thể một cách vi tế đến nỗi chỉ 
tưởng tượng thôi mà Sắc Thân bị ảnh hưởng và bị sai khiến, thí dụ: chỉ 
nghe nhắc đến quả chanh chua mà trong miệng tự nhiên nước bọt chảy 

Thọ Nếu cái Sắc Thân của chúng ta không phải đồng một loài hư vọng (Thân 
vọng tưởng).thì duyên cớ gì mà bị ảnh hưởng? Chung qui chỉ vì chấp 
mọi cảm giác là thật, à thường hằng nên chúng ta mới bị mọi cảm giác 
thế gian trói buộc chặt chẽ, khó mà thoát ra được! 


Vọng Tưởng Dung Thông (cội gốc của Tưởng Âm): 


Tưởng 


Ý nghĩ sai khiến Sắc Thân, nếu Sắc Thân không phải cùng loài hư vọng 
(Thân vọng tưởng). Thì làm sao Thân chúng ta lại theo ý nghĩ sai khiến? 
Khi thức thì Tâm Thức lúc nào cũng tưởng tượng các danh ngôn, danh 
tướng. Rồi lại từ danh ngôn, danh tướng mà tưởng tượng ra sự sự, vật 
vật để sống trong cảnh danh ngôn, danh tướng ấy. Khi ngủ thì chiêm 
bao, và cũng sống trong cảnh danh ngôn (/ởi nói), danh tướng trong 
chiêm bao nhắm mắt; Khi thức lại cũng sống trong cảnh danh ngôn, 
danh tướng trong chiêm bao mở mắt, làm cho tâm niệm luôn luôn lay 
động, bận rộn. Những Vọng Tính tưởng tượng, suy nghĩ lay động đó là 
vọng tưởng dung thông. 


Vọng Tưởng U-Uẫn (cội gốc của Hành Âm) : 


Hành 


Tư tưởng cùng thân thể của chúng ta chuyển hóa không ngừng, âm 
thầm đời đổi, sinh sinh, diệt diệt mãi trong từng sát na, mà chúng ta 
không hề hay biết như: móng tay, tóc thầm thầm dài ra, khí lực thầm 
thầm tiêu hao, da mặt thầm thầm nhăn nhúm... những cái âm thầm 

dời đổi đó, những hành niệm không dừng ấy nào chúng ta có hay biết 
gì đâu! Đó chính là Vọng Tưởng U Uẫn. 


Vọng Tưởng Vi Tế (cội gốc của Thức Âm): 


Thức 


Xin luận bản sơ qua: Thức Âm là Đệ Bát Thức, là Vọng Thức, vì nó 
chịu và bị từng niệm, từng niệm hư vọng (vọng tưởng) huân tập! Cái 
Đệ Bát Thức là Vọng Tưởng Điện Đảo, vi tế huyễn hóa, trỗng rỗng 
này. Nó tập trung, gom góp vả quán xuyến mọi điều thấy, nghe, hay 
biết của chúng ta. Tạng Thức â ấy thấy như vắng lặng, nhưng thật ra 
không phải thế, nó như dòng nước chảy gấp, và vì chảy quá nhanh mà 
trông như đứng lặng! Chứ không phải là không chảy. Nói cách khác là 
niệm niệm sinh diệt tiếp nối nhau không dứt, mọi chủng tử liên tục 
không ngừng... 
Hỏi nếu cội gốc của nó không phải là Vọng Tưởng thì nó đâu có chịu 
để từng niệm hư vọng huân tập như thế? Ngoài ra nó cũng còn một 
nhiệm vụ là tự nó ghi và giữ lại mọi hình ảnh rất chi tiết do Thức số 
bảy truyền cất vào, khiến cho chúng ta có thể nhớ lại mọi điều trong 
quá khứ. Vậy cội gốc của Thức Âm là Vọng Tưởng Vi Tế huyễn hóa. 


Với cái vọng này chúng ta cột chặt, chấp chặt và mang theo hết đời 
này sang đời khác, hết Thân này đến Thân khác. Bằng một Vọng 
Thói Quen, 

một quan niệm Vọng thật vững chắc không thay đổi, chúng ta chấp 


10 


Thức 


Tât cả mọi phiên não sinh tử đêu là do cái vọng giác mà trở thành ngũ vọng, và vì 


thật Thân Thất Đại và Ngũ Uẫn là mình, rồi ôm theo Thần Thức 
(Bát Thức Vô Tướng ấy), tức cái Luồng Nghiệp Lực bắt biến mà lại 
diễn tiến không hề ngừng từng Sát Na! Nó chính là Luồng Nghiệp 
Lực cuối cùng khi ta chết, và rồi nó lại tự động tái sinh. Nó chính là 
luồng Nghiệp Lực đầu tiên cho ta đi Thọ Thai. Cứ quanh quân mãi 
như thế, không bao giờ chấm dứt, để chúng ta phải an phận với 
Thân Ngũ Uân, vì đã lỡ đem Chân Tính Thường Trụ chia ra thành 
Sáu Căn, làm cho sự thấy, nghe,hay biết bị ngăn ngại, cách bức 
nhau, và cũng tự chiêu cảm với định mệnh, đề mà an bài trong Sáu 
nẻo. 


những cái vọng ây nên mới có Bát Thức. 


4. Bát Thức (Ngũ Âm đi vào vi tế) gồm có: 


Sắc Thọ 


Tưởng 


A. Tiền Ngũ Thức (Sắc, Thọ) do: 
Năm Căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân SẮC, THỌ đối với Năm Trân: 
Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc khiên chúng ta có Tiên Ngũ Thức 


B./ Tưởng Ấm : 


Là Ý Thức, cũng còn gọi là Thức số sáu, có rất nhiều nhiệm vụ như: 
nó vừa làm môi giới cho Mạt Na Thức (Thức số bảy) vừa liên hệ với 
A Lại Gia Thức (Thức số tám) bên trong, lại vừa liên hệ với Tiền 
Ngũ Thức (Năm Thức đầu) bên ngoài; Nó có tên khác nhau tùy theo 
nhiệm vụ mà gọi như : 


Thức Nhị Biên Phân Biệt: Nó luôn phân biệt, học hỏi, quan sát, 
tính toán, nhận biết về Trần Cảnh (mọi sự, mọi vật của Tì hế Gian), 
nếu không có nó thì sáu Căn tiếp xúc từng Sát Na với sáu Trần chỉ 
có Giác Quan, như Nhãn Căn thấy mà không biết là thấy cái gì! Nhĩ 
Căn nghe tiếng mà không biết là nghe tiếng của cái gì! cho nên 
phải có nó mới phân biệt minh bạch, là khi thấy thì thấy người hay 
vật? mẫu xanh hay đỏ? Khi nghe tiếng, thì nghe tiếng người hay 
tiếng chim kêu, tiếng xe chạy?... Vai trò và nhiệm vụ của Thức số 
sáu cũng là Ý Thức này: Là phân biệt, là phân tích mọi sự sự, vật 
vật, (ức. tiễn cảnh thế gian) xem tốt hay xấu, ngon hay dở, giầu hay 
nghèo rồi đưa cho Thức số bảy là xong, chứ nó không có trách 
nhiệm là phải nhớ những kết quả của sự phân biệt ấy. 


Độc Đầu Ý Thức: Chỉ một mình Ý Thức tự duyên, tự biến, tự tạo 
dựng những cảnh tượng trong chiêm bao mà không cân liên hệ gì 
với Năm Căn trước (Ngũ Giác Quan). 


II 


Tưởng 


Hành 


Nhiệm Vụ Tưởng Tượng: Nó điên đảo, thêu dệt, tưởng 
tượng hình tướng rồi đặt tên, đặt tuổi cho các sự sự, vật vật để có cảnh 
danh ngôn (/ởi nói): mà nói, mà viết; để có cảnh hình tướng: mà vẽ, 
mà tả... Rồi lại từ tướng hình, lời nói, lời viết đó mà tưởng tượng ra sự 
sự, vật vật .... 


Tóm lại: Ý Thức là một trong Tám Thức rất quan trọng, vì sự hoạt 
động của nó rất rộng rãi, rất vi tế. Chính bản thân nó thì luôn luôn 
hoạt động ngày đêm, nhưng cũng có lúc nó gián đoạn như khi ngủ 
thật say, khi không mộng mơ, khi bị chụp thuốc mê, khi bất tỉnh, và Ý 
Thức mất hắn khi chết. 


C⁄ Hành Ấm: 


Là Ý Căn, cũng là Mạt Na Thức (Thức số bảy): 
Hành là kết quả của Tưởng, cũng là quả của Ý Thức 
(Thức số sáu); Nó cũng có rất nhiều nhiệm vụ như sau: 


1/ 

Phần Thô: 

Nó bị ý nghĩ sai khiến, nên tự động Thân Khẩu vâng lệnh ý nghĩ đó 
mà thi hành một cách thật hài hòa với ý nghĩ. 


Phân Tế: 
Tư tưởng nó vận hành âm thâm tât là vi tê: 


a) Nó đem tật cả mọi niệm dù Thiện hay Ác vào Tạng Thức (Thức số 
tám) làm Nhân Nghiệp, cất giữ ở đó, để chờ đầy đủ Nhân Duyên mà 
tạo Quả Thiện hay Quả Ác. Khi Quả nảo được đầy đủ Nhân Duyên 
chín trước thì sẽ được phát hiện ở tương lai. 


b) Nó đem các Pháp, các Chủng Tử, các quả Thiện, Ác từ trong Tạng 
Thức (Thức sô tám) truyền tông ra ngoàải khi cân; Do đó nó còn có tên 
là Truyên Tông Thức. 


2./Nó là quả của Ý Thức (Thức số sáu), mà cũng lại là cội gốc của Ý 
Thức. Chính cội gốc này sinh ra Ý Thức 

3./ Chấp Ngã, cũng là Thức số bảy. 

4./ Nó cũng là kẻ coi kho (Kho 4 Lại Gia Thức). 

5./Nó luôn luôn suy nghĩ, ôn lại, và thu nạp những điều đã học hỏi, 
ngoài ra nó còn có nhiệm vụ là phải nhớ những điều đã thấy, nghe, 
hay biết! Nhưng nó lại lúc thì nhớ, lúc thì quên, nên nó phải dựa 
vào tiềm thức và tùy theo Tiềm Thức đưa ra được cái gì thì gọi là 
nhớ, Tiềm Thức không đưa ra được thì gọi là quên. Chỉ vì Ý Căn 
không thê duyên, và đi thắng ngay vào Tiềm Thức được! Như vậy, 


12 


Hành 


Thức 


do Nhớ/Quên, Thức/Ngủ đối đãi mà 
có Ý Căn; Ý Căn đối đãi với Pháp Trần mà có Ý Thức. 


Tóm lại Ý Căn và Ý Thức đều có Chủng Tử Chấp Ngã rất 
mãnh liệt nhưng hơi khác nhau như: 


Thức số sáu (Ý Thức) tự động được dùng khi: tính toán, học hỏi, mưu 
mô đê bảo vệ, tư lợi cho bản ngã. 


Thức số bảy (Mạt Na Thức) tự động được dùng khi: bắt thần bị cái gì 
bay vào mắt, bất thần bị lửa chạm vào thân, bất thân bị ai đánh...thì 
Mạt Na Thức tự tránh né để bảo vệ cho Bản Ngã một cách thật nhanh 
nhẹn và sắc bén! Trong khi đó thì Ý Thức chưa đủ nhanh để can thiệp. 


D/ Thức Âm (Thức số tám đi vào vi tô): 

Thế Giới, Chúng Sinh, Luân Hồi, Sinh Tử đều do Vọng Tâm, Ý, Ý 
Thức tạo dựng, nên Thân Tâm con người chúng ta bao gồm có 8 
(tám) Thức là: 


Tiền Ngũ Thức: là Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức và 
Thân Thức (/huộc về Thán). 


Thức số 6 (sáu) : là Ý Thức tức Thức Nhị Biên luôn luôn phân biệt 
Trần Cảnh (/huộc về Tâm). 


Thức số 7 (bảy): là Mạt Na Thức, chính là Bản Ngã (Ego, tiềm ẩn 
bên trong). 


Thức số 8 (tám) Đi vào chỉ tiết và VI tế hơn: Được gọi nhiều tên tùy 
theo sự huân tập thiện hay ác, tốt hay xâu mà đổi tên, thường ra khi 
chưa hiểu gì thì ai cũng gọi nó là Thần Thức, là Thức Tái Sinh, tức 
Luông Nghiệp Lực Bắt Biến mà diễn biến không ngừng từng Sát Na. 
Nó chính là Luồng Nghiệp Lực cuối cùng, khi chúng ta chết và cũng 
là .Luôồng Nghiệp Lực đầu tiên, khi đi chúng ta đi nhập thai. Thức này 
tiềm ẩn rất sâu, sâu hơn Mạt Na Thức rất nhiều, và được ví như một 
cái Kho, rộng mênh mông, sâu thăm thăm. 


Nó ghi nhận và chứa mọi hạt giống thiện ác của Thân, Khẩu, Ý để tạo 
thành một dòng Nghiệp Lực bất biến, dài vô cùng tận, nó liên tục từng 
Sát Na với các Nghiệp đã tạo, đang tạo, sẽ tạo đề định đoạt, và an bài 
cho chúng ta đi vào Lục Đạo. 


13 


Thức sô tám có nhiêu tên gọi là do sự huân tập: 


Thức 


Lúc ban đầu, nó có tên là A Đà Na Thức, bản tính của nó là Vô Ký, 
không phải Thiện, cũng không phải Ác, tùy theo sự huân tập mà có 
Thiện, có Ác, có Mê, có Ngộ. 


Chúng ta vì một Niệm Bất Giác (Nhất Niệm Vô Minh) 

chấp có thật Ngã nên vô tình đã huân tập A Đà Na Thức 

có những Chủng Tử (Tập Khí Chấp Ngã)! Do đó A Đà Na Thức được 
đổi tên là A Lại Gia Thức. 


Khi đi vào Đạo Pháp, chúng ta nhận ra phiền não vô thường và biết sợ 
hãi cho cuộc đời dâu bẻ, sinh diệt nên mới đi sâu hơn, là tìm cho mình 
một con đường giải thoát, tức là đã biết tu hành và tu cho đến khi diệt 
trừ được ngã chấp, có nghĩa là tu tới giai đoạn chủng tử Vô Ngã Trí 
có đầy đủ sức mạnh để ngăn cản không cho chủng tử Chấp Ngã phát 
hiện ra nữa! Thì lúc đó A Đa Na Thức đôi tên là Dị Thục Thức (D¡: là 
khác nhau, Thục: là thuần thục). 


Dị Thục Thức gồm có ba nghĩa: Khác thời gian mà thuần thục, 
khác loài mà thuân thục, và biên ra mà thuân thục. 


1./ Khác Thời Gian mà Thuần Thục: 
Thí dụ: mỗi ngày học một ít chữ, lâu ngày sẽ đọc và viết được. 


2./ Khác Loài mà Thuần Thục: 

Thí dụ: khi chúng ta học Toán, lúc học ở trong sách thì khác, nhưng 
đên khi ứng dụng, thì lại giải được những bài toán không có ở trong 
sách. 


3./ Biến ra mà Thuần Thục: 

Thí dụ: các Khoa Học Gia nghiên cứu lâu ngày thì sự hiểu rộng, biết 
nhiều được chất chứa trong Tạng Thức, nên sẽ có lúc độc xuất phát 
minh ra những điều không có trong sách đã từng học. 


Cứ như thế, Dị Thục Thức tùy theo những cái Nhân của sự huân tập 
mà hiện ra cái Quả, do lẽ đó Dị Thục Thức thường thay đổi cho đến 
khi tu hành tiến triển tới giai đoạn diệt được mọi Pháp Chấp, có nghĩa 
là những chủng tử Pháp Chấp bị Chân-Như-Trí quá siêu việt ngăn đè 
, không cho hiện hành, thì Đệ Bát Thức biến thành Toàn Thiện! 

Không còn là Võ Ký nữa, nên nó không còn chịu cho các 
Chủng Tử Vô Minh, Bất Thiện huân tập nó nữa. 


14 


Thức 


Tới giai đoạn này DỊ Thục Thức đôi tên là Bạch Tịnh Thức (tức A4 Ma 
La Thức), kết hợp với Đại Viên Cảnh Trí tức năm Thức đầu đã hoàn 
toàn thanh tịnh nên mới gọi là Đại Viên (viên mấn), và Hành Giả đã 
vào được Kim Cương Địa. 


Với Giáo Môn thì việc tu hành coi như đã xong, nhưng với Thiền 
Tông thì khi tới được Bạch Tịnh Thức vân còn chưa xong! Vì còn 
phải tiên thêm một bước nữa, là ra ngoài tât cả Thiện lân Ác. 


E./ Lục Nhập: 


Là sáu cách thu nạp các cảm thọ (cảm giác) của sáu Căn: 


Nhãn Căn tiếp xúc với sắc trần khiến chúng ta “Thấy rất giới hạn 
Nhĩ Căn tiêp xúc với thanh trân khiên chúng ta “Nghe” rât giới hạn 
Y Căn tiêp xúc với Pháp Trân khiên chúng ta “Hiêu Biêt” rât giới hạn 


Và tất cả các căn kia: Tỉ Căn, Thiệt Căn, Thân Căn, cũng đồng một ý 
nghĩa như thê. 


Trong Sáu cách nhập của sáu Căn, thì năm Căn đầu còn gọi là Ngũ 
Giác Quan, tương đôi giản dị, dê hiệu. Riêng Y Căn là Căn sô 7(bảy) 
thì hơi phức tạp và cũng hơi khó hiêu, Chúng ta có thê tạm hiêu như 
sau: 


Ý Nhập : 
Là sự thu nạp của Y Căn. 


Ý Căn: 

Là cái Ý Niệm tiềm tảng, nó thu nạp các danh ngôn, hình tướng của 
mọi sự vật băng cách nương theo các cảm giác đặc biệt, hoặc do những 
việc đã học tập, ghi nhớ từ trước, thường là qua Y Thức. 


Cũng xin nhắc lại những đặc điểm và nhiệm vụ của Ý Căn một lần nữa: Chúng ta 
khó thấy và khó rõ về Ý Căn như thế nào, vì khi thức thì Ý Thức hoạt động mãnh liệt 
quá, chỉ khi ngủ thật say không mộng mơ, khi té bất tỉnh, khi bị chụp thuốc mê, chỉ 
lúc ấy Ý Thức mới tạm ngưng, không phát khởi, thì chúng ta mới có địp thấy được Ý 
Căn ra sao! Nhưng thật ra thì khi ngủ, không phải là hoàn toàn không biết là có mình. 
Cái biết ngắm ngầm trong lúc ngủ chính là Ý Căn. 


Ý Căn không duyên với ngoại cảnh mà chỉ duyên với những cảnh danh ngôn, danh 
tướng đã xảy ra trong quá khứ, đã học tập từ trước, hoặc không có trước mãi. 


15 


Trong lúc Ý Căn duyên với các Pháp Trần như thế, thì cái thấy, cái nghe hình như rời 
bỏ ngoại cảnh mà xoay vào bên trong để suy nghĩ, thu nạp, ôn lại những điều đã ghi 
nhớ. Nhưng sự thật thì cái thấy, cái nghe đó cũng chỉ đi đến được Pháp Trần, mà 
không vào thắng được Tiềm Thức! Có nghĩa là Ý Căn không thê tự duyên thăng với 
các điều đã học tập, mà hoàn toàn trông cậy vào Tiềm Thức đưa ra được điều gì, thì 
gọi là Nhớ, và khi Tiềm Thức không đưa ra được, thì gọi là Quên. Do những 
Nhớ/Quên, Thức/Ngủ, đối đãi như vậy mà thành có Ý Căn, ngoài những việc ấy ra, 
Ý Căn không có tự thể. 


F./ Thập Nhị Xứ: 
Là mười hai chỗ sinh ra sự hay biết giới hạn làm ngăn che Tự Tính 


Nhãn Căn duyên với Sắc Trần mà có Nhãn Thức là cái “Thấy” giới hạn 
Nhĩ Căn duyên với Thanh Trần mà có Nhĩ Thức là cái “Nghe” giới hạn 
Ý Căn duyên với Pháp Trần mà có cái “Hay Biết” giới hạn 
Và những Căn Kia là Tỉ Căn, Thiệt Căn, Thân Căn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. 
G./ Thập Bát Giới: 
Là mười tám cái riêng biệt, cách bức nhau nên sự thây, nghe, hay biệt bị 
giới hạn: 


Sáu Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
tiêp xúc với: 


Sáu Trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp 
Sáu Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức, Ỹ 


Thức (át cả những Thức này làm ngăn che Tự Tĩnh) 


Thất Đại: Phần Thất Đại đã được giải thích rất kỹ càng ở những bài 
trên. 


16 


Sau đây là những tóm lược về đại ý của những phần tối quan trọng, của bài viết ở 
trên, 
nhất là về “Thọ Uẫn, nó điên đảo, biến hóa khôn lường”. 

Từ Thời Vô Thủy, tức là thời xa xưa, tự nhiên không có một nguyên do gì cả, mà 
chúng ta lại nôi lên một cái Vọng Tưởng tự lật ngược Tính Giác Nguyên Thủy 
(Phật Tính) thành ra “Cái Bất Giác”, tức là Cái Giác Vô Minh! Trong Kinh Lăng 
Nghiêm có một danh từ rất đẹp gọi nó là Tứ Khoa (Ngũ Uấn, Lục Nhập, Thập Nhị 
Xứ, Thập Bát GIớ!). 


Trong Tứ Khoa Vô Minh này của con người có phần Ngũ Uẫn (Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức) rất là phức tạp! Nó bị cái Vọng Tưởng Vô Minh tức là Cái Bắt Giác 
âm thầm tự động, tuân tự huấn luyện để chuyền hóa Ngũ Uẫn này từ lúc còn “thơ 
ngây vô minh” cho đến khi nó hoàn toàn “trưởng thành vô minh” để vĩnh viễn quay 
cuồng trong Lục Đạo (Trời, Người, A Tu La, Ngã Qui, Súc Sinh, Địa Ngục). 


Ngũ Uấn 
Từ Ngũ Uấn.....y Ngũ Trược ....y Ngũ Vọng ..... .y Ngũ Thức 


Ngũ Uẫn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức (giai đoạn này thì sự Vô Minh còn rất thơ 
ngây). 


Ngũ Trược: Sắc, Thọ, “Tướng, Hành, Thức 
( Vì Ngũ Uẩn có Trược là có bợn dơ bẩn, không trong sạch, tự có Vô Minh 
để có Cái Vọng Bất Giác tạo tác, ngược ngạo biến Thân Tâm Phật thành 
Thân Tâm chúng sinh!) 


: Do Vọng Tưởng Vô Minh điên đảo tạo dựng Sắc Thân của chúng ta khi 
thà SC 


kiếp của con người, khi thành kiêp của súc sinh v.V... 


Thọ ở giai đoạn này thì tự động thành cái Thân Thọ có cái “Vọng phân 
Thọ biệt Tháy Biết” là cái Vọng Kiên, là cái Tà Kiên, tức là cái Biết phân biệt 
nhị biên đê mà đính mắc. 


Ngũ Vọng: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
(Tất cả Ngũ Uẩn đêu bị cái Vọng Bắt Giác tự động âm thâm điều động để 
bắt Ngũ Uẩn phải tự chấp nhận mọi Vọng Tưởng là cội gốc của mình! 
Giai đoạn này, thì Thân Tâm của chúng ta hoàn toàn đã khả trưởng thành 
về “Vọng Tưởng Vô Minh” của mình! Để tự động là cái Vọng Vô Minh từ 
đâu đến chân, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. 


Riêng cái Thọ trong Ngũ Vọng này còn tự động thêm một vai trò tối quan 
trọng là: 


17 


Thọ ở đây là Vọng Tưởng Hư Minh, là cái Thọ có cái sáng suốt bị Vô 
Thọ Minh nên tôi tăm, hư giả! Cái Thọ này chính là cái Tà Kiên, tức là cái 
Tháy Biêt ngu muội, không đứng đăn, hoàn toàn vô mình. 


Ngũ Thức: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 


Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi chỉ là có 4 (bồn) Căn! Nên ở đây thiếu mắt căn Thân, 
ý thì không trọn vẹn là Tiền Ngũ Thức! Bởi vậy cái Vọng Vô Minh tức cái 
Sắc Bất Giác mới điên đảo tự động âm thâm tạo dựng cho cái Thọ trở thành cái 
“Thân thọ ” để mà có đủ Tiền Ngũ Thúc. 


Cái Thân Thọ trong giai đoạn này đã được Cái Bất Giác huân tập, tức 
huấn luyện để biến hóa Cái Thân Thọ thành cái Vọng Tâm Thức Thấy 
Biết, thành cái Vọng Tâm Thức Nhận Biết đã trưởng thành tuyệt đối về sự 
Vô Minh! Đề trọn vẹn toàn Thân của chúng ta, biến thành toàn cái Thân 
Tho Thức Vô Minh từ đâu đến chân, rất là vi tế trong mọi Cảm Giác Tỉ hắy Biết 
l phân biệt nóng/lạnh; Thấy Biết phân biệt tron/nhám; Thây Biết phân biệt 
sướng/khổ v.v... 


Do lẽ đó mà cái Thọ ở đây tự động là cái Thấy Biết của Vọng Tâm Thức 
Vô Minh còn gọi là cái Vọng Tâm Thức phân biệt Thấy Biết; là cái Vọng 
Tâm Thức phân biệt Nghe Biết, tức là cái Hay Biết lệch lạc, rất là giới 
hạn, vì bị ngăn cách và cũng vì Vô Minh nên sự Thấy, Nghe, Hay Biết đều 
do Tâm Thức Nhị Biên Phân Biệt để rồi dính mắc nên không được chân 
chính! Bởi vậy mới có sự an bài có định của Định Mệnh để đi vào thế giới 
Nhị Biên tương đối có giỏi/ dốt, đẹp/xấu, giầu/nghèo, sang/hèn, Sinh/ Tử. 


18 


Thể não là Thật Tỉnh Bát Nhã? 
Thể nào là Tự Tỉnh Bát Nhã? 
Thể nảo là Thật Tướng Bát Nhã? 


Thể nảo là Thật Tỉnh Bát Nhã? 


Thật Tính Bát Nhã lä: Tính Không, Tỉnh Bắt Nhị, Tính Vỏ Sinh. Tính [Ly tự 
động vĩ diệu thể hiện Tính Thấy, Tính Nghe, Tỉnh Biết, Tính Meửi, Tỉnh Nềm VỊ, 
"Tính Chạm Xúc. Tắt cả Tỉnh này chỉnh là Chẳn-Tỉnh của toàn thẻ chúng sinh; 
Mỏ “va vị điệu nến võ tưởng và vừa nhiệm mẫu nên hiện tưởng”. 

Do vậy mà, toản vũ trụ vạn vật, cũng là toản Pháp. không hệ rời Phật Tính, 
Phật Tính không hẻ rời toàn vũ trụ vạn vật, cũng không hệ rửi Toàn Pháp. 


Thể não là Tự Tỉnh Bát Nhã? 


Tự Tỉnh Bát Nhã là Tự Tĩnh nhiệm mẫu cho nên tư động là: Tự Tỉnh Ehôống, 

Tự Tỉnh Bắt Nhị. Tự Tính Võ Sinh. Tự Tính Ly, Tự Tĩnh Thấy, Tự Tỉnh Maehe, 

Tự Tính Men, Tự Tỉnh Mẻm VỊ. V.V. „. đêu tr động có diệu địmg, tự hân Biết, tự 
thiên biển vạn hóa. Tất cä những Tỉnh ấy chỉ là MXIật Tính Bát Nhã. Đó chỉnh là 
Phật Tỉnh của toän thể chúng sinh. Đã là Phật Tính thì đương nhiên có sự vĩ điệu! 
Cho nên Tự Tỉnh Bát Mha là Tự Tỉnh Tịnh, Tự Tỉnh Định, Ty Tĩnh Các, Tự Tỉnh 
Diệu, Tự Tính Minh, Tự Tỉnh Chiếu Tỏa. Do vậy HIả: 


"Tự Tính chính là Chân EKhỗng tự hiện hóa Diệu Hữu (Điệu Dụng) 
Cho nên: “Chân Khủng bao trùm Diệu Hữu” 
Tức là, Chăn Ehũng bao trùm Vũ Trụ Vạn Vật hiện hữu, cũng là Vạn Pháp. 


Thể Nào là Thật Tướng Bát Nhã? 


Cũng vi “Chân Không không hè rời Diệu Hữu, Điệu Hữu không hè rời Chân 
Không”! Do đó Đức Phật đậy rằng: "Cô như thể mới là Thật Tướng Bát Nhã”. 
Miá đã là Thật Tưởng Bát Mhã” thí tự động Vạn Pháp (Điệu Hữu) đều là 
“€Chẵn Không”, Chãn Không đều là Van Pháp (Diệu Hữu). 


VỊ vậy: Toàn EKhũng chính là Toàn Sắc 
Toàn Sắc chính là Toàn Ehöng 
Toàn Tỉnh chính là Toàn Tướng 
Toàn Tưởng chỉnh là Toàn Tỉnh 
Toàn Võ Tướng chính là Toàn Hữu Tướng 
Toàn Hữu Tưởng chỉnh là Toän Võ Tướng 
Toàn "Tầm chỉnh là Toàn Thần 
Toàn Thần chính là Toàn Tâm 


Tuy nhiên, chúng ta đừng chấp thật để rồi lại rơi vào cái "Tâm Thức tiêu-cực” sinh 
tử! Đức Phật dậy trong Hát Nhã Tâm Kinh: “Vạn Phần đếu là do Bát Nhã Tỉnh hay 
hiến thị Tướng Thể Gian”; nên dĩ nhiên Vạn Pháp là sự hóa hiện nhiệm miấu, tự 

động vượt ra ngoài Tâm Thức Nhị Biên: có/không, thật/giả, sống/chết của chúng ta. 


